LỤC TỔ 
PHÁP BẢO ĐÀN KINH 


GIẢNG GIẢI 


ĐƯƠNG ĐẠO 


THIỆN TRI THỨC 


LỤC TỔ PHÁP BẢO ĐÀN KINH - GIẢNG GIẢI 
ĐƯƠNG ĐẠO 
THIỆN TRI THỨC - 2016 


tttebook(@®ømail.com 


MỤC LỤC 


EhHaiIn:HTÀnTH DO ii ss66146xx6eylxsi605960 6% s6 5 
PHhốIH: Tí 1 PC c0 26410kb01 s0 660x926 45 
ĐITdTIINIEHỊ: VAT ¿24220 9s610b2sveae 87 
Phẩm Định Huệ............................-..-.- 109 
Ehẩmn NgỘi THIẾT oxi 26viadluáastáisObásos 129 
Phẩm Sám Hồi sáiss0áiix2ae1sese 135 
Phẩm CỚ DI VỆ TT viec s61166 2024460285. 167 
Phẩm Đốn Tiệm ............................--.-- 9/9Io 
Phi TT0:PHáD ávsasv1zsEsdiibeVesesep 249 


Phẩnï Phố CHỦ suacácc6c 6 sxencavsedorbiksagoiess 257 


PHẨM HÀNH DO 


THỨ NHẤT 


Bấu giờ Đại sư đến chùa Bảo Lâm, ở Thiều 
Châu. Có quan Thứ sử Vỉ Cừ cùng các quan chức 
vào núi thỉnh sư đến giảng đường chùa Đại 
Phạm ở trong thành khai duuên thuuết pháp cho 
đại chúng. 


Sư lên tòa, Vỉ thứ sử cùng quan chức trên ba 
mươi người và tăng nỉ đạo tục trên một ngàn 
người đồng thời làm lễ xin nghe pháp uếu. 


Đại sư nói với chúng rằng: Các thiện tri thức, 
tự tánh Bồ đề (giác ngộ) xưa nau vốn thanh tịnh. 
Chỉ dùng tâm nàu bèn trực tiếp thành Phật. 

Tự tánh giác ngộ xưa nay vốn thanh tịnh, chưa 
từng bị nhiễm ô bởi sanh tử trói buộc. Tự tánh giác 
ngộ ấy chính là bản tánh của cái tâm hiện giờ của 


6 | PHẨM HÀNH DO 


chúng ta. Khám phá ra khuôn mặt xưa nay của cái 
tâm hiện giờ của chúng ta bèn trực tiếp thấy Phật 
và thành Phật. 


Câu thuyết pháp mở đầu này nói ra toàn bộ 
pháp yếu của Phật giáo nói chung và Thiền tông 
nói riêng. Tất cả những lời giảng dạy của toàn bộ 
cuốn kinh là giảng dạy tâm này, tu hành là tu hành 
tâm này, Khai Thị Ngộ Nhập là khai thị ngộ nhập 
tâm này, thành chúng sanh hay thành Phật là ở 
tâm này. 


Vậy thì để có thể nghe, ngộ, nhập bản tánh của 
tâm hay chân tâm, đây cũng là Nền tảng, Con 
đường, Quả của Đại Toàn Thiện và Đại Ấn của Phật 
giáo Ấn Tạng, chúng ta cần tập trung tất cả năng 
lượng vào cái tâm hiện giờ đây của mình. 


“Tự tánh hay tự tâm xưa nay vốn thanh tịnh”: 
Tự tánh vốn có mặt từ xưa nay và mãi mãi về sau, 
và nó thanh tịnh như vậy suốt cả không gian và 
thời gian. Vì nó luôn luôn có mặt nên cái gì có mặt, 
sự vật tư tưởng có mặt đều là có mặt trong nó. Nó 
luôn luôn có mặt và trùm khắp xưa nay nên không 
có cái gì có thể ở ngoài nó, một sự vật, một ý niệm, 
một tình cảm, một kinh nghiệm. 


PHẨM HÀNHDO | 7 


Tóm lại nó là Nền tảng của tất cả mọi thứ hiện 
hữu. Thấy được Nền tảng của tất cả mọi thứ hiện 
hữu này gọi là thấy tánh. 


Ở sau Lục Tổ thường nói đến lòng tin. Có tin thì 
mới có thực hành, có thực hành mới có ngày Phật 
pháp hiện tiền. Có tin thì mới có lúc tương ưng 
được với lời dạy chỉ thẳng của Lục Tổ. Có tin thì 
mới thấy một câu nói của Lục Tổ là vàng ròng để 
mà tôn kính, ngay dưới lời nói mà đại ngộ. 

Thế nên, Thiền tông thường nói, “Tin tức nhập”. 
Kinh Hoa Nghiêm nói, “Tin là mẹ của tất cả các 
công đức”. 

Các thiện tri thức, hãu lắng nghe quá trình và 
sự kiện đắc pháp của Huệ Năng nàu. 


Thân phụ của Huệ Năng nguuên quán ở Phạm 
Dương bị giáng chức đàu về Lãnh Nam ở Tân 
Châu làm dân thường. Thân nàu bất hạnh, cha 
lại mất sớm, còn một mẹ già cô độc, phải dời nhà 
qua Nam Hải, khổ cực nghèo thiếu, phải làm 
nghề bán củi nơi chợ. 

Lúc ấu có một người khách mua củi, bảo đem 
đến tiệm. Khách nhận rồi, Huệ Năng lãnh tiền 
bước ra ngoài cửa, thấu một người khách tụng 


8 | PHẨM HÀNH DO 


kinh. Huệ Năng nàu nghe qua lời kinh, tâm liền 
mở tỏ. 

Mới hỏi khách tụng kinh gì. Khách đáp: Kinh 
Kim Cương. Lại hỏi: “Ông ở đâu đến mà trì tụng 
kinh ấu?” Khách đáp: “Tôi từ chùa Đông Thiền, 
huuện Hoàng Mai xứ Kù Châu đến. Chùa ấu do 
Ngũ tổ Hoằng Nhẫn đại sư chủ trì giáo hóa tại 
đó, đệ tử có trên một ngàn người. Tôi đã đến 
chùa lễ bái nghe giảng và lãnh thọ kinh nàu. Đại 
sư thường khuuên tăng tục nên trì tụng kinh 
Kim Cương thì tự thấu tánh, thẳng ngau thành 
Phật”. 


Huệ Năng nàu nghe nói, cũng do duuụên đời 
trước, bèn được người khách cho mười lượng 
bạc, bảo sung vào việc ăn mặc của lão mẫu và 
dạu qua huuện Huùnh Mai tham bái Ngũ Tổ. 


Ngài Huệ Năng thuở nhỏ cha mất sớm, phải 
sống cơ cực, làm nghề bán củi ở một nơi xa thành 
thị. Chính trong đời sống thường nhật cơ cực đó, 
một hôm tình cờ nghe một người khách tụng Kinh 
Kim Cương bèn mở trí, tìm hỏi và định đến nơi để 
học. Muốn tìm học kinh, rồi lại được người khách 
cho tiền lo cho mẹ già để ra đi, hẳn là “do duyên 
đời trước”. Duyên nghiệp đời trước với kinh Kim 
Cương, với Ngũ Tổ, thế mới thấy rõ ràng đạo Phật 


PHẨM HÀNHDO | 9 


là sự tích tập phước đức và trí huệ. Nếu thiếu 
nhiêu một cái, thì “hành do” ngộ đạo sẽ không 
thành. 


Kinh Kim Cương chỉ thẳng bản tánh hay tự tánh 
rỗng rang bao la như hư không của chúng ta. Thấy 
được nó, là một với nó thì giải thoát, giác ngộ. 

Huệ Năng nàu an trí mẹ già xong rồi, liền từ 
giả, chẳng đầu ba mươi ngàu, đi đến Hoàng Mai 
đảnh lễ Ngũ Tổ. 


Tổ hỏi: Ngươi là người phương nào? Muốn 
cầu cái gì? 

Huệ Năng nàu thưa: Đệ tử là dân thường ở 
Tân Châu xứ Lãnh Nam, từ phương xa đến đảnh 
lễ Thầu, chỉ cầu làm Phật chớ chẳng cầu cái gì 
khác. 

Tổ nói: Ngươi là người Lãnh Nam, lại là giống 
mam đi, làm sao kham làm Phật được? 


Huệ Năng nàu nói: Người tuụ có Nam Bắc, mà 
Phật tánh vốn không có Nam Bắc. Cái thân mọi 
rợ nàu tuụ chẳng đồng với Hòa thượng mà Phật 
tánh nào có sai khác. 


10 | PHẨM HÀNH DO 


Ngũ Tổ còn muốn nói chuuện nữa nhưng thấu 
chúng môn đồ nhóm hai bên tả hữu, nên bảo ta 
theo chúng làm việc. 


Huệ Năng nàu nói: Con xin bạch với Hòa 
thượng, tự tâm đệ tử thường sanh trí huệ, 
chẳng lìa tự tánh, đó là phước điền, vậu chẳng 
hau Hòa thượng còn dạu làm việc gì? Tổ nói: Kẻ 
mọi rợ kia, căn tánhh thật lanth lợi, ngươi chớ nói 
nữa, hãu đi ra nhà sau. 


Tự tâm, tự tánh, trí huệ, phước điền, ngài đã 
thấy là một, tuy chưa rõ ràng xác quyết. 


Quả thật thật căn tánh ngài thật lanh lợi, đó là 
“do duyên đời trước”. Sự tu hành của đời trước 
sang đời này đâu có mất đi. Chắc hẳn ngài là vị tái 
sanh. 

Nói như vậy là quá hay. Nhưng nếu gặp con 
cháu về sau trong năm phái thì: với Thiền sư Lâm 
Tế chắc là bị đánh; gặp Thiền sư Vân Môn thì “Tha 
cho ông ba mươi gậy”. 


Con cháu càng nhiều thì càng có phương tiện 
thiện xảo. Nhưng mọi phương tiện thiện xảo ấy 
đâu có ra ngoài tự tâm, tự tánh, trí huệ, phước 
điền. 


PHẨM HÀNHDO | 11 


Chỉ một câu “chẳng lìa tự tánh” này mà niệm 
niệm thường thấy, thường hành thì mới mong có 
ngày biết ơn Lục Tổ. 


Huệ Năng nàu Iui về nhà sau, có một hành giả 
sai Huệ Năng bửa củi đạp chàu giả gạo. Trải hơn 
tám tháng, một ngàu kia, Tổ chợt thấu Huệ Năng 
bèn nói: “Ta nghĩ cái thấu của ngươi khá dùng, 
song e có kẻ xấu hại ngươi, nên chẳng nói 
chuuện với ngươi, ngươi có biết chăng?” 


Huệ Năng thưa: Đệ tử cũng biết Úú thầu nên 
không dám ra đến trước giảng đường để người 
không biết. 


Bị gọi là kẻ mọi rợ, cho về nhà sau giả gạo hơn 
tám tháng mà không dạy bảo gì, với người cầu đạo 
phù phiếm thì đã xin đi rồi. “Biết ý thầy” là thầy 
trò thông cảm nhau, dầu mới ở bình diện đời chứ 
chưa ở bình diện đạo, nhưng phải nói đây là người 
tri âm với Tổ. 

Kinh Pháp Bảo Đàn quý ở chỗ nói cho chúng ta 
về đạo biểu hiện trong đời sống hàng ngày. Chính 
cái bình thường hằng ngày này với những nhân 
vật bình dị đời thường như Lục Tổ đã làm nên sức 
sống của Thiền từ thuở ấy đến nay. Thế nên phải 
tin rằng ngày nào còn có đời sống đời thường thì 


12 | PHẨM HÀNH DO 


ngày đó còn có Thiền, vì Thiền hiện diện trong mọi 
ngõ ngách của đời sống con người. Có một sự việc 
gì của đời sống ra khỏi Thiền đâu; có một tướng 
nào ra khỏi tánh đâu? 

Một hôm Tổ gọi các môn nhân tê tựu lại mà 
bảo: “Ta nói cho chúng đệ tử: người đời sự sống 
chết là việc lớn. Các ông trọn ngàu chỉ cầu phước 
điền mà chẳng cầu ra khỏi biển khổ sanh tử. Mê 
mờ tự tánh thì phước nào cứu được? 


Các ông hãu mỗi người tự xem trí huệ, cần từ 
nơi bản tâm vốn có tánh trí huệ Bát nhã mà làm 
một bài kệ mà trình cho ta xem. Nếu ngộ đại Ú 
(Phật pháp) ta sẽ trao truuền ụ, pháp làm Tổ sư 
đời thứ sáu. Hãu nhanh chóng lên chớ có trì trệ, 
còn nếu để suụ nghĩ tính toán chen vào thì chẳng 
ích lợi. 


Người thấu tánh thì ngau nơi lời nói mà thấu. 
Nếu được như vậu thì như người quơ gươm 
giữa trận cũng vẫn thấu tánh”. 


Thiên tông cũng như tất cả các tông phái Phật 
giáo khác, mục đích tu hành là thoát khỏi sanh tử 
khổ đau. Người ta giải thoát khỏi sanh tử khi thấy 
và sống được với cái không sanh không tử vốn 
thường hằng hiện diện trong mọi thời gian không 
gian. Cái không sanh không tử đó được gọi bằng 


PHẨM HÀNHDO | 13 


rất nhiều tên: Niết bàn tự tâm, Phật tánh, pháp 
tánh, Pháp thân, Chân Như, tánh Không, bản tánh, 
tự tánh, trí huệ Bát nhã..., cho đến những từ về 
sau như bổn lai diện mục, vô vị chân nhân, một 
mắt lẻ của sa môn.... 


Khi ngộ được đại ý Phật pháp là ngộ được cái 
thực tại ban sơ và tối hậu đó, thì lúc nào cũng thấy 
nó dù cấp bách hỗn loạn như khi múa gươm giữa 
trận. Lúc ấy không cần suy nghĩ tính toán mà nói 
ra lời nào, cho đến làm kệ đều hợp với Pháp vì đều 
lưu xuất từ tự tánh trí huệ. 

Đại chúng được lời thầu phân rồi, đồng lui ra 
nói với nhau rằng: “Chúng ta chẳng nên lóng 
tâm dụng ú mà làm kệ trình lên Hòa thượng, 
không ích gì đâu. Thượng tọa Thần Tú hiện là 
thầu giáo thọ, chắc là làm được. Chúng ta có làm 
kệ tụng cũng uổng tâm lực mà thôi”. Những 
người ấu nghe nói vậu đều uên lòng, nói rằng, 
“Chúng ta sau nàu nương theo sư Thần Tú, đâu 
cần làm kệ cho phiền phức”. 

Lúc ấu sư Thần Tú suuụ nghĩ, “Các người ấu 
không làm kệ là vì ta là thầu giáo thọ của họ. Ta 
nên làm bài kệ trình Hòa thượng, nếu không 
trình kệ thì ngài do đâu mà biết cái thấu hiểu sâu 


14 | PHẨM HÀNH DO 


cạn trong tâm ta thế nào? Ý trình kệ của ta để 
cầu pháp thì tốt, còn cầu làm Tổ là xấu, cũng như 
tâm phàm muốn đoạt ngôi thánh. Còn chẳng 
trình kệ thì rốt rồi chẳng được pháp. Thật rất 
khó! Rất khó!” 


Trước thiền phòng Ngũ Tổ có ba gian hành 
Lang, ngài tính mời quan Cung phụng là Lư Trân 
vẽ bức biến tướng Kinh Lăng Già và Ngũ Tổ 
huuết mạch (sự kế truuền của năm vị Tổ) để lưu 
truuền cúng dường. 


Sư Thần Tú làm kệ xong, đã mấu lần muốn 
trình nhưng mỗi khi đến trước nhà Tổ thì trong 
lòng hoảng hốt, mồ hôi ra ướt cả mình, dự định 
trình kệ không thành. Trước sau trải qua bốn 
ngàu, mười ba phen mà trình kệ chẳng được. 


Sư Thần Tú mới suu nghĩ chỉ bằng chép bài kệ 
trên vách hành lang, nếu Hòa thượng tình cờ 
xem thấu mà khen hau thì ta liền ra lễ bái rồi 
thưa, “Đó là Tú làm”. Còn như ngài nói chẳng 
được thì thật uổng ở núi mấu năm, thọ sự lễ bái 
của người mà tu chẳng ra đạo gì. 

Đêm ấu canh ba, sư chẳng cho ai biết, tự mình 
cầm đèn, ghi bài kệ trên vách hành lang phía 
Nam, trình bàu chỗ thấu của tâm mình. 


PHẨM HÀNHDO | 15 


Kệ rằng: 
Thân là câu Bồ đề (giác ngộ) 
Tâm như đài gương sáng 
Giờ giờ siêng phủi sạch 
Chớ để lấm bụi trần. 

Chúng ta thấy nhân cách ngài Thần Tú thật 
đáng làm giáo thọ cho thiền đường của Ngũ Tổ. 
Trình kệ là để cầu pháp chứ không phải để cầu 
ngôi Tổ: cầu pháp là tốt, còn cầu làm Tổ là xấu. 
Về sau đạo phong và danh tiếng ngài vang khắp 
cả nước, là người đầu tiên được triều đình phong 
cho danh hiệu Thiền sư. 


Cuốn Pháp Bảo Đàn Kinh này là do Pháp Hải, 
môn đồ của Lục Tổ ghi chép, rồi về sau còn có sự 
thêm bớt của những người khác trong tông môn 
nên có sự hạ thấp ngài Thần Tú. Chẳng hạn có ai 
biết ngài Thần Tú “trong lòng hoảng hốt, mồ hôi 
ra ướt mình, mười ba phen trình kệ chẳng được, 
canh ba đêm ấy lén lên viết kệ”? 


Nhưng ở đây chúng ta cần bỏ qua những chuyện 
nhỏ nhặt ấy để học pháp, cái cốt lõi, cái nên tảng 
của pháp Thiền Huệ Năng mà về sau lịch sử gọi là 
“Nam đốn, Bắc tiệm”. Chúng ta cần dựa trên Bốn 


16 | PHẨM HÀNH DO 


Y: y vào pháp không y vào người; y vào kinh liễu 
nghĩa, không y theo kinh bất liễu nghĩa; y vào 
nghĩa không y vào lời; y vào trí không y vào thức. 


So sánh giữa hai bài kệ của hai ngài, chúng ta 
cần hiểu sự khác biệt của hai pháp tu để thực hành 
cho cuộc đời hiện tại. 


Một điều nữa, đoạn này có nhắc đến Kinh Lăng 
Già. Kinh này do Tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền cho đệ 
tử để tu và dùng nó để kiểm nghiệm sự tu hành. 
Đến Ngũ Tổ thì dùng Kinh Kim Cương. Như vậy sự 
tu chứng của Thiền không lệ thuộc hẳn vào một 
cuốn kinh nào. 

Sư Thần Tú viết bài kệ rồi trở về phòng, không 
ai hau biết. Sư lại suu nghĩ, “Nếu ngàu mai Ngũ 
Tổ thấu kệ mà hoan hủ, tức là ta với pháp có 
duuên; bằng ngài nói chẳng được thì đó là vì ta 
còn mê, nghiệp chướng đời trước còn nặng, 
chẳng hợp đắc pháp. Quả thật thánh ú khó dò”. 
Ở trong phòng lo nghĩ, nằm ngồi chẳng uên, cho 
đến canh năm. 


Tổ vẫn biết sư Thần Tú chưa vào được cửa 
đạo, chưa thấu tự tánh. 

Trời sáng Tổ gọi Lư cung phụng đến, bảo vẽ 
biến tướng và họa đồ vào vách hành lang phía 


PHẨM HÀNHDO | 17 


Nam. Bỗng thấu bài kệ ấu, ngài bảo, “Quan cung 
phụng chẳng cần vẽ nữa, thật nhọc công ông ở 
xa đến đâu. Kinh nói: 'Phàm hễ có tướng đều là 
hư vọng. Hãu lưu lại bài kệ nàu cho người trì 
tụng. Y theo kệ nàu tu thì khỏi sa vào đường ác, 
U theo kệ nàu tu thì có lợi ích lớn. 


Ngài dạu các môn nhân thắp hương lễ kính, 
thảu tụng bài kệ ấu thì được thấu tánh. Các môn 
nhân tụng kệ đều khen, “Lành thau!” 


Canh ba Tổ gọi sư Thần Tú vào thất, hỏi rằng: 
“Bài kệ ấu phải ông làm chăng?” Sư Tú thưa: 
“Thật do con làm, nhưng chẳng dám vọng cầu Tổ 
vị, chỉ mong Hòa thượng từ bỉ, xem cho đệ tử có 
chút trí huệ chăng?” 


Ngũ Tổ nói: Ông làm kệ ấu chưa thấu bản 
tánh, chỉ đến ngoài cửa, chưa vào trong nhà. 
Như chỗ thấu hiểu ấu mà cầu Vô thượng Giác 
ngộ thì rốt ráo không thể được. 

Vô thượng Giác ngộ là cần ngau dưới lời nói 
mà biết bản tâm mình, thấu bản tánh mình vốn 
chẳng sanh chẳng diệt, trong tất cả mọi thời đều 
niệm niệm tự thấu. Muôn pháp không trệ ngại, 
một chân tất cả chân, vạn cảnh tự như như, tâm 


18 | PHẨM HÀNH DO 


như như ấu là cái chân thực. Cái thấu như vậu 
tức là tự tánh Giác ngộ Vô thượng. 


Bài kệ của sư Thần Tú còn vướng kẹt trong 
tướng, tướng tâm như tấm gương, tướng có ta lau 
chùi, tướng có bụi bặm. Vì còn vướng mắc nơi 
tướng cho nên chưa thể vào nhà Pháp thân tánh 
Không tánh Như, mà chưa vào được nhà Pháp thân 
tánh Không tánh Như thì không thể rốt ráo được 
Giác ngộ Vô thượng. Giác ngộ Vô thượng là rốt ráo 
Pháp thân. 


Theo Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Thập địa, thì vào 
nhà Pháp thân là “Sơ Hoan hỷ địa, vì đã tương ưng 
với Chân Như bất động”. 


Theo ngài Ngũ Tổ, vào nhà là “thấy biết bản 
tâm, bản tánh không sanh không diệt của mình”. 
Đây là cái thấy biết trực tiếp nên “trong tất cả mọi 
thời đều niệm niệm tự thấy”. Khi ấy tâm và cảnh 
là một như như, một tướng thế gian (như một sự 
vật, một khởi niệm) là chân và tất cả đều chân. 
Hành giả không sống trong các tướng tạo thành 
sanh tử nữa, mà sống trong Chân Như, nghĩa là 
thấy gì, nghe gì, ngửi gì, nếm gì, xúc chạm cái gì, 
nghĩ gì, đêu là Chân Như cả. 


Vậu ông hãu lui ra, suụ nghĩ một hai ngàu, rồi 
làm bài kệ khác đem cho ta xem. Nếu bài kệ của 


PHẨM HÀNHDO | 19 


ông vào được cửa đạo, ta sẽ phó truuền ụ pháp 
cho. 


Sư Thần Tú làm lễ lui ra, trải qua mấu ngàu 
mà làm kệ chẳng xong, trong lòng bứt rứt, thần 
Úú chẳng an, dường như trong mộng, đi ngồi 
chẳng vui. 


Cách hai ngàu sau, có một đồng tử đi ngang 
qua phòng giã gạo, xướng đọc bài kệ, Huệ Năng 
nàu vừa nghe, biết bài kệ chưa thấu bản tánh. 
Tuụ chưa được Tổ chỉ dạu, nhưng đã sớm biết 
đại ú, mới hỏi đồng tử tụng kệ gì vậu. 

Đồng tử nói: Người man di nàu không hau biết 
gì hết. Đại sư có nói, người đời sanh tử là việc 
lớn, vì muốn truụền ụ bát nên ngài dạu các môn 
nhân mỗi người làm một bài kệ để ngài xem. Nếu 
ai ngộ được đại Ú, ngài sẽ truuền u bát cho làm 
Tổ thứ sáu. Thượng tọa Thần Tú có chép bài kệ 
Vô tướng ở vách hành lang phía Nam. Đại sư bảo 
mỗi người đều tụng, nếu ụ theo bài kệ ấu mà tu 
thì khỏi sa vào đường ác, u theo bài kệ ấu thì có 
lợi ích lớn. 

Huệ Năng nàu nói: Tôi cũng cần tụng bài kệ ấu 
để kết nhân duuên đời sau. Nàu thượng nhân, 
tôi ở đâu giã gạo đã trên tám tháng mà chưa 


20 | PHẨM HÀNH DO 


từng ra đến pháp đường, mong thượng nhân 
dẫn tôi đến trước bài kệ để lễ bái. 

Đồng tử dẫn ta đến trước bài kệ để lễ bái. Huệ 
Năng nói: Huệ Năng nàu chẳng biết chữ, xin 
thượng nhân đọc giùm. 


Khi ấu có quan Biệt giá ở Giang Châu, họ 
Trương tên Nhật Dụng, cất tiếng đọc lớn. Huệ 
Năng nàu nghe rồi, bèn nói: “Tôi cũng có một bài 
kệ, xin quan Biệt giá viết giùm cho”. Quan Biệt 
giá nói: “Ngươi cũng biết làm kệ nữa sao, việc 
nàu thật ít có”. 

Huệ Năng nàu nói với quan Biệt giá rằng: 
“Muốn học Giác ngộ Vô thượng, chẳng nên khinh 
người sơ học. Có kẻ bực hạ hạ mà có trí bực 
thượng thượng. Có người bực thượng thượng 
mà lại chôn lấp ú trí mình. Nếu khinh người thì 
có vô lượng vô biên tội. 

Quan Biệt giá nói: Ngươi hãu đọc kệ, ta sẽ chép 
cho. Nếu ngươi đắc pháp phải độ ta trước, chớ 
nên quên lời. 

Huệ Năng đọc bài kệ rằng: 
Bồ đề (giác ngộ) vốn không câu 
Gương sáng cũng chẳng đài 


Xưa nau không một vật 


PHẨM HÀNHDO | 21 


Chỗ nào vướng trần ai? 

Chép bài kệ ấu rồi, đồ chúng đều kinh hãi, ai 
cũng khen ngợi mà nói với nhau: Lạ thau! Chẳng 
thể lấu hình dạng bên ngoài mà nhìn người. Làm 
sao lâu nau chúng ta có thể sai khiến vị Bồ tát 
xác phàm ấu. 


Ngũ Tổ thấu mọi người lạ lùng kinh hãi, e có 
người làm tổn hại, bèn lấu giàu xóa hết bài kệ 
rồi nói: Kệ nàu cũng chưa thấu tánh. Chúng nhân 
đều cho là phải. 

Bài kệ của ngài Huệ Năng là cái thấy rõ ràng 
tánh Không. Nếu nói theo Ấn Tạng là Cái Thấy, Con 
Đường và Quả, nói theo Trung Hoa là Cảnh, Hạnh, 
Quả. 

Cái Thấy là thấy Pháp thân tánh Không, đây là 
Nền tảng. Con đường là đi trong tánh Không ấy, và 
Quả là sự chứng ngộ trọn vẹn tánh Không. Về phần 
người tu, cái Thấy là thấy tánh Không Nền tảng. 
Thiền định là tham thiền sâu rộng hơn tánh Không 
ấy, không bao giờ lìa nó. Hạnh là sống trọn vẹn cái 
Thấy tánh Không ấy trong toàn bộ thân thể, giác 
quan và tâm ý của mình. Cuối cùng là Quả, tức là 
quả vị chứng đắc tánh Không. 


22 | PHẨM HÀNH DO 


Bồ đề, Giác ngộ vốn không cây. Giác ngộ là tánh 
Không, Vô tướng, Vô tác hay Vô nguyện. Vô tướng 
thì không có tướng nào để định hình. Vô tác thì 
không cần lau chùi, phủi sạch gì cả, vì tánh Không 
thì thanh tịnh bổn nhiên. 


Gương sáng chẳng phải đài. Bản tâm hay bản 
tánh thì như hư không, như tấm gương lớn vô 
biên, vô hạn mà mọi hiện hữu, mọi kinh nghiệm 
tốt xấu, mọi tướng đều ở trong nó. Tấm gương ấy 
không ô nhiễm, không có vật gì dính được nào nó. 
Nó chứa tất cả bóng mà không có bóng nào dính 
được vào nó. Tấm gương tâm chứa tất cả hiện hữu 
ấy xưa nay chưa từng lìa chúng ta một cọng tóc, 
luôn luôn hiện diện trước mắt mỗi chúng ta. 


Xưa nay không một vật. Nó chưa từng bị nhiễm 
ô bởi sanh tử, mà sanh tử là các vật, các tướng. 
Trong nó không có tướng sanh tử, nghĩa là “thấy 
các tướng chẳng phải tướng tức thấy Như Lai” 
(Kinh Kim Cương). 


Chỗ nào vướng trần ai. Nó là Không, Vô tướng, 
Vô nguyện, tất cả cái gì xảy ra trong nó, một sự 
vật, một biến cố, một niệm tưởng đều là Không, Vô 
tướng, Vô nguyện. 


PHẨM HÀNHDO | 23 


Chúng ta cần tham thiền về cái thấy này, cho 
đến lúc thật thấy được nó mà không qua ý niệm, 
ngôn ngữ, liên tưởng, hình dung. 

Cũng cần phải nói rằng dù làm được bài kệ có 
một không hai trong lịch sử như vậy, ngài Huệ 
Năng vẫn chưa thực sự chứng ngộ, chưa thực sự 
thấy tánh. Ngài chỉ mới tiếp cận Pháp thân chứ 
chưa vào Pháp thân, chưa vào Mười địa. Sự việc 
này chỉ xảy ra khi Ngũ Tổ giảng cho Kinh Kim 
Cương và ngài thốt lên năm lần “Nào ngờ...”. 

Ngau hôm sau, Tổ lén đến chỗ giã gạo, thấu 
Huệ Năng mang đá trên lưng để giã gạo, nói 
rằng: Ngươi cầu đạo vì pháp quên mình đến thế 
ư! 

Rồi Tổ hỏi: Gạo đã trắng chưa? 

Huệ Năng nàu đáp: Gạo trắng đã lâu, chỉ còn 
thiếu sàng. 

Tổ lấu gậu gõ nơi cối ba lần rồi bỏ đi. 

Huệ Năng nàu liền hiểu ú Tổ, đến canh ba thì 
vào thất. 

Đọc tới đây, chúng ta đều cảm động. Một Bồ tát 
tái sanh để làm lợi lạc cho chúng sanh nhưng một 
khi đã vào sanh tử năm ấm thì còn khổ nhọc như 


24 | PHẨM HÀNH DO 


thế. Huống hồ là chúng ta phần lớn đều bị tái sanh 
vì nghiệp của mình. 

Và chúng ta còn cảm động hơn khi nghĩ đến 
những vị đại sư đã khó nhọc ra đời để duy trì và 
mở rộng Phật pháp đến với chúng sanh chúng ta. 


Kinh Lăng Nghiêm nói nấu cát dù có bao lâu cũng 
không thể thành cơm. Nhân địa là gạo mới thành 
cơm. Nhân địa là bản tánh chẳng sanh chẳng diệt 
mới thành quả địa là giải thoát và giác ngộ. Ngài 
Huệ Năng tu đúng trên nhân địa là bản tánh chẳng 
sanh chẳng diệt, nhưng gạo ấy còn chưa sàng để 
thành gạo nấu cơm. Nghĩa là ngài đã tu xong Mười 
Tín, Mười Trụ, Mười Hạnh, Mười Hồi Hướng và 
đang ở Bốn Gia hạnh vị, sàng gạo xong thì vào 
Mười địa Pháp thân. Vào Pháp thân là thấy Pháp 
thân, là thấy tánh, là ngộ, từ đây mới có giải thoát 
và giác ngộ. 

Tổ lấu cà sa trùm quanh ta, không cho người 
thấu, rồi nói Kinh Kim Cương cho. Đến câu “Ưng 
vô sở trụ nhỉ sanh kù tâm” (Nên không chỗ trụ 
mà sanh tâm), Huệ Năng nàu ngau nơi lời nói 
đại ngộ, thấu biết tất cả muôn pháp chẳng lìa 
tánh mình. Mới bạch với Tổ rằng: 


Nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, 


Nào ngờ tự tánh vốn chẳng sanh diệt, 


PHẨM HÀNHDO | 25 


Nào ngờ tự tánh vốn tự đầu đủ, 
Nào ngờ tự tánh vốn không động lau, 
Nào ngờ tự tánh sanh ra muôn pháp. 

Khi tâm thức đã chín muôồi như trái chín, đụng 
vào là rụng. Những phiền não chướng và sở tri 
chướng cở thô và cổ trung đã sạch như gạo trắng, 
những lớp màn ngăn che với tự tánh Pháp thân 
được vẹt ra, đây là đại ngộ, trực tiếp thấy Pháp 
thân, thấy tự tánh. 


Cách sửa soạn để giảng cho ngài Huệ Năng của 
Ngũ Tổ giống như một quán đảnh: chỉ có hai thầy 
trò, phủ áo cà sa lên người đệ tử, và giảng cho 
cuốn kinh mà vì nó đệ tử bỏ nhà ra đi, trải qua 
những năm tháng tha thiết tìm cầu. Khi đệ tử đã 
sẵn sàng thì đạo lực của thầy qua lời nói của mình 
phá tan tấm màn che còn lại, để lộ ra Pháp thân tự 
tánh. 


Không phải chỉ câu kinh làm cho ngộ, mà là sự 
chuẩn bị của đệ tử đã đủ. Như không khí thì luôn 
luôn có nhưng không có ai để ý, chỉ khi chuẩn bị 
đầy đủ thì mới nhận ra nó và dùng được nó. 

Vậy thì ngài Huệ Năng đại ngộ là đại ngộ cái gì? 
Ngài đại ngộ thực tại chẳng sanh chẳng diệt 
thường hằng hiện hữu trong tất cả thời gian và 


26 | PHẨM HÀNH DO 


không gian, thường trực hiện tiền mà các kinh 
điển gọi bằng vô số từ như Niết bàn, Pháp thân, 
Chân Như, Như Lai Tạng.... Thực tại ấy là chung 
cho chư Phật, nên được gọi là “mẹ của chư Phật”, 
chung cho các Bồ tát đã vào địa, và thực tại ấy vẫn 
có sẵn nơi chúng sanh nên được gọi là bản tâm, 
bản tánh của chúng sanh. 


Chúng ta thấy ngài lập đi lập lại chữ “nào ngờ” 
và “vốn”, cho thấy tự tánh vốn có sẵn trước mắt, 
cho nên ngộ là ngộ cái đang có sẵn, thấy tánh là 
thấy cái tánh đang có trước mắt. Tu hành không 
phải là tạo lập ra, sửa sang thêm bớt hơn thua gì 
cả vì tự tánh vốn đã, đang và sẽ như vậy. Tu là la 
những cái đang che khuất tự tánh, bởi thế suốt 
cuốn kinh ngài hay nói “lìa tướng”. Lìa tướng thì 
đây là tánh. 


Thấy biết tất cả muôn pháp, sự vật, thân tâm, 
thế giới xưa nay chẳng lìa tánh mình, nghĩa là xưa 
nay mình và tất cả đều ở trong tánh, chưa từng 
cách hở mảy may. Như xưa nay các bóng vẫn ở 
trong gương, bóng chính là gương. Xưa nay tất cả 
sóng vẫn ở trong đại dương, sóng chính là đại 
dương. Toàn tướng tức tánh là vậy. 


Sự điễn tả ban đầu về việc kinh nghiệm thực tại 
ấy có thể khác nhau tùy theo các cửa vào khác 


PHẨM HÀNHDO | 27 


nhau nhưng thực tại ấy vẫn là một, nhà Như Lai 
vẫn là một như xưa nay vẫn thế. Có điều lần đầu 
tiên trực tiếp thấy nó, dầu với ngài Huệ Năng có 
vẻ như đã quen thân, vẫn vở ra niềm hoan hỷ vô 
bờ. Kinh Hoa Nghiêm nói về Hoan hỷ địa: “Vì đã 
tương ưng với Chân Như bất động nên sanh nhiều 
vui mừng. Vì đã chuyển và rời tất cả cảnh giới thế 
gian mà hoan hỷ, vì thân cận tất cả chư Phật mà 
hoan hỷ, vì xa lìa hạng phàm phu mà hoan hỷ, vì 
gần bậc trí huệ mà hoan hỷ, vì dứt hẳn các đường 
ác mà hoan hỷ, vì làm chỗ y chỉ cho tất cả chúng 
sanh mà hoan hỷ, vì thấy tất cả Như Lai mà hoan 
hỷ, vì sanh vào cảnh giới Phật mà hoan hỷ, vì vào 
trong tánh bình đẳng của tất cả Bồ tát mà hoan 
hỷ.” 

Như vậy, ngộ là ngộ Pháp thân, thấy tánh là thấy 
Pháp thân và ngộ thì phải từ Hoan hỷ địa trở lên. 
Ngộ là thấy và sống được Căn bản trí, Tự nhiên trí, 
Vô sư trí..., trí này thấy biết trực tiếp Pháp thân. 


Chúng ta cần học những câu nói diễn tả thực tại 
của ngài, không phải bằng ý thức so đo phân biệt, 
cái đã tạo ra sanh tử, mà bằng sự tha thiết đạt đến 
trí huệ với nỗ lực thiền định và thiền quán lâu 
ngày để có ngày vở ra mà kêu lên: “nào ngờ” như 
ngài. Các câu nói ấy tuy dễ hiểu bằng ý thức, 


28 | PHẨM HÀNH DO 


nhưng chúng chính là những công án để tham 
thiền, bởi vì người nào cũng phải tự trả lời những 
câu hỏi muôn đời của nhân loại, “Tôi là cái gì? Tôi 
từ đâu sinh ra? Mục đích của đời sống là gì? Chết 
đi về đâu?” Với người nào phá thấu qua mới nếm 
được cam lồ của sự bất tử, như ngài đã nói, “uống 
nước nóng lạnh tự biết”. Cứ quan sát cho kỹ, chẳng 
kể gì đến năm tháng, để thấy biết có pháp gì lìa 
khỏi tánh mình hay không? 


Tự tánh vốn thanh tịnh là sao? Cái gì là tự tánh 
vốn chẳng sanh diệt? Tại sao tự tánh vốn tự đầy 
đủ? Tại sao tất cả đều chuyển động, vô thường mà 
tự tánh lại không động lay? Có sanh thì có tử, tại 
sao tự tánh hay sanh muôn pháp, chẳng lẻ hay 
sanh để rồi hay tử? 

Cứ hỏi cho đến lúc tự tánh trả lời, trả lời bằng 
cách hiện tiền trước mặt. 

Tổ biết Huệ Năng ngộ được bản tánh, mới dạu 
rằng: “Chẳng biết bản tâm, học pháp không ích. 
Nếu biết bản tâm mình, tức gọi là Trượng phu, 
là thầu của trời và người, là Phật.” 

Học pháp là để biết bản tâm. Biết bản tâm là mục 
tiêu của tất cả các tông phái Phật giáo. 


PHẨM HÀNHDO | 29 


Đại Ấn (Mahamudra) nói: “Hãy nhìn thẳng tâm”. 
Đại Toàn Thiện (Dzogchen) nói: “Tâm ông là Phật” 
(Padmasambhhava). 

Biết bản tâm hay bản tánh là biết tất cả các 
pháp. 

Canh ba thọ pháp, mọi người đều chẳng hau. 
Tổ truuền pháp đốn giáo và ụ bát, nói rằng: 
“Ngươi là Tổ đời thứ sáu, hãu khéo tự hộ niệm, 
rộng độ chúng sanh, truuền rộng mai sau, chớ 
để dứt mất. Hãu nghe kệ ta đâu: 

Có tình gieo giống xuống 
Nhân đất quả bèn sanh 
Không tình cũng không giống 
Không có tánh cũng sanh”. 

Tuy là đại ngộ thấy biết được bản tâm, nhưng 
chưa phải là biết hết nên còn được truyền pháp 
đốn giáo, là phương tiện thiện xảo của Thiền tông. 
Đại ngộ mới chỉ là nhất niệm tương ưng với bản 
tâm Pháp thân, sau đó còn phải niệm niệm tương 
ưng cho đến khi viên mãn, thế nên Tổ dạy, “khéo 
tự hộ niệm.” 

Bản tâm không chỉ là trí huệ tánh Không mà còn 
là đại bi trùm khắp. Thế nên sau khi căn dặn hãy 


30 | PHẨM HÀNH DO 

khéo tự hộ niệm (trí huệ), còn nhắc nhở “rộng độ 
chúng sanh, truyền rộng mai sau, chớ để dứt mất” 
(đại bỉ). 


Bài kệ cũng dạy trí huệ và đại bi không lìa nhau 
nơi hành động của chư Phật, chư Bồ tát. “Có tình 
gieo giống xuống, nhân đất quả bèn sanh”: tình 
đây là tâm đại bi, gieo giống Phật pháp cho chúng 
sanh trổ quả. Nhưng tình ấy, đại bi ấy là một với 
tánh Không, “không tình cũng không giống”, nên 
hành động đại bi ấy không có người làm và người 
nhận vì cả hai không có tự tánh, nên thật không có 
sanh, “không tánh cũng không sanh”. 


Tổ lại nói: “Xưa Đại sư Đạt Ma mới đến xứ nàu 
người đời chưa biết tỉn nên phải truụền uụ nàu 
để làm vật tin, nối truuụền nhau từ đời nàu sang 
đời khác. Pháp thì lấu tâm truuền tâm đều khiến 
tự ngộ, tự hiểu biết. Từ xưa Phật với Phật chỉ 
truuền bản thể, sư với sư kín trao bổn tâm. Y là 
cái mối của tranh lấu, tới đời ngươi chớ nên 
truuền nữa. nếu truuền u nàu thì tánh mạng 
nguu hiểm như sợi tơ treo. Ngươi hãu đi nhanh 
kẻo e có kẻ hại ngươi. 

Ở đây chúng ta không đặt ra vấn đề y bát. Vì 
theo kinh điển hệ Pali, kinh Đại Bát Niết Bàn, Kinh 
Trường Bộ, Đức Phật không nói ai là vị kế thừa 


PHẨM HÀNHDO | 31 


ngài làm đạo sư mà “Pháp và Luật, ta đã giảng dạy 
và trình bày, sau khi ta diệt độ, chính Pháp và Luật 
ấy sẽ là đạo sư của các ông.” 


Chính nhờ không có vị kế thừa và y bát mà Phật 
giáo đã không giới hạn vào một quốc gia nào, một 
tông phái nào để nở hoa khắp thế gian. Nếu y cứ 
vào y bát thì chẳng lẽ chỉ Thiền tông là chính 
thống, còn các tông khác ở Trung Hoa, Nhật Bản, 
Tây Tạng, Việt Nam...đều không có giá trị? 


Ngũ Tổ không đặt trọng tâm vào y bát mà đặt 
vào nội dung cốt lõi, sự sống đích thật của Phật 
giáo là bản thể, bản tâm hay Pháp thân chư Phật. 
Chính cái này mới là không sai lạc, không thất 
truyền, không thể bị đời làm hư hỏng. Chính cái 
này mới có con đường Phật giáo là Khai Thị Ngộ 
Nhập. Tất cả mọi tông phái dù khác nhau về 
phương tiện tu hành, đều có mục đích là Khai Thị 
Ngộ Nhập bản tâm Phật tánh vốn có sẵn nơi mỗi 
người. 

Huệ Năng bạch rằng: Con nên đi đâu? 

Tổ đáp: Gặp Hoài (Hoài Tập, nau ở Quảng Tâu) 
thì dừng, gặp Hội (Tân Hội, Quảng Đông) thì ẩn. 

Vào canh ba, lãnh được ụ bát rồi bạch rằng: 
Huệ Năng vốn là người Lãnh Nam, chẳng biết 


32 | PHẨM HÀNH DO 


con đường nào nơi núi nàu, làm sao ra đến sông 
Cửu Giang? 


Ngũ Tổ nói: Ngươi chẳng cần Io, ta đưa ngươi 
đi. 

Tổ đưa ta thẳng đến trạm Cửu Giang, bảo ta 
lên thuuền, rồi Tổ cầm lấu chèo. Huệ Năng nàu 
nói: Thỉnh Hòa thượng ngồi, để đệ tử chèo mới 
phải. Tổ nói: Ta độ ngươi mới phải. 

Huệ Năng nàu nói: Khi mê thì Thầu độ, ngộ 
rồi thì tự độ. Tiếng độ tuụ là một mà chỗ dùng 
không giống nhau. Huệ Năng con sanh nơi biên 
giới, giọng nói không đúng, nhờ Thầu truuền 
pháp, nau đã được ngộ thì chỉ nên lấu tự tánh tự 
độ. 


Tổ nói: Như vậu! Như vậu! Phật pháp về sau 
do ngươi mà thịnh hành. Ngươi đi ba năm thì ta 
sẽ tạ thế. Nau ngươi hãu đi, gắng sức qua hướng 
Nam, nhưng chẳng nên vội nói, vì Phật pháp 
không dễ hưng khởi. 

Khi mê thì Thầy độ, ngộ rồi thì tự độ. Khi thấy 
tánh rồi thì lấy tự tánh tự độ, tự tánh bây giờ là vị 
thầy nội tâm, là vô sư trí, tự nhiên trí. 


Ngộ rồi thì lấy tự tánh tự độ, nghĩa là không 
phải ngộ là hết tu, mà còn phải tự độ, tự tu trên 


PHẨM HÀNHDO | 33 


nền tảng tự tánh đã thấy được. Thế nên con đường 
Đại thừa chung cho các tông phái nói rằng sau 
Kiến đạo vị hay Thông đạt vị là Tu tập vị cho đến 
khi không tu nữa, Vô học hay Vô sanh pháp nhẫn. 

Huệ Năng từ giả Tổ rồi, cất bước qua hướng 
Nam, trong hai tháng tới núi Đại Dữu Lãnh. 

Khi Ngũ Tổ trở về, mấu ngàu chẳng ra giảng 
đường, đồ chúng nghỉ bèn đến hỏi thăm: “Hòa 
thượng có chút bệnh hau chút buồn chỉ chăng?” 
Tổ nói: “Bệnh thì không có, nhưng ụ pháp đã về 
phương Nam rồi”. Đồ chúng hỏi: “Ai được 
truuền thọ?” Tổ nói: Năng ấu được.” Chúng mới 
hau biết. 


Có vài trăm người muốn đoạt ụ bát đuổi theo. 
Trong số đó có một nhà sư họ Trần, tên Huệ 
Minh, trước kia làm Tứ phẩm tướng quân, tánh 
tình thô lỗ, quuết lòng tìm kiếm, đi trước dẫn 
đầu, đuổi kịp Huệ Năng. 

Huệ Năng nàu ném ụ bát lên tảng đá mà nói 
rằng: “Y nàu là vật biểu tín, há dùng sức mà 
tranh được sao?” Đoạn ẩn mình trong đám cỏ 
rậm. 


34 | PHẨM HÀNH DO 


Huệ Minh đi đến, nắm dở lên mà chẳng nhúc 
nhích, mới kêu lên rằng “Hành giả! Hành giả! 
Tôi vì pháp mà đến, chẳng phải vì u mà đến.” 

Huệ Năng bèn bước ra, ngồi trên tảng đá. Huệ 
Minh làm lễ, thưa rằng: “Xin hành giả thuuết 
pháp cho tôi nghe.” 


Huệ Năng nàu nói: “Ông đã vì pháp mà đến thì 
hãu dẹp dứt các duuụên, chớ sanh một niệm, tôi 
sẽ nói cho ông.” 

Huệ Minh im lặng một lúc. Huệ Năng nàu nói: 
“Chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, chính khi ấu, 
cái đó là khuôn mặt xưa nau của Minh thượng 
tọa.” 


Huệ Minh ngau lời nói đại ngộ. Lại hỏi rằng: 
“Ngoài lời và ú ẩn mật vừa nói, lại còn Ú mật nào 
nữa chăng?” 

Huệ Năng nói: “Điều tôi nói với ông đó chẳng 
phải là mật. Nếu ông soi lại (phản chiếu) thì cái 
mật ấu ở ngau rơi ông.” 


Huệ Minh nói: “Huệ Minh nàu tuụ ở Huùnh 
Mai nhưng thật chưa rõ được mặt màu chính 
mình, nau nhờ ơn chỉ bàu, giống như người 
uống nước, lạnh nóng tự biết. Nau hành giả tức 
là thầu của Huệ Minh vậu.” 


PHẨM HÀNHDO | 35 


Huệ Năng nói: “Ông đã như thế thì tôi cùng 
ông đồng thờ một thầu Huùnh Mai. Hãu khéo tự 
hộ trì.” 


Huệ Minh lại hỏi: “Sau nàu Huệ Minh nên đi 
xứ nào? 

Huệ Năng nói: “Gặp Viên thì dừng, gặp Mông 
thì ở.” 

Huệ Minh làm lễ rồi từ giả. 

Sư Huệ Minh trước làm tướng nên có phần thô 
lỗ muốn đuổi theo ngài và nhanh hơn ai biết, đuổi 
kịp. Tuy là vậy nhưng đã là người xuất gia, thì 
cũng có tâm cầu đạo nên mới hăng hái đuổi theo 
như vậy. Cho nên khi kêu lên, tôi vì pháp mà đến, 
chẳng phải vì y, ngài liền bước ra. 


Dẹp dứt các duyên, chớ sanh một niệm, đây là 
giai đoạn chuẩn bị. Sau đó là chỉ thẳng. 


Chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, đây là cái tâm 
tánh bổn nguyên, khuôn mặt xưa nay, tâm vô niệm 
hằng hằng hiện diện trong từng khoảnh khắc. Chỉ 
cần chẳng nghĩ xuôi ngược mà soi chiếu lại nơi 
mình, nó bèn lộ diện, vì nó luôn luôn có mặt, 
không lúc nào dứt. 


36 | PHẨM HÀNH DO 


Thật ra, chẳng phải khi chẳng nghĩ thiện, chẳng 
nghĩ ác thì tâm vô niệm này mới có, mà dù khi nghĩ 
thiện nghĩ ác thì tâm vô niệm vẫn có, vì mọi ý nghĩ, 
mọi niệm đều sanh từ tâm vô niệm. Chẳng phải 
không có sóng mới là đại dương mà khi có sóng 
vẫn là đại dương, vì không sóng nào không từ đại 
dương và có thể lìa đại dương. 


Khi đã trực tiếp thấy biết, đã ngộ cái tâm vô 
niệm bao la vô biên như đại dương này, thì phải 
sống với nó, phải hộ niệm nó, chánh niệm tỉnh giác 
với nó, cho đến khi ta là đại dương, ta là tất cả 
sóng mà chẳng có sóng nào làm đại dương động 
lay, biến chất cả. 

Huệ Minh trở lại dưới núi nói với những 
người đuổi theo rằng: Ta đã lên tới chỗ cao vọi 
kia mà không thấu dấu vết gì cả, phải theo lối 
khác.” Chúng kia đều cho là thật. Về sau Huệ 
Minh đổi tên là Đạo Minh vì tránh tên của thầu. 


Sau đó Huệ Năng nàu đến Tào Khê, lại bị người 
xấu đuổi theo nên lánh nạn ở chung với đám thợ 
săn nơi huuện Tứ Hội, trải qua đến mười lăm 
năm. Khi ở với họ cũng tùu nghỉ thuuết pháp. 

Đám thợ săn thường bảo ta giữ lưới. Mỗi khi 
thấu các loài sanh mạng lọt vào ta đều thả ra hết. 
Mỗi lúc ăn ta lấu rau gởi nơi nồi nấu thịt, có 


PHẨM HÀNHDO | 37 


người hỏi thì nói chỉ ăn rau luộc ở bên thịt mà 
thôi. 

Một ngàu kia suuụ nghĩ đến thời nên hoằng 
pháp, chẳng thể ẩn trốn mãi. Bèn đi đến chùa 
Pháp Tánh ở Quảng Châu, gặp lúc Pháp sư Ấn 
Tông đang giảng kinh Niết Bàn. 

Mười lăm năm ở ẩn với đám thợ săn, không phải 
chỉ để lấn trốn mà cái chính là để “khéo tự hộ 
niệm” trong mọi hoàn cảnh để làm viên mãn cái 
đại ngộ ban đầu. Các vị thiền sư về sau cũng thế, 
vào núi hai, ba mươi năm để tiệm tu. 


Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói trong Thiếu Thất Lục 
Môn rằng có Lý nhập và Hạnh nhập. Đại sư Liên 
Hoa Sanh, vị truyền Phật giáo vào Tây Tạng ở thế 
kỷ thứ 8 nói phải đi xuống với cái Thấy từ trên 
đỉnh cao trong khi đi lên với Hạnh từ dưới chân 
núi. Kinh Lăng Nghiêm nói Lý tuy đốn ngộ, sự phải 
tiệm trừ. 

Một thí dụ là Quốc sư Đại Đăng Nhật Bản (thế 
kỷ 13) sau khi ngộ đã sống với những người ăn xin 
dưới gầm cầu suốt hai mươi năm, sau đó thầy ngài 
giới thiệu về làm quốc sư. 

Qua đó cho thấy ngộ hay đại ngộ chỉ là vào cửa, 
còn phải ở lâu trong nhà mới thuần thục biết và 


38 | PHẨM HÀNH DO 


sử dụng mọi thứ trong nhà, chưa kể là phải kiếm 
thêm tài sản cho con cháu. 


Lúc ấu có gió thổi làm lá phướng động. Một vị 
tăng nói, “gió động”, một vị tăng khác nói, 
“phướng động”, hai bên nghị luận mãi không 
dứt. 

Huệ Năng nàu bước tới, nói: “Chẳng phải gió 
động, chẳng phải phướng động, mà là tâm nhân 
giả động.” 

Chúng đều kinh hãi. Ấn Tông mời ta ngồi trên, 
gạn hỏi những điều sâu kín. Thấu Huệ Năng nàu 
lời nói giản dị, nghĩa lú xác đáng mà chẳng do 
văn tự, Ấn Tông nói rằng: “Hành giả hẳn chẳng 
phải là người thường. Lâu nau tôi cũng có nghe 
U pháp của Tổ Huùnh Mai đã về phía Nam, có 
phải là hành giả chăng?” 


Huệ Năng nàu nói: “Không dâm.” 


Sư Ấn Tông khi ấu làm lễ, rồi xin đem ụ bát 
của Tổ truuền lại cho đại chúng xem. 


Một chuyện trước mắt là gió động hay phướng 
động đối với người thường không thể giải quyết, 
nhưng đối với người đã chứng ngộ “thật tướng của 
tất cả các pháp” thì trả lời dễ dàng, vì đây là “tâm 
bình thường” vậy. 


PHẨM HÀNHDO | 39 


Sanh tử là thấy những chuyển động, do đó có 
thời gian. Thấy gió động hay phướng động đều là 
cái thấy của sanh tử thấy có ra sanh tử. Còn cái 
thấy được thực tại thì: “Nào ngờ thực tại (tự tánh) 
vốn chẳng sanh diệt; nào ngờ thực tại vốn không 
động lay”. 


Ấn Tông lại hỏi: “Tổ Huùnh Mai khi phó chúc, 
ngài chỉ bàu trao truuền như thế nào?” 

Huệ Năng nàu đáp: “Dạu trao thì không có, chỉ 
luận về thấu tánh, chẳng luận về thiền định, giải 
thoát.” 


Ấn Tông hỏi: “Tại sao không luận thiền định, 
giải thoát?” 

Huệ Năng đáp: “Vì hai pháp ấu chẳng phải 
Phật pháp. Phật pháp là pháp chẳng hai (bất 
nhị).” 


Ấn Tông lại hỏi: “Thế nào là 'Phật pháp là pháp 
chẳng hai??” 


Huệ Năng nói: “Pháp sư giảng kinh Niết Bàn, 
đã biết Phật tánh là pháp chẳng hai của Phật 
pháp. Như Cao Quú Đức Vương bạch Phật rằng: 
Người phạm bốn giới trọng cấm, làm năm tội 
nghịch và những người nhất xiển đề thì đoạn 


40 | PHẨM HÀNH DO 


dứt thiện căn Phật tánh chăng? Phật nói: Thiện 
căn có hai: một là thường, hai là vô thường. 
Phật tánh thì chẳng thường, chẳng phải vô 
thường, thế nên chẳng đoạn dứt, gọi là chẳng 
hai. Lại một là thiện, hai là chẳng thiện. Phật 
tánh thì chẳng phải thiện chẳng phải chẳng 
thiện, đó gọi là chẳng hai. 

Năm uẩn và mười tám giới phàm phu thấu là 
hai, còn người rõ trí thấu rõ tánh chúng không 
hai. Cái tánh không hai nàu tức là Phật tánh. 


Ấn Tông nghe nói, hoan hủ chấp tau mà nói: 
Tôi giảng kinh giống như ngói gạch, nhân giả 
luận nghĩa giống như vàng ròng. 


Nhân đó Ấn Tông xuống tóc cho ta và nguuện 
thờ ta làm thầu. Huệ Năng nàu bèn ở dưới cội 
câu Bồ đề mà khai mở pháp môn Đông Sơn. 

Thiền định và giải thoát chắc chắn là hai pháp 
của Phật pháp. Ở đây Lục Tổ bác bỏ điều ấy vì ngài 
muốn khai mở kiến giải cao tột của Thiền tông. 


Thiền định và giải thoát vẫn là những phương 
tiện để đạt đến cứu cánh là Phật đạo. Nhưng thiền 
định và giải thoát, mỗi cái chưa bao gồm được 
thấy tánh; còn thấy tánh thì bao gồm cả thiền định 
và giải thoát. Thấy tánh thì vừa là phương tiện vừa 


PHẨM HÀNHDO | 41 


là cứu cánh. Cứu cánh không ngoài phương tiện, 
phương tiện chính là cứu cánh. Phương tiện và 
cứu cánh là không hai. Đây chính là cái Thiền gọi 
là Đốn môn. 


Thấy tánh tức là thấy Phật tánh, và Phật tánh là 
pháp chẳng hai của Phật pháp. Trong Phật tánh, 
không có thường và vô thường, không có thường 
và đoạn, không có tốt và xấu, không có năm uẩn 
khác với mười tám giới, vì Phật tánh vốn thanh 
tịnh, chưa từng bị nhiễm ô bởi những ý niệm của 
thức phân biệt, như hư không không hề bị nhiễm 
ô bởi các hiện tượng sự vật và các ý niệm phân 
biệt của con người. 

Nhưng điểm then chốt là phải thấy trực tiếp cái 
chẳng hai này. Cái ấy gọi là Phật tánh. 


Qua sự kiện ngài Huệ Năng luận nghĩa Kinh Niết 
Bàn, chúng ta thấy mặc dù ban đầu ngài không biết 
chữ, nhưng khi làm một vị thầy, ngài đã rành 
thông nhiều kinh điển, nhiều tông phái. 


Sự giảng nghĩa của ngài Huệ Năng, theo lời của 
sư Ấn Tông, là như vàng ròng, bởi vì đây là sự khác 
biệt giữa một người giảng kinh y trên ý thức phân 
biệt ngôn ngữ văn tự và một người trên tự tâm 
sáng tỏ và mở khắp. 


42 | PHẨM HÀNH DO 


Tính không hai của các pháp này có trong hầu 
như tất cả kinh Đại thừa như Niết Bàn, Đại Bát 
Nhã, Hoa Nghiêm, Duy Ma Cật... Ở đây ngài Huệ 
Năng xiển dương nó, hiện thực nó thành một điểm 
quan trọng của Thiền tông. Về sau, chẳng hạn như 
Thiền sư Đạo Nguyên (12OO-1253), sơ tổ tông Tào 
Động Nhật Bản chủ trương tu chứng không hai, 
ngồi thiền và ngộ không hai, ngay khi tu là đang 
chứng, ngay khi ngồi là đang ngộ. Đây là một điểm 
căn bản làm nền móng cho tông Tào Động khiến 
nó có thể sống bên cạnh lối tu tham công án để 
chứng ngộ của tông Lâm Tế. 


Huệ Năng nàu đắc pháp ở Đông Sơn, chịu đủ 
mọi cau đẳng, sanh mạng giống như sợi tơ treo. 
Ngàu nau được cùng Sử quân, quan chức, các 
tăng nỉ đạo tục đồng ở trong hội nàu, nếu chẳng 
phải nhân duuên nhiều đời trước thì cũng trong 
đời quá khứ từng cúng dường chư Phật, cùng 
trồng thiện căn, nên mới được nghe pháp Đốn 
giáo và nguuên nhân đắc pháp như trên. 


Giáo pháp ấu là các bậc thánh trước truuền 
lại, chẳng phải do Huệ Năng nàu tự biết. Muốn 
nghe giáo pháp của các bậc thánh trước thì mỗi 
người hãu tịnh tâm Úú mình, nghe mà mỗi người 
tự trừ bỏ những nghỉ hoặc thì như các đại thánh 
đời trước không khác. 


PHẨM HÀNH DO | 43 


Chúng nhân nghe pháp vui mừng rồi đảnh lễ 
lui ra. 


Ngài Huệ Năng lúc đó đã là Lục Tổ, nhưng khi 
xuất gia, ngài không tự tiện tự cạo đầu lấy, mà 
đúng như pháp, thọ giới ở một vị pháp sư, dù chưa 
chứng ngộ như ngài. Những chỉ tiết này cho chúng 
ta thấy nhân cách ngài hoàn hảo, dù một thiên kỷ 
rưỡi đã qua, cũng không có ai tìm thấy lỗi lầm nào 
nơi ngài. 

Đối với giáo pháp, ngài có đức hạnh như vậy, 
mà đức hạnh là sự biểu lộ của trí huệ. Ngài nói 
ngài không tự biết pháp, mà đó là do các bậc thánh 
trước truyền lại từ Đức Phật. Ngài chỉ chứng ngộ 
những gì Đức Phật dạy. Một vị tăng, dầu là Thánh 
tăng, đều luôn luôn dùng đời mình để phụng sự 
Pháp, vì Pháp luôn luôn cao hơn Tăng, như Tam 
Bảo Phật, Pháp, Tăng mà Đức Phật đã chỉ ra. 


Học ngài Huệ Năng, chúng ta không chỉ học trí 
huệ nơi ngài, mà học tất cả Phật pháp biểu lộ nơi 
tâm, ngữ, thân của ngài. “Tự tánh vốn tự đầy đủ” 
nên trong nó đầy đủ tất cả các đức hạnh. 


PHẨM TRÍ HUỆ 


THỨ HAI 


Qua ngàu sau, Vỉ sử quân xin giảng dạu thêm. 
Sư lên tòa nói với đại chúng rằng: “Tất cả phải 
tịnh tâm mà niệm Ma ha Bát nhã ba la mật đa.” 


Bát nhã là trí huệ. Ma ha Bát nhã ba la mật đa 
là Đại Trí huệ rốt ráo, Đại Trí huệ qua đến bờ bên 
kia, Đại Trí huệ thấy biết tánh Không ở khắp cả. 
Hệ thống Kinh Đại Bát Nhã nói về tánh Không 
chiếm số lượng kinh rất lớn trong Đại thừa. Và có 
thể nói, tất cả kinh điển và tông phái của Đại thừa 
đều đặt trên nền tảng tánh Không. 

Lại nói: “Các thiện tri thức! Trí Bát Nhã giác 
ngộ, người đời đều vốn tự có, chỉ duuên theo 
tâm mê nên chẳng thể tự ngộ. Phải nhờ đại thiện 
tri thức chỉ dẫn cho thì được thấu tánh. Hãu biết 
người ngu kẻ trí tánh Phật vốn không sai khác, 
chỉ do mê ngộ chẳng đồng mà có ngu có trí. Nau 


46 | PHẨM TRÍ HUỆ 


ta nói pháp Ma ha Bát nhã ba la mật để các ông 
đều được trí huệ, vậu hãu chí tâm nghe kỹ, ta sẽ 
nói cho các ông. 


Các thiện tri thức! Người đời suốt ngàu 
miệng niệm Bát nhã mà chẳng biết tự tánh Bát 
nhã cũng như nói ăn mà chẳng no. Miệng chỉ nói 
Không thì muôn kiếp chẳng được thấu tánh, rốt 
cuộc không ích gì. 

Thiện tri thức! Ma ha Bát nhã ba la mật là 
tiếng Phạn, nghĩa là trí huệ đến bờ giải thoát. 
Cái nàu phải tâm làm chứ chẳng ở nơi miệng 
niệm. Nếu miệng niệm mà tâm chẳng làm thì 
cũng như huuễn, như hóa, như sương, như 
chớp. Miệng niệm tâm làm, ắt tâm miệng tương 
ưng. Bản tánh là Phật, lìa tánh thì không có Phật 
nào khác. 

Trí huệ giác ngộ ai ai cũng có, tại đây và lúc 
này. Chỉ vì duyên theo các tưởng và tướng bên 
ngoài mà lìa khỏi bản tâm xưa nay vốn có bèn lạc 
mất chỗ thường trụ. Phật tánh thì ai ai cũng có, 
rỗng sáng khắp mười phương, như gương tâm 
hằng sáng vô biên, chỉ vì mê chạy theo bóng mà bỏ 
quên cái “chính mình”? thường trụ. Như mãi đuổi 
theo sóng mà quên mất mình là đại dương. 


PHẨM TRÍHUỆ | 47 


Tâm làm là một niệm chiếu soi trở lại, bèn thấy 


xưa nay mình vẫn ở trong gương tâm, trong trí 
huệ Bát nhã bổn nguyên. 


Bản tánh mình là Phật, la tánh thì không có 
Phật nào khác. Nhưng tánh thì không đâu chẳng 
có. Không có tưởng và tướng, đó là tánh; mà có 
tưởng và tướng đó cũng là tánh. Như tấm gương 
sáng không có bóng hay có bóng thì vẫn là tấm 
gương. 


Bản tánh mình là Phật. Không thể nào ra khỏi 
bản tánh này, niệm hay không có niệm đều không 
thể ra khỏi bản tánh này, làm đúng làm sai đều 
không thể ra khỏi bản tánh này, có hay không, 
sanh hay diệt, đều không thể ra khỏi bản tánh này. 


Sao gọi là Ma ha? Ma ha là lớn, tâm lượng 
rộng lớn như hư không, không có biên bờ, cũng 
không vuông tròn lớn nhỏ, cũng chẳng phải xanh 
vàng đỏ trằng, cũng không giận, không vui, 
không phải, không trái, không lành không dữ, 
không đầu không cuối. Các cõi Phật đồng như hư 
không, diệu tánh của người đời vốn Không, 
không có pháp nào có thể đắc. Tự tánh chân 
không cũng lại như vậu. 


48 | PHẨM TRÍ HUỆ 


Thiện tri thức! Chớ nghe ta nói Không bèn 
bám chấp không. Thứ nhất chớ bám chấp không, 
nếu tâm trống không mà ngồi uên lặng, tức là 
bám chấp vào cái không vô kú. 

Tâm thì bao la như hư không, vô biên, vô hạn, 
thật thấy biết tâm như vậy tức là giải thoát. Trong 
tâm vô biên ấy không có một đặc tính riêng biệt 
nào, không có một vật gì có thể đắc. Và bản tánh 
của mọi sự vật là tánh Không, vô tự tánh, vô sở 
hữu, bất khả đắc. Thế nên thấy gì, nghe gì, nghĩ gì, 
và mọi cái được thấy, được nghe, được nghĩ đều là 
tánh Không. Như vậy tánh Không ở khắp tất cả, vì 
không có một hiện hữu nào mà không vô tự tánh, 
vô sở hữu, bất khả đắc. Các tướng đều là tánh 
Không, cho nên tất cả là tánh Không. 


Để thấy biết được tánh Không của ngã và pháp 
này, phải “tâm làm”, nghĩa là phải Chỉ, Quán, và 
Chỉ Quán đồng thời, hay Thiên. Chỉ Quán, ngài Huệ 
Năng gọi là Định Huệ. Tâm có Định Huệ mới 
“tương ưng” được tánh Không. 

Với người đã “tâm làm” đầy đủ, chỉ cần nhìn 
vào bầu trời, nhìn vào hư không bèn thấy tâm, vì 
“tâm lượng rộng lớn như hư không”, và tâm thấy 
cái gì thì tâm là cái đó, tâm nhìn hư không thì tâm 
là hư không. 


PHẨM TRÍHUỆ | 49 


Nhìn bầu trời, nhìn hư không, đó là nhìn tâm, 
nhìn tánh Không. Bởi thế Sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma chín 
năm “nhìn vách”, đó là nhìn tâm, nhìn tánh Không. 


Nhưng ngài Huệ Nẵng nói chớ nghe nói Không 
bèn bám chấp không. Đây là một lỗi lầm “thứ 
nhất”. Tánh Không không phải là không có gì cả, 
bởi vì “nào ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp”. 
Tánh Không có tất cả sắc, nhưng “sắc tức là 
Không”. 


Tâm Không thì thấy tất cả pháp đều là Tâm mà 
không sanh vọng tưởng phân biệt. Khi thấy tất cả 
pháp đều là Tâm, cũng đều là Không, đó là bước 
vào cửa ngộ. 

Ngồi yên lặng (tĩnh tọa hay ngồi thiền) cũng có 
được nói trong Kinh Duy Ma Cật. Lục Tổ không bác 
bỏ ngồi thiên như chính ngài và các Thiền sư về 
sau có làm, ngài chỉ bác bỏ việc ngồi mà bám chấp 
vào cái không trống trơ không có sự sống, không 
linh hoạt, nghĩa là không có ích lợi, không sanh trí 
huệ, gọi là không vô ký. 

Chẳng phải tình cờ mà vào Kinh ngài giảng 
phẩm Trí huệ, nghĩa là nền tảng của Thiền tông là 
Trí huệ chứ không phải Thiền định, cái thứ 6 và 
thứ 5 trong 6 Ba la mật. 


50 | PHẨM TRÍ HUỆ 

Thiện trì thức! Hư không thể giới bao hàm 
vạn vật sắc tướng, mặt trời mặt trăng, tỉnh tú, 
núi sông đất đai, suối nguồn, khe rạch, câu cỏ, 
rừng rú, người thiện, người ác, pháp thiện pháp 
ác, thiên đường địa ngục, tất cả biển lớn, các núi 
Tu di, đều ở trong cái Không. Tánh Không của 
người đời cũng lại như vậu. 


Thiện tri thức! Tự tánh bao hàm muôn pháp, 
đó gọi là lớn. Muôn pháp đều ở trong tánh của 
con người. Nếu thấu tất cả những điều xấu tốt 
của người mà đều chẳng lấu chẳng bỏ, cũng 
không dính nhiễm, tâm như hư không, đó gọi là 
lớn, nên nói là Ma ha. 


Tâm hay tánh của con người thì như hư không 
bao trùm mọi thế giới, mọi vật sắc tướng, không 
có cái gì không ở trong nó. 

Người nào kinh nghiệm được tâm thì thấy được 
tất cả vũ trụ vạn vật đều ở trong tâm mình. Người 
nào là tâm thì tất cả vũ trụ vạn vật đều là mình, 
đồng thời tất cả vũ trụ vạn vật cũng chẳng dính 
dáng gì đến mình cả. 


Nhưng làm sao kinh nghiệm được tâm? Nếu 
thấy tất cả cảnh, tất cả người mà không phân biệt 
và chạy theo các tướng tốt xấu, phải trái, chẳng 
lấy chẳng bỏ, thì đây chính là tâm, hiện tiên trùm 


PHẨM TRÍ HUỆ | 51 


khắp, tâm như hư không mà chứa tất cả pháp. Tất 
cả đều là tâm thì còn phân biệt cái gì nữa? Cái thấy 
tất cả mà chẳng lấy chẳng bỏ bèn vô biên như hư 
không này, đó là cái thấy tánh, thấy tâm. 

Thiện tri thức! Người mê thì miệng nói, 
người trí thì tâm làm. 

Lại có người mê, tâm trống không mà tĩnh 
tọa, trăm thứ không nghĩ, bèn tự cho đâu là lớn. 
Với hạng người ấu không thể nói được, vì mắc 
vào tà kiến. 

Thiện tri thức! Tâm lượng rộng lớn khắp cả 
pháp giới, dùng tới bèn rõ rõ phân minh. Ứng 
dụng liền biết hết thảu, tất cả là một, một là tất 
cả, đến đi tự do, tâm thể không trệ ngại, tức là 
Trí huệ Bát nhã. 


Tánh Không không phải là không có gì cả, mà 
sống động phi thường. Tâm ấy bao la khắp cả 
không cái gì có thể ở ngoài nó; dùng nó, sống nó 
thì mọi sự đều tỏa sáng, rõ ràng phân minh vì có 
cái gì mà không phải là tâm trí huệ? 

Tất cả là một, vì tất cả là một Tâm, một tánh 
Không. Một là tất cả, vì tánh Không bao trùm và là 
tất cả, không có cái gì ra ngoài và không phải là 


52 | PHẨM TRÍ HUỆ 


tánh Không. Tất cả là một, một là tất cả, vì tất cả 
và một đều là tánh Không, hoàn toàn vô ngại. 


Trong tâm pháp giới không có trệ ngại ấy, mọi 
sự đến đi đều tự do, không có cái gì dính mắc cái 
gì. Trong tâm pháp giới này tất cả đều giải thoát, 
giác ngộ. 

Cho nên tu là thấy tâm hay tánh ấy, ngay tại đây 
và bây giờ, chưa hê lìa đương niệm, và sống nó 
cho đến trọn vẹn. 


Thiện tri thức! Hết thảu trí Bát nhã đều từ tự 
tánh mà sanh, chẳng phải từ ngoài vào, cho nên 
chớ dùng lầm ú, đó gọi là chân tánh tự dụng. Một 
cái chân thì tất cả đều chân. Tâm lượng là sự 
việc lớn lao, chớ làm theo đường nhỏ, miệng chớ 
trọn ngàu nói không mà trong tâm chẳng tu 
hạnh ấu. Cũng như người phàm tự xưng là quốc 
vương, rốt cuộc chẳng được gì, hạng ấu chẳng 
phải là đệ tử của ta. 

Trí huệ Bát nhã đều từ tự tánh mà sanh, cho nên 
chỉ cần thấy tâm, thấy tự tánh bèn là thấy trí huệ. 
Khi thấy rồi thì khởi tâm, động niệm, làm việc gì 
thì cũng khởi từ chân tánh hay trí huệ, hành động 
trong chân tánh và chấm dứt trong chân tánh. Lúc 
ấy không còn là “tôi” làm việc “của tôi” mà chính là 
chân tánh làm, mà chân tánh thì bao la như hư 


PHẨM TRÍ HUỆ | 53 


không, nên sự làm cũng bao la như hư không, 
không có trung tâm nào cả, như thế làm mà như 
không làm, gọi là chân tánh tự dụng. 


Tâm là sự việc lớn lao, bao la, suốt khắp, nên 
chớ làm theo lối nhỏ. Lối nhỏ là tôi có cái thấy của 
tôi, tôi thiền định mình tôi, tôi làm hạnh của tôi, 
tôi thành quả của tôi. Tôi và của tôi làm cho tâm 
bao la trở thành lối nhỏ. Như vậy tức là miệng trọn 
ngày nói không mà chỉ tu ngã, nhân, chúng sanh, 
thọ giả. 


Trong tâm lượng thì mọi cử chỉ, nói năng, im 
lặng đều là tâm, đều là chân, và đều bao la như 
tâm. Trong chân tánh thì tất cả sự đều là diệu 
dụng, tức là đều là Không, là Như, gọi là chân tánh 
tự dụng. Nghĩa là tướng là sự tự dụng của chân 
tánh. Chân tánh vốn giải thoát nên sự tự dụng của 
nó là các tướng cũng vốn giải thoát. 

Thiện tri thức! Sao gọi là Bát nhã? Bát nhã 
nhà Đường gọi là trí huệ. Tất cả nơi chốn, tất cả 
thời gian, niệm niệm chẳng ngu, thường hành 
trí huệ tức là hạnh Bát nhã. 

Một niệm ngu tức là Bát nhã tuụệt; một niệm 
trí tức là Bát nhã sanh. Người đời ngu mê, chẳng 
thấu Bát nhã, miệng nói Bát nhã mà trong tâm 


54 | PHẨM TRÍ HUỆ 


thường ngu, thường tự nói ta tu Bát nhã, niệm 
niệm nói không mà chẳng biết chân không. Bát 
nhã không có hình tướng, ấu là tâm trí huệ. Nếu 
hiểu như thế, thì gọi là trí Bát nhã. 


Bát nhã là tâm trí huệ vừa trống không yên lặng 
(không tịch) vừa sáng soi (chiếu) luôn luôn hiện 
điện nơi mỗi người trong mọi nơi chốn, mọi thời 
gian. Chỉ cần niệm niệm chẳng ngu, chẳng phân 
biệt đuổi theo tướng thì xưa nay vẫn sống trong 
chân không rỗng lặng sáng soi ấy. 


Phải thấy rằng nếu không có nền tảng tâm trí 
huệ lặng sáng ấy thì cũng chẳng có niệm tưởng 
phân biệt rồi đuổi theo. Làm thế nào để hiểu biết 
tâm trí huệ này? Tâm trí huệ chính là tánh Không 
không có hình tướng” vô biên vô bờ. Bằng thiền 
định và thiền quán sâu vào khoảng không gian 
giữa hai ý tưởng, chúng ta sẽ thấy khoảng hở giữa 
hai ý tưởng là tánh Không bao la vô biên. Khi đã 
quen với khoảng hở chính là tánh Không vô biên 
ấy, chúng ta sẽ thấy chính những ý tưởng cũng 
chính là tánh Không, như giữa hai làn sóng là nước 
đại dương và rồi các làn sóng cũng là nước đại 
dương. 


Tâm trí huệ là tánh Không. Thường thấy tâm trí 
huệ tánh Không này và những ý tưởng là sự thể 


PHẨM TRÍ HUỆ | 55 


hiện của tâm trí huệ tánh Không nên những ý 
tưởng vẫn tự giải thoát. Đó là hạnh Bát nhã, sống 
thường trực trong Chân Không. 


Sao gọi là ba la mật? Đâu là tiếng của Thiên 
Trúc phương Tâu. Nhà Đường gọi là đáo bỉ ngạn, 
đến bờ bên kia, nghĩa là lìa sanh diệt. 


Bám cảnh thì sanh diệt khởi, như nước có nổi 
sóng, tức gọi là bờ bên nàu. Lìa cảnh thì không 
có sanh diệt, như nước thường thông lưu, tức 
gọi là bờ bên kia, cho nên nói là ba Ia mật. 


Bờ bên kia, tức giải thoát, là chuyện trước mắt. 
Bám theo cảnh, sanh diệt liền khởi, như nước có 
nổi sóng, đây là sanh tử. Còn ngay nơi cảnh mà lìa 
cảnh, thì tức khắc không có sanh diệt, bèn là Niết 
bàn, là bờ bên kia. 

Kinh Kim Cương nói: “Thấy các tướng là chẳng 
phải tướng, tức thấy Như Lai”. Thế mới biết sanh 
tử là do mình vọng động tự tạo, chứ xưa nay có 
bao giờ ra khỏi Niết bàn không sanh không diệt 
được đâu. Bám cảnh thì sanh diệt khởi, đó là bờ 
bên này. Lìa cảnh thì không có sanh diệt, đây là bờ 
bên kia. Bờ này hay bờ kia nằm ngay trong một 
niệm. Đây là tu trí huệ ba la mật. 


56 | PHẨM TRÍ HUỆ 


Thiện tri thức! Người mê chỉ miệng niệm, 
đang lúc niệm có vọng, có trái (phi: chẳng phải). 
Còn niệm niệm mà thường hành trí huệ, đó gọi 
Llà chân tánh. Ngộ được pháp nàu tức là pháp Bát 
nhã, tu được hạnh nàu tức là hạnh Bát nhã. 
Chẳng tu là phàm, một niệm tu hành thì tự thân 
đồng như Phật. 

Niệm Bát nhã nơi miệng mà có vọng, có trái thì 
đó là niệm sanh diệt, niệm sanh tử. Còn niệm mà 
tâm thường hành trí huệ, không tâm không cảnh, 
không ta không người, không ngã nhân chúng 
sanh thọ mạng thì đây là niệm không sanh không 
diệt, tương ưng với Niết bàn tánh Không. 


Một niệm tu hành tánh Không là một niệm 
tương ưng với tâm Phật vốn sẵn, niệm niệm tu 
hành tánh Không là niệm niệm tương ưng với tâm 
Phật vốn sẵn. 


Thiện tri thức! Phàm phu tức là Phật, phiền 
não tức là Bồ đề. Niệm trước mê tức là phàm 
phu, niệm sau ngộ tức là Phật. Niệm trước bám 
cảnh tức là phiền não, niệm sau lìa cảnh tức là 
Bồ đề. 

Chữ “niệm” được dùng rất nhiều trong Pháp 
Bảo Đàn. Niệm là một then chốt của Đốn giáo. Chữ 


PHẨM TRÍ HUỆ | 57 


“]ìa” cũng được nói nhiều trong kinh. Lìa là sự tu 
hành, dụng công mà như không dụng công. 


“Một niệm” là niệm hiện tại đây, gọi là đương 
niệm. Đương niệm mà mê, tức là phàm phu, là 
phiên não. Đương niệm mà biết, tức là Phật, là 
giác ngộ. 

Tâm trí huệ, tự tánh Giác ngộ vốn có sẵn, không 
sanh không diệt, không dơ không sạch, không tăng 
không giảm. Tâm trí huệ là cái đương niệm này. 
Ngộ là ngộ được tâm trí huệ tánh Không, tất cả 
vốn lìa, ngộ là ngộ được cái đương niệm Tâm - 
Không này. Đương niệm này mọi người đều đang 
có, trong đương niệm này tất cả chúng sanh bình 
đẳng với chư Phật. 


Trong đương niệm rỗng lặng sáng soi này mà 
có vọng, có trái, có bám cảnh đó là muốn làm phàm 
phu. Trong đương niệm này mà lìa tướng, lìa 
tưởng thì liền ngay đây tâm trí huệ, tâm giác ngộ 
hiện tiền. 

“Niệm niệm thường hành trí huệ” thì niệm 
niệm thường ngộ. Niệm niệm thường tu như vậy 
thì niệm niệm thường chứng. Hành và ngộ, tu và 
chứng đều nằm trong đương niệm này. Dùng nó 


58 | PHẨM TRÍ HUỆ 


thì có khắp pháp giới, khắp tất cả không gian thời 
gian. Đây gọi là “chân tánh tự dụng”. 


Thiện tri thức! Ma ha Bát nhã Ba la mật là tối 
tôn, tối thượng, tối đệ nhất, không trụ, không 
qua cũng không tới. Ba đời chư Phật từ trong đó 
mà ra. 


Hãu dùng đại trí huệ mà phá tan năm uẩn, 
phiền não, trần lao. Tu hành như đâu thì quuết 
định thành Phật đạo, biến ba độc tham sân sỉ 
thành Giới, Định, Huệ. 


Tối tôn, tối thượng, tối đệ nhất, vì sanh tử 
không thể chạm tới để nhiễm ô được. Nhưng nó 
cũng là cái ngay trước mắt: không trụ, không qua, 
cũng không tới. Giải thoát, giác ngộ đều sanh ra 
từ cái đương niệm không thể nhiễm ô, không trụ, 
không qua, không tới này. 


Đương niệm này là tánh Không nền tảng, ánh 
sáng nền tảng, từ đây mà lạc bước bám tướng bèn 
có năm uẩn, phiền não, trần lao, ba độc, cho nên 
dựa vào nó thì chuyển hóa được tất cả bất tịnh tạo 
thành sanh tử. 


Chuyển hóa như thế nào? Không thấy có tướng 
sanh tử trước mặt, đó là giải thoát. Biến ba độc 
tham sân si thành công đức giới định huệ, giàu có 


PHẨM TRÍ HUỆ | 59 


khắp pháp giới như vậy thì thế gian nào bằng 
được. 


Thiện tri thức! Pháp môn đâu của ta từ một 
Bát nhã sanh ra tám vạn bốn ngàn trí huệ. Tại 
sao thế? Vì người đời có tám vạn bốn ngàn trần 
lao. Nếu không có trần lao thì trí huệ thường 
hiển hiện, chẳng lìa tự tánh. 


Ngộ pháp nàu bèn là không có niệm, không 
nhớ nghĩ, không bám dính, không khởi hư vọng. 
Dùng tánh chân như của mình, lấu trí huệ quán 
chiếu, với hết thảu pháp chẳng lấu chẳng bỏ, tức 
là thấu tánh thành Phật đạo. 


e Z ©® ^” 


Thiện tri thức! Nếu muốn nhập pháp giới rã 
sâu và tam muội Bát nhã, phải tu hạnh Bát nhã, 
trì tụng kinh Kim Cương Bát Nhã, bèn được thấu 
tánh. 


Trí huệ thường hiển hiện, chẳng lìa tự tánh 
nhưng người đời không thấy biết được vì trần lao 
ngăn che. Thế nên an trụ nơi tánh chân như của 
mình, lấy trí huệ quán chiếu thì ánh sáng trí huệ 
soi chiếu phá tan trần lao phiền não. Trần lao 
phiền não càng tiêu thì trí huệ càng hiển hiện. Đây 
là y trên tánh mà tu, biết “dùng tánh chân như của 
mình'"'. 


60 | PHẨM TRÍ HUỆ 


Không có niệm, không nhớ nghĩ, không bám 
dính, không khởi hư vọng, mới biết xưa nay chưa 
từng rời khỏi nhà, xưa nay không lúc nào không là 
ông chủ rỗng rang thường trụ nơi đây mà tiếp 
khách vô thường, qua lại, đến đi. 


Khi ngộ pháp này là ngộ tự tánh chân như của 
mình, và lúc ấy mới thấy nền tảng hay bản tánh 
của tâm vốn là không có niệm, không nhớ nghĩ, 
không bám dính, không hư vọng. Vậy thì muốn 
tương ưng với tự tánh chân như tâm thức bình 
thường của mình phải hành hạnh trí huệ: không 
có niệm, không nhớ nghĩ, không bám dính, không 
hư vọng. Khi công phu đã khá đủ, trần lao phiền 
não đã rơi rụng khá nhiều, người ta liền lập tức 
tương ưng, thông thương với tự tánh xưa nay vốn 
có sẵn trước mắt. 


Ngộ được tự tánh vốn không có niệm, không 
nhớ nghĩ, không bám dính, không hư vọng thì các 
trần lao phiền não cũng là tánh Không như vậy. Đó 
là tám vạn bốn ngàn trí huệ phá trừ tám vạn bốn 
ngàn trần lao phiền não. Lúc ấy mới biết ngay nơi 
trần lao phiền não chính là trí huệ. 

Pháp giới là tâm trí huệ tánh Không. Muốn nhập 
pháp giới sâu thằm này, phải tu hạnh Bát nhã, 
niệm niệm tương ưng thấy biết tánh Không, trì 


PHẨM TRÍ HUỆ | 61 


tụng Kinh Kim Cương làm tánh Không luôn luôn 
hiện tiền. 

Phải biết công đức kinh ấu vô lượng vô biên, 
trong kinh tán thán rõ ràng, không thể nói hết. 
Pháp môn đâu là tối thượng thừa, nói cho người 
đại trí thượng căn nghe. Người tiểu căn tiểu trí 
nghe thì sanh tâm chẳng tin. Vì sao thế? Ví như 
thiên long mưa xuống Diêm phù đề thì thành ấp 
xóm làng đều như lá táo trôi. Còn nếu mưa 
xuống đại dương thì chẳng tăng chẳng giảm. 
Người đại thừa, nguời tối thượng thừa nghe nói 
Kinh Kim Cương thì tâm mở mang tỏ hiểu. 


Thế nên biết rằng bản tánh tự có trí Bát nhã, 
bản tánh ấu tự dùng trí huệ thường quán chiếu, 
cho nên chẳng cần mượn đến văn tự. Ví như 
nước mưa chẳng phải từ trời mà có, nguuên là 
năng lực của rồng làm ra, khiến tất cả chúng 
sanh, tất cả câu cỏ, hữu tình vô tình đều được 
nhuần thấm. Cả thảu sông ngòi đều chảu vào 
biển cả, hiệp làm một thể. Trí Bát nhã là bản 
tánh của chúng sanh lại cũng như vậu. 

Kinh Kim Cương nói, không phải chỉ một lần, 
“khi nghe kinh này, thậm chí trong một niệm sanh 


62 | PHẨM TRÍ HUỆ 


lòng tin chân thật, Như Lai thấy rõ, biết rõ những 
chúng sanh ấy được vô lượng phước đức”. 


Tin là tin “bản tánh mình tự có trí Bát nhã, bản 
tánh ấy tự dùng trí huệ thường quán chiếu”. Bản 
tánh mình là tánh Không, vô niệm, vô trụ, nhưng 
luôn luôn có ánh sáng thường soi chiếu, nói gọn là 
Không Minh. 


Tin thật sự là tìm đến và an trụ nơi tánh Không 
Minh ấy, và tu là tương ưng với tánh Không Minh 
ấy để nhờ sức mạnh của tánh Không mà chứng tất 
cả các pháp là Không và tất cả trần lao phiền não 
tiêu tan trong ánh sáng của tánh Minh. 

Tin là tin rằng, thân tâm, thế giới, chúng sanh 
đều đang ở trong bản tâm tánh Không trùm khắp 
và thấu thoát qua tất cả, “ba đời chư Phật từ trong 
đó mà ra”. Cái “công đức vô lượng vô biên” ấy 
luôn luôn hiện có trước mắt, “không trụ, không 
qua cũng không tới”. Vì ““tự tánh vốn thanh tịnh, 
vốn tự đầy đủ” nên có thiền định bao nhiêu cũng 
không làm nó thanh tịnh thêm, có loạn tâm bao 
nhiêu cũng không làm cho nó dơ đi, có làm bao 
nhiêu việc cũng không làm nó tăng thêm công đức. 
Nó vốn tự đầy đủ nên sửa sang, chỉnh trị, thêm 
thắt chỉ là việc vô ích. 


PHẨM TRÍ HUỆ | 63 


Cho nên tu là buông xả, thư giản, hòa nhập 
trong cái vốn thanh tịnh, vốn tự đầy đủ có sẵn ấy, 
không tăng không giảm, không dơ không sạch, 
không sanh không diệt, vì “xưa nay không một 
vật”. Còn muốn tăng thêm, đó là bốn tướng ta, 
người, chúng sanh, thọ giả tăng thêm, muốn diệt 
trừ cái gì, đó là lọt vào trường sanh điệt của sanh 
tử, muốn làm cái gì thì đó là tạo thêm phiền não 
chướng và sở tri chướng ngăn che với nó. 


Tóm lại sự thực hành không nương dựa vào 
những cái vô thường như căn, trần, thức, hơi thở, 
cảm thọ,... để đối trị, diệt trừ trần lao phiền não 
là những thứ vô thường khác, mà y vào chính bản 
tánh Không Minh của mình để nó tự làm việc. Thay 
vì nương dựa vào một con sông, để rửa sạch trần 
lao, thì ở đây hành giả là “biển cả mà tất cả sông 
ngòi đều chảy vào đó. Trí Bát nhã là bản tánh của 
chúng sanh cũng như biển cả ấy”. và “biển cả thì 
không chứa xác chết”. 


Thiện tri thức! Người tiểu căn nghe Đốn giáo 
nàu cũng như loài cỏ câu căn tánh nhỏ uếu mà 
gặp trận mưa lớn ắt đều ngã rạp, không thể tăng 
trưởng. Người tiểu căn nguuên có trí Bát nhã, 
không khác biệt với người đại trí, mà do sao 
nghe pháp lại chẳng tỏ ngộ? Do là sự che chướng 


64 | PHẨM TRÍ HUỆ 


của tà kiến còn nặng, gốc rễ phiền não ăn sâu, 
giống như đám mâu lớn che lấp mặt trời, không 
có gió thổi tan, ánh sáng mặt trời không hiện. 


Trí Bát nhã cũng không có lớn nhỏ, chỉ vì tâm 
của tất cả chúng sanh mê ngộ chẳng đồng. Tâm 
mê thì thấu ở ngoài, tu hành tìm Phật mà chưa 
ngộ tự tánh, đó là tiểu căn. 


Còn tỏ ngộ được Đốn giáo, chẳng bám chấp sự 
tu ở bên ngoài, chỉ ở nơi tự tâm thường khởi 
chánh kiến, phiền não trần lao thường chẳng thể 
nhiễm, tức là thấu tánh. 


Thiện tri thức! Trong ngoài chẳng trụ, qua lại 
tự do, bặt dứt tâm bám chấp, thông suốt không 
ngăn ngại, tu hành như vậu thì vốn không sai 
khác gì với kinh Bát nhã. 

Mọi người đều nguyên có trí Bát nhã, đều là trí 
Bát nhã, không ai nhiều hơn không ai ít hơn, như 
mặt trời đồng đều sáng khắp. Chỉ vì tự che chướng 
mình bằng phiền não (phiền não chướng) và tà 
kiến (sở tri chướng) mà chẳng thấy tâm trí huệ 
như mặt trời chiếu sáng khắp. 

“*Trí Bát nhã không có lớn nhỏ”, chỉ vì cái ta và 
cái của ta có lớn nhỏ, tướng tu của ta có lớn nhỏ. 
Các tướng ngăn che càng lớn thì trí Bát nhã càng 


PHẨM TRÍ HUỆ | 65 


nhỏ, những cái giả tạo càng lớn thì trí Bát nhã 
càng nhỏ. 


Tu hành là tin mình đang có tự tánh Bát nhã 
vừa tịch lặng (không có niệm, không nhớ nghĩ) 
vừa soi chiếu sống động nơi tâm mình, nhận biết 
nó cho đến lúc rõ ràng mình là nó. “Tự tâm thường 
khởi chánh kiến”, chánh kiến là cái thấy của trí 
huệ lìa tướng, “phiền não trần lao thường chẳng 
thể nhiễm”, thì đây là “chân tánh tự dụng”. Trụ 
trong chân tánh này, thì bên trong ánh sáng trí 
huệ càng soi chiếu và bên ngoài các tướng càng 
tiêu tan thành tánh. 


Thường tự dụng tự tánh cả trong lẫn ngoài như 
vậy, càng ngày càng tương ưng thấy rõ tự tánh và 
đến khi tương ưng đầy đủ thì “trong ngoài chẳng 
trụ, qua lại tự do, bặt dứt tâm bám chấp, thông 
suốt không ngăn ngại”, thì đây là Kinh Bát Nhã hay 
tánh Không hiện tiền trong đời sống hàng ngày. 
Đó gọi là thấy tánh, nghĩa là đời sống là sự thể 
hiện của tánh Không: bặt dứt tâm bám chấp thì an 
vui, trong ngoài chẳng trụ, đây là tự do vô ngại. 
Đời sống bình thường trở lại thật tướng của nó: 
an vui, tự do, và vô ngại. 


66 | PHẨM TRÍ HUỆ 


Thiện tri thức! Hết thảu Kinh điển cùng các 
văn tự, đại thừa tiểu thừa, mười hai bộ kinh, 
đều do người mà có ra, nhân tánh trí huệ mới có 
thể thiết lập. Nếu không có người đời thì tất cả 
muôn pháp tự thân không có. Cho nên biết rằng 
muôn pháp gốc tự nơi người mà khởi, tất cả kinh 
sách do người thuuết mà có. 


Trong loài người có ngu có trí, ngu là tiểu 
nhân, trí là đại nhân. Người ngu học hỏi nơi 
người trí. Người trí nói pháp cho người ngu 
nghe, người ngu bỗng nhiên tâm mở tỏ, hiểu 
ngộ, bèn cùng người trí không khác. 


Cũng cùng một trí huệ ai cũng sẵn có này mà 
không biết sử dụng bèn là người ngu. Còn biết sử 
dụng suốt trong mọi không gian mọi thời gian, 
“dùng thì lầu lầu phân minh”, đó là người trí. 

Thấy muôn pháp đều từ tự tâm sanh, đều là 
tâm, đây là ““chân tánh tự dụng”. 


Thiện tri thức! Chẳng ngộ thì Phật là chúng 
sanh, còn trong một niệm ngộ thì chúng sarth là 
Phật. Thế nên biết rằng muôn pháp đều ở tự tâm, 
tại sao chẳng từ trong tự tâm mà thấu ngau bản 
tânh Chân Như? 


PHẨM TRÍ HUỆ | 67 


Kinh Bồ Tát Giới nói: “Tự tánh bổn nguuên 
của ta vốn thanh tịnh. Nếu biết tâm mình, thấu 
được tánh mình, thì đều thành Phật đạo”. Kinh 
Duu Ma nói: “Tức thời rỗng suốt, hoàn lại bổn 
tâm”. 

Thiện trì thức! Lúc ta ở nơi Hòa thượng 
Hoằng Nhẫn, vừa nghe qua lời nói liền ngộ, thấu 
ngau bản tánh chân như. Bởi vậu ta mới đem 
giáo pháp nàu lưu hành, khiến cho những người 
học đạo đốn ngộ Bồ đề, mỗi người tự quán tâm, 
tự thấu bản tánh. 


Tự tánh bổn nguyên của ta vốn thanh tịnh, tâm 
mình tánh mình vốn thanh tịnh, hiện giờ đang có 
nó, đang là nó, mà không biết bèn là chúng sanh 
biến hiện ra sanh tử, trùng trùng hình tướng phân 
biệt, còn thấy biết được nó thì xưa nay vẫn ở trong 
Niết bàn không một hạt bụi. 


Bổn tâm thì vốn có ngay lúc này, ngay tại đây, 
nếu biết xoay lại không theo tướng, bèn hoàn lại 
được, trở lại được với cái xưa nay vốn là chính 
mình mà chưa từng có chút sanh diệt nào của sanh 
tử. 

Nhắc lại năm câu “Nào ngờ..." của Lục Tổ trong 
ngữ cảnh của đoạn này: 


68 | PHẨM TRÍ HUỆ 


Nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh: anh có thể 
làm được gì, có thể tu được gì? 


Nào ngờ tự tánh vốn chẳng sanh diệt: khởi 
niệm tu là sanh diệt. 


Nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ: mở mắt mà 
xem, có thiếu hụt một hạt bụi nào không. Mắt tai 
mũi lưới thân ý, sắc thanh hương vị xúc pháp là 
toàn thể công đức. 


Nào ngờ tự tánh vốn không động lay: Tất cả đều 
bất động, có lay động là vọng tưởng lay động. 


Nào ngờ tự tánh sanh ra muôn pháp: Tất cả các 
pháp đều là tự tánh, không có kẻ hở nào, nên 
không có pháp nào đã sanh ra. 


Nếu tự mình chẳng ngộ, cần tìm đại thiện tri 
thức rõ pháp tối thượng thừa, chỉ thẳng con 
đường chân chánh. Thiện tri thức ấu có nhân 
duuên lớn, nghĩa là giáo hóa khiến người được 
thấu tánh, hết thảu thiện pháp đều do thiện tri 
thức mà có thể phát khởi. 

Chư Phật ba đời, mười hai bộ kinh, tại trong 
tánh người vốn tự sẵn đủ. Nếu chẳng thể tự ngộ 
cần cầu thiện tri thức chỉ bàu cho mới thấu. 

Nếu tự ngộ được thì chẳng nhờ cầu bên ngoài. 
Nếu một mực chấp rằng cần phải có vị thiện tri 


PHẨM TRÍ HUỆ | 69 


©Ồ 2 e© 


thức kia mới được giải thoát thì không có lú như 
vậu. Tại sao thế? Trong tâm mình có sẵn tri thức 
tự ngộ. Nếu khởi ta mê vọng niệm điên đảo thì 
tuuụ thiện tri thức ở ngoài có truuền dạu cũng 
không thể cứu được. 


Còn như tâm mình khởi trí Bát nhã chân 
chánh quán chiếu thì trong một sát na vọng niệm 
đều diệt. Nếu biết tự tánh thì một khi ngộ liền 
đến đất Phật. 


Phải biết rằng tất cả Phật giáo vốn tự sẵn đủ 
trong tánh mình. Nếu có phước duyên lớn gặp 
được thiện tri thức chỉ cho cái kho tàng Phật pháp 
nơi tâm mình thì dùng cả đời không hết. Nếu 
không đủ phước duyên để gặp một vị khai thị chỉ 
bày thì cũng phải tin kho tàng Phật pháp ấy gần 
với mình còn hơn thịt xương hơi thở, mắt tai mũi 
lưỡi thân ý đụng vào cái gì thì kho tàng ấy hiển lộ. 
Với niềm tin ấy rồi tìm cầu với tất cả thân tâm thì 
thế nào cũng có ngày gặp được nó, vì có bao giờ 
nó lìa khỏi mắt tai mũi lưỡi thân ý đâu. 

Chỉ cần khởi một niệm Bát nhã chân chính quán 
chiếu thì liền nhận ra nó. Một niệm Bát nhã chân 
chánh quán chiếu! 


Chỉ một niệm xoay lại thì đó chính là ông chủ! 


70 | PHẨM TRÍ HUỆ 


Thiện tri thức! Trí huệ quán chiếu, trong 
ngoài sáng suốt, biết bản tâm mình. Nếu rõ bản 
tâm tức là vốn giải thoát. Nếu được giải thoát 
tức là Bát nhã tam muội. Bát nhã tam muội tức 
là vô niệm. 

Sao gọi là vô niệm? Nếu thấu biết hết thảu 
pháp mà tâm chẳng nhiễm dính, đó là vô niệm. 
Dùng thì khắp tất cả chỗ, mà cũng chẳng dính 
bám tất cả chỗ. Chỉ là bản tâm thanh tịnh, khiến 
sáu thức ra sáu cửa, ở trong sáu trần không 
nhiễm, không tạp, đến đi tự do, thông dụng 
không trệ, tức là Bát nhã tam muội, tự tại giải 
thoát, gọi là hạnh vô niệm. 


Trí huệ quán chiếu thì trong ngoài sáng suốt, 
trong không có thân tâm, ngoài không có thế giới, 
tức là tánh Không vô ngã vô pháp hiện tiền. Đây là 
biết rõ bản tâm, bản tâm này là tánh Không không 
có ngã không có pháp. 

Bản tâm là tánh Không, bản tâm là vô niệm. 
Trong bản tâm tánh Không, không có một niệm 
nào có thể đắc, không có một niệm nào có thể có 
vì tất cả các niệm đều không có tự tánh, đều là 
tánh Không. Biết bản tâm thì biết rằng bản tâm 
vốn là giải thoát vì chưa từng thật có niệm nào. 


PHẨM TRÍ HUỆ | 71 


Nhưng vô niệm không phải là không có ý nghĩ 
nào, không có niệm nào, như một tảng đá. Có ý 
nghĩ, có niệm nhưng vẫn là vô niệm vì một khi biết 
bản tâm tánh Không thì ý nghĩ hay niệm đều vô tự 
tánh. Các niệm tức là bản tâm tánh Không nên các 
niệm vốn là giải thoát. 

Thấy biết tất cả các pháp mà tâm chẳng nhiễm 
dính, đó là đang sống cái tâm vô niệm. Tâm vô 
niệm này luôn luôn thanh tịnh, cho nên sáu thức, 
sáu cửa, sáu trần, tức là cái dụng của nó (“dùng 
thì khắp tất cả chỗ”), đều thanh tịnh. Hoạt động 
của chúng là thanh tịnh, sáu thức ra sáu cửa, thấy 
biết sáu trần mà không nhiễm, không tạp vì tất cả 
đều thanh tịnh, vô ngại. Đây là ở trong tâm vô 
niệm thanh tịnh vô ngại. 


Sống cái tâm vô niệm này thì sanh tử trở thành 
giải thoát, đến đi tự do, thông dụng không trệ, tự 
tại giải thoát. Sống cái tâm vô niệm này là sống 
trong tánh Không, gọi là Bát nhã tam muội, hạnh 
vô niệm. 

Nếu trăm vật chẳng nghĩ đến, khiến cho niệm 
dứt tuuệt, đó là pháp trói buộc, gọi là biên kiến. 


Thiện tri thức! Ngộ pháp vô niệm thì muôn 
pháp suốt thông. Ngộ pháp vô niệm thì thấu cảnh 


72 | PHẨM TRÍ HUỆ 
giới chư Phật. Ngộ pháp vô niệm thì đến địa vị 
Phật. 

Tâm vô niệm không phải là triệt tiêu tất cả các 
niệm, đó là sự trói buộc, cái thấy một bên, một cái 
“không vô ký”. Tâm vô niệm không phải là hoàn 
toàn tĩnh, nó vượt lên tĩnh và động, nên tĩnh cũng 
là nó mà động cũng là nó. 

Vô niệm là niệm khởi từ trong tự tánh và tan 
biến vào trong tự tánh. Niệm sanh khởi, ở đó, biến 
đổi và diệt mất, mỗi khoảnh khắc ấy của niệm đều 
không có tự tánh, nghĩa là khi đang sanh là đang 
diệt. Khi thấy rõ niệm là vô tự tánh như chính bản 
tâm vô niệm thì nói niệm khởi trong và tan biến 
vào là vô nghĩa. Niệm chính là vô niệm, đó cũng là 
bản tâm. Biết và sống như vậy gọi là Bát nhã tam 
muội, “thấy cảnh giới muôn pháp suốt thông của 
chư Phật”. 


Thiện tri thức! Đời sau những người đắc pháp 
của ta, đồng thấu đồng hạnh, đem pháp môn đốn 
giáo nàu phát nguuện thọ trì, như thể thờ Phật, 
trọn đời không thối chuuển, thì chắc vào Thánh 
vị. 

Nhưng sự truuền thọ cần phải thầm lặng trao 
truuền, chẳng được cất dấu chánh pháp. Còn nếu 
không đồng thấu đồng hạnh hoặc ở trong pháp 


PHẨM TRÍ HUỆ | 73 


môn khác thì chẳng nên truuền thọ, vì làm hư 
tổn pháp của người trước, mà rốt cuộc vô ích, 
bởi e có người ngu chẳng hiểu, chê bai pháp môn 
nàu rồi trăm kiếp ngàn đời dứt chủng tánh Phật. 

Đồng thấy là đồng cái thấy tâm trí huệ vô niệm. 
Đồng hạnh là sống “hạnh vô niệm” hay sống tâm 
trí huệ vô niệm. Tâm trí huệ vô niệm này luôn luôn 
có sẵn nơi tâm mình, dùng liền có ngay, nên gọi là 
Đốn giáo. 

Tu là tu cái thấy và cái hạnh này, nếu trọn đời 
không thối chuyển thì quyết định vào Thánh vị. Sự 
ứng dụng trực tiếp trí huệ Bát nhã tánh Không này 
vào cái thấy và hạnh trong cuộc sống thường ngày, 
đây gọi là Đốn giáo. 

Thấy là thấy tánh Không “'xưa nay không một 
vật”, hạnh là sống trọn vẹn thân khẩu tâm trong 
tánh Không. Pháp môn này thật dễ vì có ngay, luôn 
luôn hiện tiền, nhưng cũng thật khó vì khó tin và 
dễ xem thường, do đó với người ít thiện căn thì 
không nên truyền vì có hại cho họ. 

Thiện tri thức! Ta có một bài tụng Vô Tướng, 
mỗi người cần trì tụng. Người tại gia và người 
xuất gia hãu u theo đâu mà tu. Nếu chẳng tự tu 


74 | PHẨM TRÍ HUỆ 


mà chỉ ghi nhớ lời ta thì cũng vô ích. Hãu nghe 
bài tụng: 
Thuuết thông và tâm thông 
Như mặt trời trên không. 
Chỉ truuền pháp thấu tánh 
Xuất thế phá tà tông. 
Pháp vốn không đốn tiệm 
Mê ngộ có chậm mau 
Chỉ môn thấu tánh nàu 
Người ngu chẳng thể thấu. 
Nói tuuụ có muôn thứ 
Hợp lú quu về một 
Phiền não trong nhà tối 
Thường phải sanh huệ nhật. 


Thấy tánh thì tâm thông và thuyết cũng thông, 
vì đạt đến tánh là đạt đến sự vô ngại giữa tâm và 
cảnh, giữa chủ thể và đối tượng. Nói cách khác, 
thấy tánh là thấy tánh Không của tâm và cảnh, của 
ngã và pháp, do đó mà thông suốt, vô ngại. 

Tánh Không thì xưa trước cũng tánh Không, 
mai sau cũng tánh Không, hiện tại đang tánh 
Không, thể nên “'pháp vốn không đốn tiệm''. 


PHẨM TRÍ HUỆ | 75 


Tất cả pháp môn của đạo Phật đều quy về tánh. 
Tánh là Nền tảng và cũng là Quả của sự tu hành. 
Tánh là cái chung của chúng sanh và chư Phật, có 
điều một bên chưa thanh tịnh và một bên đã thanh 
tịnh. Trong tánh có đầy đủ tất cả công đức, tất cả 
Phật pháp. Cho nên không lấy phương tiện nào 
như giới, định, huệ, hạnh... làm căn bản, cơ sở để 
tu mà lấy ngay tánh làm nền tảng để tu. Lấy tánh 
làm nền tảng để tu thì sự đắc quả cũng chính ngay 
trên nền tảng ấy, một nền tảng đã hết sạch trần 
lao phiền não tạm thời. 

Hợp với lý, chân lý thì “hoàn về một”, hoàn về 
một nền tảng và cũng là quả duy nhất cho chúng 
sanh cũng như bậc giác ngộ. Lấy một tánh làm nền 
tảng duy nhất chứ không đi vào “muôn thứ” 
phương tiện, đây là môn thấy tánh được gọi là Đốn 
giáo. Đốn giáo bởi vì nhân địa cũng là quả địa, nền 
tảng cũng là quả. 

Tà đến phiền não đến 
Chánh đến phiền não trừ 
Chánh tà đều chẳng dụng 
Thanh tịnh đến vô dư. 

Tánh như mặt trời, đồng đều cho tất cả chúng 

sanh. Nhưng trong nhà mình phiền não làm tối 


76 | PHẨM TRÍ HUỆ 


tăm, thì phải lấy trí huệ Bát nhã như mặt trời để 
thường soi chiếu. 


Tà là bóng tối của tham, sân, si, mạn, ngh.... 
Khi chúng đến là phiền não đến, tối tăm đến. Khi 
mặt trời trí huệ có thì phiền não trừ. Cho nên 
“thường phải sanh huệ nhật”, thường phải thấy 
mặt trời. 

Tu hành như thế cho đến Vô công dụng đạo ở 
Địa thứ Tám thì chánh tà đều chẳng dùng vì lúc ấy 
phiên não trần lao đã hết, chỉ còn một vị chánh, 
chỉ còn một ánh sáng mặt trời. Khi ấy thân tâm thế 
giới đều “thanh tịnh đến vô dư”. 

Giác ngộ vốn tự tánh 

Khởi tâm tức là vọng 

Tịnh tâm ở trong vọng 

Chỉ chánh: không ba chướng. 

Giác ngộ là tự tánh, vốn vô niệm, vô sanh, dứt 
bặt dấu vết sanh tử, như hư không hằng hằng 
thanh tịnh. Trong cái vốn giải thoát ấy mà khởi 
tâm, tâm tìm kiếm, tâm tu, thì như bầu trời liền 
khởi mây che. Tuy là có mây bầu trời vẫn là bầu 
trời, chỉ có người mê lầm thấy mây mà quên mất 
bầu trời không hề ô nhiễm. 


PHẨM TRÍ HUỆ | 77 


Ngay cả khởi tâm thiện, tâm tu thì vẫn là vọng, 
là tạo ra mây mà tưởng là thêm thanh tịnh cho bầu 
trời. Tâm vô niệm này không cần bất cứ khởi niệm 
nào vì “tự tánh vốn tự đầy đủ'. Khi đã khởi tâm 
tức là đã tạo ra một lớp vọng, vọng tưởng giác ngộ 
là tâm vô niệm, tưởng sanh tử là tâm có niệm, bèn 
khởi thêm lớp vọng khác là phải tịnh hóa tâm sanh 
tử, thế là sự tịnh tâm ấy vẫn ở trong vọng. 

Tu vọng thì càng thêm vọng. Vậy thì tu như thế 
nào đây? “Chỉ chánh: không ba chướng”. Chánh ở 
đây là tự tánh vô niệm, tự tâm vô niệm. Chỉ trụ 
trong cái chánh là tâm vô niệm thì không có ba 
chướng phiền não chướng, nghiệp chướng và báo 
chướng. 

Bất cứ lúc nào chỉ trụ trong cái chánh là tâm vô 
niệm, khi ấy không có vọng, khi ấy là tự tánh vốn 
giác ngộ. 

Người đời nếu tu đạo 

Tất cả chẳng phương hại 
Thường tự thấu lỗi mình 
Liên cùng đạo tương ưng. 

Thức thì phân biệt, chia cắt giữa ta người, tâm 
cảnh, cái này tốt cái kia xấu, thương ghét.... Sự 


78 | PHẨM TRÍ HUỆ 


phân chia ấy làm phương hại đến thực tại vốn một, 
làm phiền não khởi sanh. Đây chính là “lỗi mình”. 
Còn ở trong trí, trong tâm vô niệm, thì không có 
phân biệt, cho nên không có sự phương hại đến cái 
toàn thể cũng như các phần tử. 


Tâm vô niệm “tất cả chẳng phương hại” ấy cũng 
chính là tâm từ bi, với tất cả xem là một. Đây là từ 
bi không do tập luyện, không từ ngoài vào, mà là 
từ bi của chính tự tánh. Như mặt trời thì có sự tỏa 
khắp. 


“Thường tự thấy lỗi mình” là thường tự thấy 
ngay khi mình đi lạc ra ngoài tâm vô niệm, tâm vô 
phân biệt, tâm nhất như. Lỗi là đi vào sự phân 
biệt, phân chia, lấy bỏ, chống trái, xung đột..., lỗi 
là đi lạc khỏi tâm vô niệm vô phân biệt, lạc khỏi 
tự tánh. Nên thường tự thấy lỗi mình là luôn luôn 
an trụ trong tự tánh để dần dần thấy tất cả đều là 
tánh. Đây là trí huệ Bát nhã vô niệm đồng nhất với 
từ bi vô ngại và vô lượng. 

Khi không chạy theo lỗi phân biệt, liền ngay lúc 
đó là tâm vô niệm. Đó là “liền cùng đạo tương 
ưng”. Hộ trì tâm không có lỗi phân biệt này, đây 
là tâm vô niệm. 

Lối tu y trên nền tảng tánh này thấy không có 
gì hình thức bề ngoài, có vẻ nhàn nhả thong dong, 


PHẨM TRÍ HUỆ | 79 


nhưng tu như vậy không phải dễ, vì huy động tất 
cả Phật pháp để hộ trì cho được tâm vô niệm, tức 
là tất cả Phật pháp. 


Sắc loại tự có đạo 

Đều chẳng não hại nhau 
Lìa đạo riêng tìm đạo 
Trọn đời chẳng thấu đạo 


Sắc loại là các sự vật. Các sự vật ấy có bản tánh 
là tánh Không, “sắc tức là Không, Không tức là 
sắc”, nên gọi là tự có đạo, tự có thực tại tánh 
Không nơi chúng. Vì đồng một tánh Không nên 
chúng chẳng não hại nhau mà vô ngại với nhau. 
Thêm một lần nữa, chúng ta thấy trí huệ tánh 
Không và từ bi “chẳng não hại nhau” là một. 


Thế giới vật chất chính là tánh Không, chính là 
tâm vô niệm đang hiển bày thực tướng vô ngại của 
nó trước mặt chúng ta, thế mà không nhìn thấy lại 
khởi vọng tâm chạy tìm ở đâu đâu thì lạc mất tánh 
mà trọn đời chẳng thấy đạo. 

Lăng xăng suốt một đời 
Cuối cùng vẫn phiền não 


Muốn thấu được chân đạo 


80 | PHẨM TRÍ HUỆ 


Hạnh chánh tức là đạo. 

Thấy tướng ở đâu là có phiền não ở đó, lăng 
xăng chạy theo tướng một đời thì cuối cùng càng 
thêm phiền não khổ đau. 

Mở mắt mà nhìn với tâm vô niệm, đây là thấy 
đạo, thấy tánh: “Chỉ chánh: không ba chướng”. 
Cho nên muốn thấy được chân đạo, chân tánh thì 
hãy hành hạnh chánh, tức là hạnh trí huệ vô niệm, 
vô phân biệt. 

Nếu không có tâm đạo 
Hạnh tối chẳng thấu đạo 
Bằng thật người tu đạo 
Chẳng thấu lỗi thế gian. 
Nếu thấu người khác lỗi 
Tự mình đã sai rồi 
Người lỗi ta chẳng chê 
Ta chê, ta có lỗi. 


Thấy thế gian là đã có lỗi vì đã lạc vào tướng. 
Rồi giữa các tướng vọng thấy, vọng phân biệt ấy 
lại còn tìm lỗi sai đúng thì đã lạc khỏi tâm vô niệm 
quá xa. Đây là “hạnh tối”. 


PHẨM TRÍ HUỆ | 81 


Tìm lỗi người khác thì tự tánh đã thành tà, vì bị 
cái ta- người nhiễm ô, che lấp. Rồi khen rồi chê, 
tâm phân biệt giờ đây kín đặc phiền não. 

Tâm vô niệm, vô phân biệt, tròn đầy từ bi của 
ta thì như hư không trùm khắp vũ trụ, trong đó cái 
øì cũng là tâm ta cả, cái gì cũng là tánh Không, vốn 
giải thoát. Thế mà thấy có người khác ở ngoài tâm 
ta thì “tự mình đã sai rồi” rồi lại làm cho tâm 
mình hạn hẹp lại, tối tăm thêm khi gán cho họ 
những lỗi lầm và phê phán, chê bai. 

Nếu không thấy lỗi lầm của thế gian, không chê 
bai, không nâng cái ta của mình lên, hạ người khác 
xuống thì tất cả đều là Một Tâm, một pháp giới 
Nhất Chân, một Tịnh độ, trong đó không có ai là 
chúng sanh, ai là xấu ác. Trong tâm Phật thì tất cả 
chúng sanh đều là Phật, tâm ta đã là vàng thì tất 
cả đều biến thành vàng. 

Thấy tánh là thấy tất cả tướng đều là tánh. Nếu 
thấy tất cả chúng sanh đều là Phật thì tâm ta chính 
là tâm Phật. Còn có thấy ma, thấy chúng sanh xấu 
ác thì tâm ta còn có ma, còn có xấu ác. Một vị đạt 
đến Vô sanh pháp nhẫn thì không đòi hỏi gì ở thế 
gian cả. Chẳng lẽ đòi hỏi “lông rùa” phải trẳằng, 
“sừng thỏ”? phải dài? 


82 | PHẨM TRÍ HUỆ 


Tu hành như vậy là thoát ra khỏi “hạnh tối” mà 

thường hành ““hạnh chánh”. 
Chỉ dẹp tâm thấu lỗi 
Phiền não thảu phá trừ 
Thương ghét chẳng dính tâm 
Nằm duỗi hai chân nghỉ. 

Tâm thấy lỗi là tâm phân biệt khiến chúng ta 
tách lìa với tự tánh toàn khắp. Dừng dứt tâm thấy 
lỗi thì mọi phiền não tiêu tan và thực tại tâm vô 
niệm hiện tiền. 

Khi không có thương ghét, lấy bỏ, thì tâm không 
còn bị phiền não dính dáng, đó là tâm vô tướng, 
vô trụ và vô niệm. Đó là tự tánh vốn không có 
phiền não, đây là người vô sự : vẫn sống ở đời với 
các sự, mà không có sự gì dính bám vào tâm, minh 
họa bằng hình ảnh nằm duỗi hai chân nghỉ, tịch 
diệt hiện tiền. 

Nằm duỗi hai chân nghỉ là nghỉ ngơi tận cội 
nguồn tánh Không. Nghỉ ngơi tận cội nguồn tánh 
Không không phải là không làm gì cả, mà thuyết 
pháp, độ sanh... làm đủ thứ việc nhưng đó chỉ là 
sự hóa hiện cúa tánh Không, vô tướng, vô niệm, vô 
trụ. 


Muốn độ cho người khác 


PHẨM TRÍ HUỆ | 83 


Cần phải có phương tiện 
Chớ để người có nghỉ 
Tức là tự tánh hiện. 

Phương tiện thì lưu xuất từ tự tánh Không cho 
nên phương tiện mà vẫn là Không, Vô tướng, Vô 
tác. Phương tiện ấy không phải là cái đặt bày ra để 
chỉ thẳng tánh Không, phương tiện không ngoài 
tánh Không, nó chính là tánh Không, trần trụi là 
tánh Không. Thế nên không lập ra một trung gian 
để có thể gây cho người khác nghi lầm. 

Phương tiện chính là tánh Không, đó là tự tánh 
hiện. Chúng ta thấy về sau các thiền sư sử dụng 
rất nhiều phương tiện như vậy (vì tánh Không có 
bao giờ hết phương tiện để tự biểu lộ) mà người 
không hiểu thì cho là kỳ dị, xa với những công thức 
của Phật giáo. 

Phật pháp tại thế gian 
Chẳng lìa thế gian (mà) giác 
Lìa thế tìm giác ngộ 

Giống như tìm sừng thỏ. 

Phật pháp là thật tướng của thế gian. Nói cách 
khác, thế gian là cái nhìn về Phật pháp bị méo mó, 
đảo ngược. 


84 | PHẨM TRÍ HUỆ 


Kinh nói: ““Bản tánh của sanh tử là Niết bàn”. 
Bản tánh của các vọng tưởng phiền não là tâm vô 
niệm vốn giải thoát. 

Chánh kiến gọi xuất thế 
Tà kiến gọi thế gian 
Chánh tà đều dẹp sạch 
Tánh giác ngộ rõ ràng. 

Cũng một thực tại mà thấy đúng (chánh kiến) 
là xuất thể, thấy sai (tà kiến) bèn thành thế gian. 
Niết bàn hay sanh tử chỉ do cái nhìn đúng hay sai. 

Với người hoàn toàn thấy tánh thì những ý 
niệm đúng sai, sanh tử Niết bàn, tướng tánh đều 
biến mất, vì những ý niệm ấy vẫn là những phân 
biệt vi tế không còn cần thiết. Tất cả chỉ là tánh 
giác ngộ hiển bày rõ ràng, không một vi trần nào, 
không một khoảnh khắc nào không là tánh, và mọi 
ý niệm, mọi lời nói trở nên vô ích, thừa thải. 

Tụng nàu là Đốn giáo 
Cũng gọi đại Pháp thuuền 
Mê, nghe trải nhiều kiếp 
Ngộ, trong khoảng sát na. 

Bài kệ này bao gồm Giới Định Huệ ở mức cao 
nhất, nên gọi là Đốn giáo. Giới định huệ ở đây là 


PHẨM TRÍ HUỆ | 85 


giới định huệ vốn là công đức sẵn có của tự tánh 
vô niệm, cho nên đụng chạm đến chúng, thực hành 
chúng “hành chánh tức là đạo” thì liền ““tức là tự 
tánh hiện'”?. 

Sư lại nói: Nau ở chùa Đại Phạm nói pháp đốn 
giáo nàu, khắp nguuện chúng sanh trong pháp 
giới ngau nơi lời nói được thấu tánh thành Phật. 


Lúc ấu Vi sử quân cùng quan chức đạo tục, 
nghe sư nói pháp không ai chẳng tỉnh ngộ, rồi 
làm lễ mà ca ngợi: ““Lành thau! Nào dè ở xứ Lĩnh 
Nam có Phật xuất thế”. 


PHẨM NGHI VẤN 


THỨ BA 


Một hôm Vì thứ sử vì Đại sư thiết lễ hội trai 
tăng. 


Trai tăng xong, thứ sử thỉnh Sư lên tòa, cùng 
các quarnt chức, nho sĩ, dân thường nghiêm trang 
lễ bái rồi thưa: “Đệ tử nghe Hòa thượng nói 
pháp, thật không thể nghĩ bàn. Nau con có chút 
nghỉ, xin đại từ bỉ riêng vì đệ tử mà giảng giải''. 

Sư nói: “Có điều nào nghỉ thì hỏi, ta sẽ nói 
cho”. 

Vi thứ sử thưa: “Chỗ Hòa thượng nói phải là 
tông chỉ của Đại sư Đạt Ma chăng??? 


Sư nói: ““PháÙU'. 


Vi thứ sử thưa: ““Đệ tử có nghe Tổ Đạt Ma ban 
sơ đến hóa độ Lương Võ Đế, vua hỏi rằng: ““Trẩm 


88 | PHẨM NGHI VẤN 


trọn đời xâu chùa, độ tăng, bổ thí, thiết trai, có 
công đức gì không??? Tổ Đạt Ma nói: '“Thật không 
công đức”. Đệ tử chưa rõ lẽ ấu, xin Hòa thượng 
giảng cho)". 


Sư nói: ““Thật không công đức. Chớ nghỉ lời 
bậc thánh đời trước. Võ Đế tâm tà, chẳng biết 
chánh pháp, xâu chùa, độ tăng, bố thí, thiết trai, 
gọi là cầu phước, chẳng thể đem phước cho là 
công đức được. Công đức ở trong Pháp thân, chớ 
chẳng phải ở chỗ tu phước”. 


Võ Đế tâm tà vì chỉ làm việc trong danh tướng, 
trong ta người, làm phước với mục đích là để tô 
điểm cho cái tôi, cho địa vị làm vua của mình. Thế 
nên Tổ Đạt Ma nói là không có công đức. Phước là 
cái có làm ra, có tạo lập cho nên cũng theo sự sanh 
diệt vô thường. 


Còn công đức là cái không sanh diệt, nó là tánh, 
là Pháp thân, không dính dáng đến thế giới vật 
chất sanh diệt. 


“Thật không công đức”, đây là lời của vị Tổ, 
chẳng phải tầm thường, chỉ là lời phủ nhận như 
chúng ta thường nghĩ. ““Thật không công đức”, đây 
là lời nói thật, chỉ thẳng. Hãy xem! 


PHẨM NGHIVẤN | 89 


Sư lại nói: ““Thấu tánh là công, bình đẳng là 
đức. Niệm niệm không trệ ngại, thường thấu bản 
tánh, diệu dụng chân thật, đó gọi là công đức)'. 


Thấy tánh là công đức, trong tánh tất cả tướng 
đều bình đẳng, đây là phước đức không sanh 
không diệt, không thể nghĩ bàn. Thấy tánh là 
thường thấy, không bị các tướng ngã, nhân, chúng 
sanh làm trệ ngại, do đó thấy tất cả các pháp, các 
tướng đều là công đức thanh tịnh. Tất cả sắc thanh 
hương vị xúc pháp đều thanh tịnh, đều là diệu 
dụng của tánh vốn thanh tịnh, giải thoát. 


Bất cứ khi nào sống trong sự bình đẳng, đó là 
sống trong tánh. 


Lục Tổ thường hay nói đến “'dụng”, đây là một 
đặc điểm của Thiền tông. Sắc là dụng của Không, 
tướng là dụng của tánh, và thể dụng bất nhị. Đây 
là định huệ đồng thời, chỉ quán đồng thời. 

Trong tâm khiêm hạ là công, ngoài hành theo 
lễ là đức. Tự tánh kiến lập muôn pháp là công, 
tâm thể lìa niệm là đức. Chẳng lìa tánh mình là 
công, ứng dụng không nhiễm là đức. 


Nếu tìm công đức Pháp thân, hãu u theo đâu 
mà làm, đó là chân công đức. 


90 | PHẨM NGHI VẤN 


Công đức Pháp thân thì có sẵẳn nơi tâm mình, 
nơi tánh mình. Trong tâm khiêm hạ, không có cái 
ta, ngoài làm theo oai nghĩ, giới luật, đây là công 
đức vì tương ưng với Pháp, với tự tánh Pháp thân. 


Thấy được tự tánh đang kiến lập, ứng hiện 
muôn pháp, cái gì cũng là tâm tánh mình, sự phân 
biệt vô minh bèn dứt. Tất cả đều là tâm, mà tâm 
thì vô tự tánh nên muôn pháp được kiến lập đều 
vô tự tánh, đây là tự do, an lạc hiện tiên. Khi không 
có vọng niệm phân biệt, liền tương ưng với tâm 
thể vốn vô niệm. Không lìa tự tánh tánh Không vô 
niệm, đây là Chân Không, mà ứng dụng ra các 
niệm cũng là tánh Không vô nhiễm, đây là Diệu 
Hữu. 

Y theo đây mà làm, mà thực hành thì luôn luôn 
ở trong Pháp thân sẵn đủ vô lượng vô biên công 
đức. 


Người tu công đức thì tâm chẳng khinh 
thường, mà thường kính trọng khắp cả mọi 
người mọi vật. Nếu tâm thường khinh người, ta 
và cái của ta chẳng dứt, bèn tự mình không có 
công. Tánh mình giả dối chẳng thật, tức là mình 
không có đức. Bởi cái ta và cái của ta tự đại, 
thường khinh dễ hết thảu. 


PHẨM NGHIVẤN | 91 


Cái Thấy tâm Không phải đưa vào trong đời 
sống bằng Hạnh. Thiền tông hay nói Hạnh Giải 
tương ưng là cái Hạnh phải tương ưng với cái 
Thấy Hiểu. Trong sáu Ba la mật, khi có được Trí 
huệ ba la mật thì Trí huệ Bát nhã này phải trùm 
khắp và thấm nhuần các ba la mật, tức là các hạnh 
kia. 


Kinh Pháp Hoa có Bồ tát Thường Bất Khinh. Vì 
thường chẳng khinh nên thường tương ưng, 
thường ở trong Phật tánh, do đó mà thành Phật. 
Khinh người và khinh vật thì cái ta và cái của ta 
càng lớn che chướng trí huệ Bát nhã, vì trí huệ Bát 
nhã là thấy cái ta và cái của ta, thân tâm và thế 
giới là không có tự tánh, do đó mà giải thoát. 

Kính trọng khắp cả nên tâm cũng mở rộng khắp 
cả, đây là ở trong tự tánh vốn khắp cả. Và trong tự 
tánh thì đầy đủ trí huệ và từ bi. 

Thiện tri thức! Niệm niệm không gián đoạn là 
công, tâm hành bằng thẳng là đức. Tự tu tánh là 
công, tự tu thân là đức. 


Thiện tri thức! Công đức cần thấu trong tự 
tánh, chẳng phải cầu nơi bố thí cúng dường. Thế 
nên phước đức và công đức là khác nhau. Võ Đế 
không rõ chân lú, chớ phải Tổ sư ta có lỗi. 


92 | PHẨM NGHI VẤN 


Niệm niệm không gián đoạn, không cho tưởng 
nhân ngã xen vào, đây là công. Tâm hành bằng 
thẳng, không cao thấp phân chia, đây là đức. 
Thường như vậy là thường ở trong tánh, vì tánh 
thì không có nhân ngã, không có cao thấp phân 
chia. 


Làm việc phước đức mà khởi từ tự tánh, hành 
động trong tự tánh, chấm dứt trong tự tánh thì đây 
là công đức. Công đức không phải là không làm gì 
cả, mà là làm trong tánh Không, do đó công đức là 
một với tánh Không, bao la, toàn khắp. 


Thành thử, công là công ngay đây, đức là đức 
ngay đây. Trong cái đương niệm không gián đoạn 
và một mực bằng thẳng này đầy đủ tất cả công đức. 


Thứ sử hỏi lại: “Đệ tử thường thấu kẻ tăng 
người tục niệm Phật A Di Đà, nguuện sanh về 
Tâu Phương, xin Hòa thượng giảng giải họ có 
được sanh về cõi ấu chăng? Xin phá cho chỗ nghỉ 
nàu. 

Sư nói: Thứ sử hãu nghe kỹ, Huệ Năng nàu 
nói cho. Đức Thế Tôn lúc ở thành Xá Vệ nói về sự 
tiếp dẫn hóa độ ở cõi Tâu phương, văn kinh nói 
rõ cõi ấu cách đâu chẳng xa. Nếu luận theo tướng 
thì số có mười vạn tám ngàn, tức là mười điều 


PHẨM NGHIVẤN | 93 


ác tám điều tà trong thân. Âu nói là xa. Nói xa 
cho người hạ căn, nói gần cho người thượng trí. 


Người có hai hạng, pháp không có hai thứ. Mê 
ngộ khác nhau, cho nên cái thấu có mau có chậm. 
Người mê niệm Phật cầu sanh cõi kia, người ngộ 
tự tịnh tâm mình. Thế nên Đức Phật nói: ““Tùu 
tâm mình tịnh, tức cõi Phật tịnh)'. 


Tất cả các pháp môn của đạo Phật như ngồi 
thiền, niệm Phật, trì chú, lễ lạy sám hối, bố thí, trì 


giới....đều có mục đích để ““tự tịnh tâm ý?°. Thế nên 
Đức Phật Thích Ca đã nhắc lại lời chư Phật: 

Các ác chớ làm 

Các thiện vâng làm 

Tự tịnh tâm ý 

Lời chư Phật dạy. 

'“Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh”, Kinh Đại 
Bát Niết Bàn nói như vậy. Phật tánh nơi chúng 
sanh bị nhiễm ô bởi những phiền não tạm thời, 
nên tu, dù bất cứ pháp môn nào, cũng là tự tịnh 
tâm ý khỏi mọi nhiễm ô, đạt đến Phật tánh vốn vô 
niệm. 

Ngài Lục Tổ không bác bỏ chuyện vãng sanh về 
Tây phương, ở đó vẫn phải tu theo Phật pháp để 


94 | PHẨM NGHI VẤN 


giác ngộ thành Phật. Ngài chỉ nhắm vào cái chung 
của Phật giáo và cái ấy hiện có nơi đây, cần làm 
ngay đây: Phật tánh, Phật tâm mà ai nấy đều có 
nhưng không biết, vì vô minh phiền não tạm thời 
che mờ. Tự tánh vốn thanh tịnh, đây là Pháp thân 
chung của chư Phật, là Tịnh độ chung cho mọi Tịnh 
độ, là Niết bàn vô trụ xứ chung cho mọi Niết bàn. 


Đạo Phật dù tu ở đâu, vào thời gian nào đều là 
tu Pháp, tu ““tùy tâm mình tịnh, tức cõi Phật tịnh”. 


Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói: ““Đức Phật A 
Di Đà cách cõi Ta bà này không bao xa'?. Ở đó cũng 
tu “Pháp thân tánh Không” để chứng ngộ ““Vô sanh 
pháp nhẫn”. Chín phẩm hoa sen được thiết lập tùy 
theo mức độ tâm thanh tịnh đến đâu, nghĩa là vào 
được mười địa của Pháp thân đến đâu. 


Cũng kinh này nói: “Chư Phật Như Lai là pháp 
giới thân, nhập trong tâm tưởng của tất cả chúng 
sanh. Thế nên trong khi tâm các ông tưởng Phật, 
thì tâm ấy tức là ba mươi hai tướng, tám mươi vẻ 
đẹp nơi thân hình. Tâm ấy làm (niệm, quán) Phật, 
thì tâm ấy là Phật. Biển chánh biến tri của chư 
Phật, đều từ tâm tưởng sanh"'. 

Vậy nên cần biết rằng tu Phật pháp là tu Phật 
tâm này. Tu là thấy Phật Tâm này, Thiền về nó, 
nghĩa là không lìa rời khỏi nó, Hạnh là sống trọn 


PHẨM NGHIVẤN | 95 


vẹn với nó bằng toàn bộ thân, khẩu, tâm ý của 
mình. Sống viên mãn Phật tâm này là Quả, là 
thành Phật. 


Sử quân! Người Đông phương hễ tâm tịnh thì 
không có tội; còn tuuụ là người Tâu phương mà 
tâm chẳng tịnh thì cũng là có lỗi. Người Đông 
phương tạo tội, niệm Phật cầu sanh về Tâu 
phương. Còn người Tâu phương tạo tội thì niệm 
Phật cầu sanh cõi nước nào? 


Những cái ngăn cách chúng ta với Tịnh độ Tây 
phương cũng như với Tịnh độ Phật tánh của chúng 
ta là mười điều ác và tám điều tà trong thân. Các 
điều này mà nhiều thì càng thấy xa với Tịnh độ. 

Mười điều ác là ba điều ác của thân: sát sanh, 
trộm cướp, tà dâm; bốn điều ác của khẩu: vọng 
ngữ, nói lưỡi hai chiều, lời ác, lời thêu dệt; ba điều 
ác của ý: tham dục, sân giận, tà kiến. Tám điều tà 
là ngược với Tám chánh đạo. 

Tâm tịnh là không có mười điều ác và tám điều 
tà làm chướng ngại với Tịnh độ. Tâm không có 
những nghiệp chướng, tội lỗi thì sanh về Tịnh độ 
nào cũng được, như Kinh A Di Đà nói lúc lâm 
chung mà niệm được mười lần danh hiệu thì được 
sanh về. Còn nếu tâm còn nhiều nghiệp chướng, 


96 | PHẨM NGHI VẤN 


nhiều tội lỗi thì sanh về cõi Tịnh nào cũng khó có 
thể được. 

Người phàm mê muội chẳng rõ tự tánh, chẳng 
biết Tịnh độ trong thân rồi cầu Đông cầu Tâu. 
Còn người ngộ thì ở chỗ nào cũng một mực 
(thường, lạc, ngã, tịnh). Thế nên Phật nói: ““Tùu 
ở chỗ nào cũng hằng an lạc”. 


Sử quân, chỉ tâm địa không có gì không thiện, 
thì Tâu phương cách đâu chẳng xa. Nếu ôm giữ 
cái tâm chẳng thiện thì niệm Phật vãng sanh 
cũng khó đến. 


Nau khuuên các thiện tri thức, trước trừ 
mười điều ác tức là đi được mười vạn, sau trừ 
tám điều là bèn qua khỏi tám ngàn. Niệm niệm 
thấu tánh, thường hành bằng thẳng thì đến 
nhanh như khảu móng tau, liền thấu Phật A Di 
Đà. 

Sử quân, chỉ hành mười điều thiện thì cần gì 
lại nguuện vãng sanh. Còn nếu chẳng dứt tâm 
mười điều ác thì Phật nào đến rước mình? 


Nếu ngộ đốn pháp vô sanh thì chỉ tại sát na 
nàu thấu được Tâu phương. Nếu chẳng ngộ mà 
niệm Phật cầu vãng sanh thì đường xa vòi vọi, 
thế nào đạt đến được! 


PHẨM NGHIVẤN | 97 


Điều kiện để đến bất kỳ cõi Tịnh độ nào cũng là 
cái tâm thanh tịnh ít điều ác, điều tà. Và nếu trừ 
hết điều ác điều tà thì tâm này là tâm Phật, và tâm 
Phật thì thấy và sống trong cõi Phật. Chánh báo là 
tâm thanh tịnh và y báo là cõi thanh tịnh. 


Tâm này vốn thanh tịnh, như bầu trời mà không 
mây mờ mưa sấm nào có thể làm biến chất, hư 
hoại. Mây thì có đó trong bâu trời rồi tan biến 
trong bầu trời, các niệm có đó trong tâm như hư 
không vô biên rồi tan biến trong tâm vô biên. Thấy 
được như vậy là thấy tâm. Khi an trụ trong tâm 
như bầu trời vô biên thì các niệm tự sanh tự trụ 
tự diệt trong đó: các niệm tự giải thoát lấy chính 
chúng. 


“Niệm niệm thấy tánh, thường hành bằng 
thẳng”, đây là niệm Pháp thân của chư Phật, cũng 
là Pháp thân của Phật A Di Đà. 

“Ngộ đốn pháp vô sanh thì chỉ tại sát na này 
thấy được Tây phương”. 

Nau Huệ Nẵng nàu dời cõi Tâu phương trong 
khoảng sát na cho các ông liền thấu trước mắt, 
các ông có muốn thấu chăng? 

Chúng nhân đều đảnh lễ bạch rằng: ““Nếu ở 
đâu mà thấu được thì đâu cần phải nguuện vãng 


98 | PHẨM NGHI VẤN 


sanh. Xin Hòa thượng từ bỉ hiện cối Tâu phương 
cho mọi người được thấu”. 


Sư nói: “Đại chúng! Người đời sắc thân mình 
là thành, mắt tai mũi lưỡi là cửa. Ngoài có năm 
cửa, trong có cửa ú. Tâm là đất, tánh là vua. Vua 
ở trên đất tâm. Tárnth ở thì vua ở, tánh đi thì vua 
không có. Tánh ở thì thân tâm còn, tánh đi thì 
thân tâm hoại. Phật thì ở trong tánh mà làm, chớ 
ở ngoài thân mà tìm kiếm. 

Phật thì ở trong tánh mà làm, vì Phật tức là Phật 
tâm, Phật tánh vốn sẵn ở nơi thân tâm này. Muốn 
đến bất cứ cõi Phật nào, cũng phải ngộ nhập Phật 
tánh này, vì chỉ có Phật mới đến được Phật, chỉ có 
tâm thanh tịnh mới đến được cõi Phật thanh tịnh. 


Thân tâm này có sáu cửa: mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý. Trong và trên thành và sáu cửa này là vua 
tánh. Tìm cõi tịnh không phải là tìm nơi sáu cửa 
hoặc ra ngoài sáu cửa, mà phải tìm trong thân 
tâm, nơi ông vua tự tánh đang nhìn, nghe, ngửi, 
nếm, biết xúc chạm, suy nghĩ qua sáu cửa. Đây là 
Tịnh độ gần nhất trong tất cả các Tịnh độ. 

Vấn đề của người tu là nơi cái thấy, cái nghe, 
cái ngửi, cái nếm, cái biết xúc chạm, cái suy nghĩ, 
chúng ta có nhìn thấy ông vua tánh đang thấy, 
đang nghe, đang ngửi, đang suy nghĩ hay không. 


PHẨM NGHIVẤN | 99 


Thấy nghe hay biết tất cả mà vẫn không thấy nghe 
hay biết, vẫn lìa tướng, không nhiễm ô, vẫn 
Không, Vô tướng, Vô tác, đó là vua tánh. 


Thấy dụng bèn biết ngay thể, đây là điều Lục Tổ 
nói ““tự tánh tự dụng”. Cho đến khi thể dụng không 
thể phân hai, như Lục Tổ nói “tánh tướng như 


32 


như”. 


Thấy vua và sống với vua cho đến lúc hoàn toàn 
là vua. Hoàn toàn là vua nghĩa là không có cái gì ở 
ngoài mình, tất cả là mình, là vương quốc của 
mình. 


Mê muội tự tánhh tức là chúng sanh. Giác ngộ 
tự tánh tức là Phật. Từ bi tức là Quán Âm, hủ xả 
gọi là Thế Chí, thường tịnh tức là Thích Ca, bằng 
thẳng tức là Di Đà. 

Nhân ngã là núi Tu di, tâm tà là nước biển, 
phiền não là làn sóng, độc hại là rồng dữ, hư 
vọng là quủ thần, trần lao là cá trạnh, tham giận 
là địa ngục, ngu sỉ là súc sanh. 


Thiện tri thức! Thường làm mười điều thiện 
thì thiên đường liền đến. Trừ nhân ngã thì núi 
Tu di sụp, bỏ tâm tà thì nước biển cạn, không 
phiền não thì làn sóng diệt, độc hại trừ thì cá 
rồng tuuệt. 


100 | PHẨM NGHI VẤN 


Trên đất tâm mình là tánh giác Như Lai, 
phóng ánh sáng lớn, ngoài soi sáu cửa thanh 
tịnh, hau phá các cõi trời Lục dục. Tự tánh chiếu 
bên trong ba độc liền dứt, các tội địa ngục nhất 
thời tiêu diệt. Trong ngoài sáng suốt chẳng khác 
Tâu phương. Chẳng tu như thế thì làm sao đến 
cối kia được. 


Chư Phật đồng một Pháp thân thanh tịnh, Đức 
Thích Ca và Đức Di Đà đồng một Pháp thân tánh 
giác, chỉ khác nhau về Báo thân và Hóa thân, do 
lời nguyện. Tất cả Phật giáo là để đạt đến Pháp 
thân ấy. 


Pháp thân là Phật tánh, tự tánh, vốn có sẵn nơi 
mỗi người. Trong Phật tánh ấy có đủ công đức, từ 
bi tức là Quán Âm, hỷ xả gọi là Thế Chí, thường 
tịnh tức là Thích Ca, bằng thẳng tức là Di Đà. Cho 
nên Pháp thân, Báo thân, Hóa thân cứ nơi tự tánh 
mà cầu, mà nguyện. Một niệm từ bi, hỷ xả, thường 
tịnh, bằng hẳng liền tương ưng với tánh giác Pháp 
thân Pháp thân của chư Phật thì ở khắp cả, trong 
mọi thời gian, không gian. Thế nên niệm danh hiệu 
của một Đức Phật thì thông với Pháp thân của tất 
cả chư Phật, và một Đức Phật thì không ở riêng 
một cõi nào, mà ở khắp. Trong 48 lời nguyện của 
Phật A Di Đà, có mười mấy lời nguyện dành cho 
các vị tu hành ở khắp các cõi ngoài Tịnh độ Tây 


PHẨM NGHI VẤN | 101 


phương. Niệm Phật A Di Đà là tiến trên con đường 
Pháp thân chung cho mọi cõi. Chẳng hạn lời 
nguyện thứ 34: “Khi thành Phật, những chúng 
sanh trong vô lượng vô số cõi của các Đức Phật ở 
khắp mười phương, nghe danh hiệu tôi mà chẳng 
chứng được Vô sanh pháp nhẫn, các môn tổng trì 
sâu xa của các Bồ tát, tôi không giữ ngôi Chánh 
đẳng Chánh giác”. 

Tịnh độ tông và Thiền tông đều để chứng ngộ 
Pháp thân Phật tánh này. Và với Tịnh độ tông, 
không phải chỉ vãng sanh về Tây phương mới 
chứng được Pháp thân Phật tánh mà ở cõi Ta Bà 
này cũng có thể làm được điều ấy, như Lời nguyện 
trên đã nói. 

Pháp thân ấy là tự tánh tánh giác, người tu cần 
nhận biết được nó đang phóng ánh sáng lớn chiếu 
soi qua sáu cửa để biến trần cảnh thành cõi Phật 
thanh tịnh, chiếu bên trong thì các tội nghiệp liên 
diệt, tâm và cảnh đồng một ánh sáng thanh tịnh, 
“trong ngoài sáng suốt chẳng khác Tây phương”. 
Đây là “chân tánh tự dụng”. 


Những che chướng ngăn không cho ánh sáng tự 
tâm thấu thoát là do mình tự tạo. Không tạo nhân 


102 | PHẨM NGHI VẤN 


ngã, tâm tà, phiền não, độc hại, hư vọng... thì 
trước mắt là tự tánh. 


Nếu tâm không bớt che chướng, ánh sáng không 
chiếu soi thì làm sao đến cõi Phật A Di Đà Vô 
Lượng Quang được. Còn ở cõi này mà tâm không 
còn cái gì che chướng, ánh sáng chiếu soi toàn 
khắp thì đây chẳng phải là cảnh giới của Phật Vô 
Lượng Quang hay sao? 


Đại chúng nghe nói, rõ ràng thấu tánh. Tất cả 
đều lễ bái, đồng ca ngợi thật hau, rồi xướng lên 
rằng: ““Nguuện khắp pháp giới chúng sanh ai 
nghe đều nhất thời hiểu ngộ”°. 


Sư nói: Thiện tri thức! Nếu muốn tu hành thì 
ở nhà cũng được, chẳng phải nhất định ở chùa. 
Ở nhà mà làm được, như người Đông phương 
mà tâm thiện, còn ở chùa mà chẳng tu thì như 
người Tâu phương mà tâm ác. Chỉ tâm thanh 
tịnh, đâu là tự tánh Tâu phương vậu. 


Vi thứ sử lại hỏi: Ở nhà tu hành như thế nào, 
xin Đại sư chỉ dạu. 

Sư nói: Ta nói cho đại chúng một bài kệ Vô 
tướng, chỉ u đâu tu thì thường cùng ở với ta một 
chỗ không khác. Bằng chẳng uụ đâu tu thì cạo đầu 
xuất gia cũng không ích gì đối với đạo. 


PHẨM NGHI VẤN | 103 


Chỉ trong sát na mà tương ưng được với tự tánh 
vốn sẵn có ngay đây lúc này thì cõi Tây phương 
được dời qua đây cho thấy trước mắt, bởi vì tự 
tánh Tây phương có bao giờ không ở trước mắt 
đâu. Có bao giờ “tánh giác Như Lai” không phóng 
ánh sáng lớn đâu. Chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ 
ác, đây là tự tánh Tây phương đang ở trước mắt. 


“Đại chúng nghe nói, rõ ràng thấy tánh”, khi 
đang ở trong môi trường định huệ của một bậc 
chứng ngộ, qua lời nói của vị ấy, chúng ta dường 
như thấy tánh rõ ràng, nhưng sau đó có hộ trì được 
hay không còn là chuyện công phu miên mật của 
từng người. 

Vả lại như Kinh Đại Bát Niết Bàn nói, “Hàng 
Thập trụ Bồ tát dầu thấy Phật tánh mà chẳng rõ 
ràng, chỉ thấy một phần ít. Các vị Đại Bồ tát như 
Văn Thù Sư Lợi tu tập thánh đạo đã trải qua vô 
lượng đời nên thấy rõ Phật tánh” (Phẩm Sư Tử 
Hống Bồ tát). Nhưng dù thấy ít, thấy nhiều, hay 
thấy hoàn toàn như Đức Phật, thì cũng chỉ một 
Phật tánh này thôi 

“Chỉ tâm thanh tịnh, đây là tự tánh Tây 
phương”, việc tu tâm này không nhất thiết phải ở 
chùa. Điều này được chứng tỏ qua cuộc đời Lục Tổ, 


104 | PHẨM NGHI VẤN 


những Đại thành tựu giả Ấn Độ, những vị Tổ Đại 
Toàn Thiện Tây Tạng.... Cốt yếu là phải miên mật 
với tự tánh, mà theo lời của Lục Tổ là “Niệm niệm 
tự thấy bản tánh thanh tịnh, tự tu tự hành, tự 
thành Phật đạo”. 
Tụng rằng: 

Tâm bằng nào nhọc giữ giới 

Hạnh thẳng nào đợi tu thiền 

Ân thì hiếu dưỡng cha mẹ 

Nghĩa thì trên dưới cùng thương 

Nhẫn thì xấu ác lặng uên 

Nếu dùi câu mà ra lửa 

Bùn lầu chắc nở sen hồng. 

Tâm bằng là tâm không nhấp nhô bởi bốn tướng 
ta, người, chúng sanh, thọ giả. Không có bốn 
tướng này là chân giới. Hạnh là hành động. Hành 
động thẳng là hành động thẳng tắp, không bị ngăn 
cản bởi chủ thể, đối tượng và việc làm. Hành động 
ấy là “một vị”, “một tướng vô tướng”, đây là hành 
động của giải thoát vốn sẵn. Không lỗi, đây là chân 
tánh. Đây là Thiền, vốn luôn hiện diện trước mắt, 
đâu cần phải thiền định và hậu thiền định nữa. 


PHẨM NGHI VẤN | 105 


Ân, nghĩa, nhẫn cũng như thế, từ tự tánh lưu 
xuất. Và làm ân, nghĩa, nhẫn ở cấp độ chân lý 
tương đối, quy ước bèn tương ưng với chân ân, 
chân nghĩa, chân nhẫn của tự tánh, vì trong và 
ngoài là một. 

Chỉ chừng ấy, chúng ta thấy đời sống này có chỗ 
nào không tương ưng với tánh? Chỗ nào mà chẳng 
có lửa, chỗ nào mà chẳng nở sen hồng? 

Đẳng miệng đích là lương dược 
Trái tai hẳn thiệt lời trung 
Chuuển lỗi ắt sanh trí huệ 

Dấu dở trong tâm chẳng hiền 
Hằng ngàu thường làm lợi ích 
Thành đạo chẳng do thí tiền 

Giác ngộ chỉ hướng tâm kiếm 
Nhọc chỉ hướng ngoại cầu huuền 
Nghe nói u đâu tu hành 

Thiên đường chỉ ngau trước mắt. 


Theo tánh bèn là Niết bàn; theo lỗi lầm, xấu dở 
bèn biến tự tánh Niết bàn thành sanh tử. Cho nên 
để được tâm bằng hạnh thẳng thì phải chuyển cái 


106 | PHẨM NGHI VẤN 


nghịch với tánh tức là cái lỗi lầm, xấu đở để tất cả 
cuộc đời thành đại tùy thuận. 

Đời sống thành đẳng miệng, trái tai, bởi vì tâm 
chúng ta đẳng, trái, vì chúng ta bệnh. Nhưng bệnh 
hết đến đâu thì khỏe mạnh đến đó vì bệnh luôn 
luôn có trên cái vốn khỏe mạnh. Lỗi lầm luôn luôn 
có trên tâm vô niệm hay trí huệ vốn sẵn, nên 
chuyển lỗi thì ngay đó là trí huệ. Đời sống là sự 
biểu lộ của nghiệp, nhưng với người giải thoát, 
chứng ngộ, thì nghiệp ấy là sự biểu lộ của Thường 
Lạc Ngã Tịnh và có bản chất là Thường Lạc Ngã 
Tịnh. 


“Hàng ngày thường làm lợi ích, thành đạo 
chẳng do thí tiền, giác ngộ chỉ hướng tâm kiếm, 
nhọc chi hướng ngoại cầu huyền), đời sống là như 
vậy, phước đức hàng ngày biến thành công đức, 
chẳng vui lắm sao? Thường phóng ánh sáng lớn, 
trong ngoài sáng suốt chẳng khác Tây phương, 
chẳng phải đời sống hàng ngày là Thường Lạc Ngã 
Tịnh đó sao? 


Sư lại nói: Thiện tri thức! Cả thảu phải u theo 
kệ nàu tu hành, thấu lấu tự tánh, thẳng đến 
thành Phật đạo. Pháp chẳng đợi ai, các người 


hãẫu giải tán, ta về Tào Khê. Nếu chúng còn nghỉ, 
hãu đến đó mà hỏi. 


PHẨM NGHI VẤN | 107 


Bấu giờ Vi thứ sử và các quan chức cùng các 
thiện nam tín nữ tại hội, thảu đều mở tỏ, tỉn chịu 
vâng làm. 


Bài kệ này dạy cho chúng ta nếu sống đúng thì 
đời sống là đạo. Đời mà sống đúng tám cái chánh 
thì đó là tám chánh đạo, tám vùng sáng khắp. 

Tại sao thế? Vì đạo chẳng đợi, trực tiếp sẵn có 
ở khắp cả. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thanh tịnh 
đụng chạm vào cái gì thì cái ấy là đạo. Đơn giản là 
xoay cái thấy trụ chấp vào tướng thành cái thấy 
không trụ chấp tướng, thì tự tánh hay đạo hiện 
bày. 


PHẨM ĐỊNH HUỆ 


THỨ TƯ 


Sư dạu chúng rằng: Thiện tri thức! Pháp môn 
đâu của ta lấu định huệ làm căn bản. Đại chúng 
chớ mê mà nói định và huệ riêng khác. Định và 
huệ là một thể, chẳng phải là hai. Định là thể của 
huệ, huệ là dụng của định, ngau lúc huệ thì định 
ở trong huệ, ngau lúc định thì huệ ở trong định. 
Nếu biết nghĩa đâu tức là định huệ đồng học. 


Định huệ tức là chỉ quán, là pháp môn căn bản 
của Phật giáo. Định huệ đồng thời hay chỉ quán 
đồng thời, tức là Thiền, theo Kinh Viên Giác. 

Định huệ Lục Tổ nói ở đây là bản thể của tự tánh 
chứ không phải từ ngoài vào. Bản thể của tự tánh 
vốn là định, như kim cương mà các tạp chất phiền 
não không thể trộn lẫn được. Tự tánh vốn là huệ, 
hay quán, như kim cương luôn luôn chiếu sáng. 


110 | PHẨM ĐỊNH HUỆ 


Trong tự tánh, định huệ là một thể. Nói cách khác, 
tự tánh là thường định thường huệ. 


Định huệ như vậy hiện hữu từ vô thủy đến vô 
chung. Biết được định huệ không có thời gian 
không gian này bèn giải thoát. 

Các người học đạo chớ nói trước định rồi phát 
huệ, trước huệ rồi phát định, mỗi cái phân riêng. 
Nếu thấu như vậu thì pháp thành ra có hai 
tướng. Miệng nói lời thiện mà trong tâm chẳng 
thiện, nói khống rằng có định huệ mà định huệ 
chẳng đồng một thể. Nếu tâm miệng đều thiện 
thì trong ngoài nhất như, định huệ là bình đẳng. 


Trong tự tánh thì định huệ bình đẳng một thể, 
trong ngoài nhất như, không có hai tướng. 


Phân chia định huệ riêng khác, có trước có sau, 
đó là chuyện của thức phân biệt tạo thành sanh tử. 
Trong trí thì tất cả bình đẳng một thể, định và huệ 
là nhất như, phước và trí là nhất như, tánh và 
tướng là nhất như, phiên não và giác ngộ là nhất 
như. Thấy nền tảng nhất như như một tấm gương 
vô hạn gồm nhiếp tất cả bóng, trong đó bóng chính 
là gương và sống được như vậy, đây là Thiền. 


Tự ngộ tu hành chẳng phải ở nơi tranh luận. 
Nếu tranh trước sau, bèn đồng với người mê. 


PHẨM ĐỊNH HUỆ | 111 


Chẳng dứt được hơn thua, cao thấp thì càng 
tăng thêm chấp ngã chấp pháp, chẳng lìa được 
bốn tướng. 


Thiện tri thức! Định huệ do đâu mà bình 
đẳng? Giống như đèn sáng, có đèn là sáng, không 
có đèn thì tối. Đèn là thể của ánh sáng, ánh sáng 
là dụng của đèn, tên tuụ có hai, thể vốn đồng 
nhất. Pháp định huệ đâu cũng như vậu. 


Đạo Phật là vô ngã, vô pháp, không có bốn 
tướng ta, người, chúng sanh, thọ mạng. Đây cũng 
chính là tự tánh, Phật tánh. Tăng thêm ngã và 
pháp, tăng thêm bốn tướng là trái với đạo Phật, 
trái với tự tánh vốn đang hiện tiền. 


Trong tự tánh, định huệ là một vị, tâm cảnh là 
một vị, chủ thể và đối tượng là một vị, tướng là 
tánh là một vị. Thấy biết trực tiếp cái một vị này 
gọi là ngộ, và ““tự ngộ tu hành” là niệm niệm sống 
với cái một vị này, “không trước không sau” cho 
đến khi trọn vẹn. Một vị của định là niệm này qua 
niệm khác chỉ là một vị tánh vốn định. Huệ là một 
vị ánh sáng soi chiếu ra thành các tướng, các 
tướng ấy cũng là một vị tánh vốn định và một vị 
tánh sáng thường chiếu soi. 


112 | PHẨM ĐỊNH HUỆ 


Sư dạu chúng rằng: Thiện tri thức! Nhất hạnh 
tam muội là nơi tất cả chỗ đi đứng năm ngồi 
thường hành một trực tâm đó vậu. Kinh Tịnh 
Danh nói: Trực tâm là đạo tràng, trực tâm là 
Tịnh độ. 


Chớ nên tâm hành cong quẹo mà miệng thì cứ 
nói sự ngau thẳng; miệng nói nhất hạnh tam 
muội mà chẳng hành trực tâm. Chỉ hành trực 
tâm là với tất cả pháp chớ có bám nắm một pháp 
nào. 

Người mê bám vào pháp tướng, chấp Nhất 
hạnh tam muội, nói rằng thường ngồi chẳng 
động, vọng niệm chẳng khởi nơi tâm, đó là nhất 
hạnh tam muội. Nếu hiểu như vậu tức là đồng 
với loài vô tình, trở lại thành cái nhân duuên 
ngăn chướng đạo. 

Thiện tri thức! Đạo vốn thông lưu, sao lại làm 
cho ngưng trệ. Tâm chẳng trụ pháp thì đạo 
thông lưu, còn tâm trụ vào pháp, đó gọi là tự 
trói buộc mình. 

Nếu nói thường ngồi chẳng động là phải thì 
như Xá Lợi Phất ngôi uên lặng trong rừng, lại bị 
Duu Ma Cật trách đó vậu. 


PHẨM ĐỊNH HUỆ | 113 


Nhất hạnh tam muội là nơi sinh hoạt của đời 
sống thường hành một trực tâm, không cong quẹo 
lộn xộn. Trực tâm là tâm rất mực yên lặng mà 
thường chiếu soi, bất động mà sống động. Như 
tấm gương bất động mà hằng chiếu mọi bóng cảnh 
nhưng mọi bóng cảnh chẳng dính cứng được vào 
gương. Tóm tắt, trực tâm là định huệ đồng thời. 
Trực tâm chính là tự tánh. 


Nếu cho thực tại ban sơ và tối hậu là tự tánh 
chỉ là định, bèn chấp thường ngồi chẳng động, 
vọng niệm chẳng khởi nơi tâm, cho đó là tu hành. 
Tu hành tự tánh hay trí huệ Bát nhã không phải là 
nhắm mắt bưng tai, diệt hết vọng niệm, vọng 
tưởng và vọng tướng, mà là thấy thật tánh của 
vọng niệm, vọng tưởng và vọng tướng. 


Tu hành tự tánh là ở nơi tướng mà lìa tướng, 
ở nơi tưởng mà lìa tưởng. Khi không bám nắm, 
không bị tướng và tưởng trói buộc, đó là ở nơi 
tướng và tưởng mà vẫn giải thoát, vì ánh sáng của 
trí huệ thấu thoát qua mọi tướng và tưởng. Đây là 
cái trực tâm hay tự tánh hằng sáng rỡ trước mắt. 


Làm sao để lìa tướng và tưởng? Vì bản chất của 
tướng và tưởng là vô tự tánh, là lìa (1y). Thấy biết 


114 | PHẨM ĐỊNH HUỆ 


và sống như vậy trong từng niệm niệm, đây là trí 
huệ hiện hành, định huệ đồng thời hiện hành. 


Quan niệm rằng định là sự chẳng động của tâm 
ở bên trong rồi ngồi yên nhằm mắt không thấy 
không nghe, đây là làm cho tự tánh hay đạo ngưng 
trệ, trong ngoài ngăn ngại nhau, tướng và tánh 
ngăn ngại nhau, niệm và vô niệm ngăn ngại nhau. 
Ngăn ngại nên chẳng “thông lưu”, nên chẳng thể 
là một. 


Định đây là cái định vốn sẵn của thân tâm và 
thế giới, trong ngoài đều một tánh định. Huệ đây 
là ánh sáng vốn sẵn của thân tâm và thế giới, trong 
ngoài đều một tánh sáng. Do đó mà gọi là thông 
lưu trong ngoài, tướng tánh, niệm và vô niệm, tĩnh 
và động. Đây là sự tự do của định, sự thấu suốt 
khắp cùng của ánh sáng huệ. Đây là tánh bất nhị 
của toàn thể hiện hữu. 


Thiện tri thức! Lại có người dạu ngồi để xem 
tâm quán tịnh, chẳng động chẳng khởi, cứ theo 
đó mà cho là công phu. Người mê chẳng hiểu, 
bèn chấp Ilấu đó mà thành điên dại. Nhiều người 
dạu nhau như thế thật là lầm to! 

Quan niệm tâm mình chỉ là tịnh, vô niệm là 
không có niệm nào, bèn ngồi để xem tâm quán 
tịnh, chẳng động chẳng khởi, rồi theo đó mà công 


PHẨM ĐỊNH HUỆ | 115 


phu thì cùng lắm là chỉ tu định hay tu chỉ. Không 
biết được rằng tâm thì vốn Tịch mà Chiếu, vốn 
Định mà Huệ, đây mới là Thiền, định huệ đồng 
thời, chỉ quán bất nhị. Cái định huệ đồng thời, chỉ 
quán bất nhị này không phải từ ngoài vào như một 
phương tiện để đạt đến tự tánh, mà nó chính là tự 
tánh. Ở đâu, khi nào,có định huệ đồng thời, chỉ 
quán bất nhị, nơi đó, lúc đó, tự tánh hiển lộ. 


Thấy ““tánh giác Như Lai đang phóng ánh sáng 
lớn, ngoài soi sáu cửa thanh tịnh, tự tánh chiếu 
bên trong ba độc liền dứt, trong ngoài sáng suốt 
chẳng khác Tây phương”, đây là định huệ đồng 
thời. 

Sư dạu chúng rằng: Thiện tri thức! Chánh 
giáo xưa nau không có đốn tiệm, chỉ tánh người 
có sắc bén có cùn lụt mà thôi. Người mê thì tu 
lần lần, người ngộ thì tức thời khế hợp. Sự tự 
biết bản tâm, tự thấu bản tánh thì không có sai 
khác. Vì vậu lập ra cái giả danh đốn tiệm. 


Tự tánh hay Phật tánh thì ai cũng sẵn có, không 
ai nhiều hơn hay ít hơn, không phải chỗ này khác, 
chỗ kia khác. Sở dĩ có tức thời hay lần lần là do 
sắc bén hay cùn lụt. Sắc bén là ít nghiệp chướng, 
phiên não chướng và sở tri chướng, cùn lụt thì 


116 | PHẨM ĐỊNH HUỆ 


nhiều nghiệp che chướng hơn nên chậm chạp hơn. 
Phải biết rằng phiền não chướng và sở tri chướng 
là do tự mình sanh ra để tự che lấp Phật tánh, chứ 
Phật tánh chẳng ngăn cản ai thấy nó cả. Thành ra, 
ngay trong một niệm mà không có phiền não 
chướng và sở tri chướng tự che lấp thì đây chính 
là Phật tánh. 


Phiền não chướng và sở tri chướng là vô tự 
tánh, nên đốn tiệm chỉ là giả danh. Xưa nay vẫn ở 
trong tự tánh Niết bàn, nên sanh tử chỉ là giả 
danh. Có đốn có tiệm, có ngộ có mê thì vẫn ở trong 
tự tánh Niết bàn. 


Trên nền tảng tự tánh Phật tánh pháp thân tánh 
Không chung cho chúng sanh và chư Phật và mọi 
thế giới, chỉ có một vị Phật tánh pháp thân tánh 
Không, mọi con đường, mọi pháp môn đều được 
lập ra trên đó. Mọi pháp môn, mọi con đường đều 
tiến hành trên nền tảng Phật tánh pháp thân tánh 
Không ấy. Mọi pháp môn đều có chung nhau nền 
tảng, những con đường thì khác nhau nhưng cùng 
đi trên Nền tảng, và Quả chính là Nền tảng đã 
được chứng ngộ trọn vẹn. 

Cho nên không có pháp môn đốn hay tiệm. Pháp 
môn nào cũng đốn mà cũng là tiệm, vì đốn hay 
tiệm, tức thời hay thứ lớp, đều tùy thuộc vào 


PHẨM ĐỊNH HUỆ | 117 


người đi, người thực hành, vì chưa bao giờ người 
ta có thể đi ra ngoài nền tảng Phật tánh pháp thân 
tánh Không cả. 


Thiện tri thức! Pháp môn đâu của ta từ xưa 
đến nau, trước hết lập Vô niệm làm tông, Vô 
tướng làm thể, Vô trụ làm gốc. 


Vô niệm, vô tướng, vô trụ là ba điểm thiết yếu 
được giảng trong suốt cuốn kinh, vì chúng là ba 
tính cách của tự tánh hay bản tâm. 


Tướng là hình tướng, đặc tính của sự vật. Khi 
phân tích một sự vật cho đến những hạt nhỏ nhất, 
và nhỏ hơn nữa, chúng không còn cái gì cả, không 
có tướng nào cả. Vậy thì thấy tướng là một vọng 
thấy của tâm thức và chạy theo tướng là nguyên 
nhân của sanh tử luân hồi. Vô tướng chính là thật 
tướng của sự vật và của tâm. Vô tướng là bản tánh 
vốn sẵn không có không gian. 


Niệm là ý tưởng, khoảnh khắc. Khi phân tích 
một ý tưởng và một khoảnh khắc đến tận cùng, 
chúng ta không thấy có cái gì cả. Cho nên cho rằng 
ý tưởng và thời gian dù nhỏ nhất là có thật là một 
sai lầm. Vô niệm chính là thật tướng của niệm và 
của tâm. Vô niệm là bản tánh vốn sẵn không có 
thời gian. 


118 | PHẨM ĐỊNH HUỆ 


Trụ là sự bám trụ, trụ chấp. Vì thế giới, tức là 
tướng và niệm, không thật có cho nên không thể 
trụ vào đâu cả. Vô trụ là thật tướng của tâm và thế 
giới. Vô trụ là bản tánh vốn sẵn không có không 
gian và thời gian. 

Chính tướng, niệm và trụ, lỗi lầm của tâm, đã 
tạo ra thế giới sanh tử khổ đau. Các kinh thường 
nói, ““tâm như con kén tự nhả tơ để trói buộc, giam 
nhốt mình”. Thế nên bất cứ khi nào tâm không bị 
dính mắc, trói buộc vào tướng, niệm, trụ, khi ấy 
tâm rỗng rang bao la, thông suốt khắp, tâm ấy là 
giải thoát, là tánh Không (xem phẩm Trí Huệ thứ 
2). Tâm ấy là bản lai diện mục, khuôn mặt xưa nay 
của mỗi người. 

Tu hành là đưa tâm trở lại thực tướng của nó, 
bản tánh của nó, đó là vô tướng, vô niệm và vô trụ. 
Khi ấy tướng, niệm, trụ hòa vào bản tánh không 
có không gian không có thời gian, đây là giải thoát. 
Tướng vẫn có, niệm vẫn có, trụ vẫn có, không biến 
mất, nhưng tướng là vô tướng, niệm là vô niệm, 
trụ là vô trụ. 

Vô tướng là nơi tướïntg mà lìa tướng. Vô niệm 
là nơi niệm mà vô niệm. Vô trụ là bản tánh của 
con người. 


PHẨM ĐỊNH HUỆ | 119 


Bản tánh ấu nơi thiện ác, xấu tốt thế gian, cho 
đến kẻ oán người thân, khi nói năng xúc phạm, 
châm chích, tranh cãi, đều xem là Không, chẳng 
nghĩ đến đáp trả oán hại. Ở trong niệm niệm 
chẳng nghĩ đến cảnh trước kia. Nếu niệm trước, 
niệm nau, niệm sau, niệm niệm nối nhau chẳng 
dứt thì gọi là buộc. Nơi các pháp niệm niệm 
chẳng trụ thì không có gì trói buộc. ẤU là nghĩa 
lấu vô trụ làm gốc. 


Bản tánh hay bản tâm là vô trụ. 


Một người bình thường có thể hiểu điều này khi 
nhận thấy một ngày chúng ta có bao nhiêu ý tưởng 
hay niệm, mà tâm chúng ta chẳng bao giờ đầy. Các 
ý tưởng, các niệm cứ sanh khởi, ở đó, biến đổi, và 
tiêu tan trong tâm bao la. Tâm như bầu trời, như 
hư không mà những đám mây ý tưởng khởi hiện 
rồi tan biến. 

Tâm vô trụ là tâm như bầu trời, như hư không 
mà không có một đám mây ý tưởng nào có thể trụ 
lại, có thể dính cứng vào. Nhưng tánh này, tâm này 
cần phải được ngộ. Bởi vì không có lý luận nào, 
hình dung nào của ý thức có thể tiếp cận nó, mà 
những đám mây của ý thức phải tan vỡ ra, để lộ 
một bầu trời vô trụ. Như ngài Huệ Năng khi thấy 


120 | PHẨM ĐỊNH HUỆ 


nó: ““NÑào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, nào ngờ 
tự tánh vốn không sanh diệt, nào ngờ tự tánh vốn 
tự đầy đủ, nào ngờ tự tánh vốn không động lay, 
nào ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp''. 


Chỉ một chữ vốn này, đây tất cả là Thiền tông, 
tất cả Đại Toàn Thiện, tất cả Đại Ấn. Có ngộ nghĩa 
là thường trực thấy biết cái nền tảng vô trụ này, 
rồi mới có thể thật tu, mới có thể hành theo một 
pháp môn phù hợp với mình, để cái thấy biết ấy 
thành viên mãn. 


Cho nên để ngộ, phải liên tục Chỉ, Quán, và Chỉ 
Quán đồng thời, hay Định, Huệ, Định Huệ đồng 
thời về chính bản tâm vô tướng, vô niệm, và vô 
trụ. Chánh niệm tỉnh giác về chính bản tâm, đây 
là Tâm niệm xứ trong Bốn niệm xứ. Cho tới lúc 
trực tiếp thấy biết bản tâm là gì, đó là đốn ngộ. 
Thấy biết trực tiếp và thường trực bản tâm, thì 
mới ứng dụng nó trong đời sống hàng ngày, đây là 
diệu tu. 


Khi chứng biết được tâm là vô trụ thì cũng 
chứng biết được các ý tưởng, các niệm cũng là vô 
trụ. Khi chứng biết nền tảng, không gian của 
những đám mây là bầu trời, bèn nhận ra các đám 
mây cũng vô trụ, không dính vào đâu cả và chúng 
như có sanh, trụ, dị, diệt, nghĩa là chúng vô tự 


PHẨM ĐỊNH HUỆ | 121 


tánh. Thấy biết các đám mây các niệm là vô tự 
tánh, nghĩa là không thể trụ, vô trụ, thì các đám 
mây, các niệm tự giải thoát chính chúng trong bầu 
trời tâm. 

Thiện tri thức! Ngoài lìa hết thảu các tướng, 
gọi là vô tướng. Hằng lìa các tướng tức là pháp 
thể thanh tịnh. Ấu là lấu vô tướng làm thể. 


Tâm như viên pha lê trên mặt in hình các bóng. 
In hình được vì viên pha lê luôn luôn trong suốt. 
Người thường lo chạy theo, đồng hóa với các màu 
sắc bóng hình đó nên không thấy biết được viên 
pha lê. 


Lìa được các tướng ở bên ngoài, không đồng 
hóa, không chạy theo, tức thời viên pha lê trong 
suốt hiển hiện. Viên pha lê không hề có các tướng, 
viên pha lê muôn đời là vô tướng. 

Chỉ một chữ “lìa” thường được Lục Tổ nói đến 
này, mà thật tu thì cả đời cũng không dùng hết. 


Cho nên chỉ lìa tướng, không nhìn theo nó nữa 
bèn tức thì đây là pháp thể hay pháp thân thanh 
tịnh. Bởi thế Kinh Kim Cương nói: “Thấy các 
tướng chẳng phải tướng tức là thấy Như Lai”. 


122 | PHẨM ĐỊNH HUỆ 


Không nhìn thấy bóng, tức thì thấy viên pha lê. 
Không nhìn thấy tướng thì ngay đó là thấy tánh. 
Không nhìn thấy sóng bèn tức thì thấy đó là đại 
dương. 


Thực hành Định Huệ là lìa tướng. Lìa tướng là 
thấy thật tướng của tướng là vô tự tánh, là tánh 
Không, thế nên tướng vốn tự lìa. Càng lìa tướng 
thì tâm càng trở về bản tánh của nó là tịch lặng và 
sáng soi. Cho đến lúc thấy tướng vốn là vô tướng, 
là lìa, là vô sở hữu, bất khả đắc cho nên toàn tướng 
là tánh. Đến đây mới là vô công dụng đạo, mới 
“nằm duỗi hai chân nghỉ”. Viên ngọc lưu ly hoàn 
nguyên lại tính lặng sáng của nó, các tướng in hình 
trên nó hoàn toàn không còn ảnh hưởng, như trò 
chơi phản chiếu vô hại ở ngoài. 

Thiện tri thức! Ở ngau nơi cảnh mà tâm chẳng 
nhiễm, gọi là vô niệm. Ở ngau nơi niệm thường 
lìa các cảnh, chẳng nơi cảnh mà sanh tâm. 


Nếu chỉ trăm việc chẳng nghĩ, diệt trừ hết các 
niệm, một niệm dứt hết thì chết, rồi thọ sanh nơi 
khác, đó là lầm to. Người học đạo cần phải suu 
nghĩ điều ấu. Nếu chẳng biết ú chỉ của pháp rồi 
tự mình lầm còn chưa hại mấu, lại khuuên dạu 
người khác, tự mê chẳng thấu lại chê bai kinh 
Phật. 


PHẨM ĐỊNH HUỆ | 123 


Do vậu mới lập vô niệm làm tông. 


Thiện tri thức! Thế nào là lập vô niệm làm 
tông? Chỉ vì người mê miệng thì nói thấu tánh 
mà nơi cảnh lại có niệm bèn khởi tà kiến, tất cả 
vọng tưởng trần lao từ đâu mà sanh ra. 

Trong tự tánh vốn không có một pháp gì có 
thể đắc. Nếu có chỗ đắc rồi vọng nói họa phước, 
đó là trần lao tà kiến. Thế nên pháp môn đâu lập 
vô niệm làm tông. 

Vô niệm là nơi niệm mà vô niệm”. Tâm vốn là 
vô niệm, như hư không. Các niệm sanh khởi từ 
tâm như hư không, trụ trong nó, rồi tan biến trong 
đó, nên các niệm cũng như hư không, bản tánh của 
các niệm cũng là vô niệm. 

Tâm phải có các niệm, như thế mới sống, mới 
thông lưu. Nhưng với người tu phải thấy thật 
tướng của các niệm này là vô niệm, như thế mới 
có thể không bị các cảnh sanh tử làm ô nhiễm. 
Niệm mà ““thường lìa các cảnh, chẳng nơi cảnh mà 
sanh tâm”'. 

Vậy thì niệm này là thế nào? Niệm này là niệm 
của định huệ nghĩa là sự có mặt thường trực của 
định huệ. Định cho nên “nơi cảnh chẳng sanh 
tâm”; huệ cho nên “thường lìa các cảnh”. Niệm 


124 | PHẨM ĐỊNH HUỆ 


của định huệ là niệm của tịch chiếu, niệm của giác 
ngộ, niệm của tự tánh vốn giác, niệm của tánh 
giác, sống động phi thường mà không ô nhiễm. 


Cho nên nơi niệm mà có duyên với cảnh, có 
tướng, có pháp để đắc, có tốt có xấu, có họa có 
phước, thì bèn có tà kiến, vọng tưởng, trần lao. 
Còn nơi niệm mà không có duyên sanh, không có 
một pháp gì có thể đắc, thì đây là niệm giải thoát, 
niệm vô sanh, niệm định huệ đồng thời. 

Thiện tri thức! Vô là không có sự gì? Niệm là 
niệm cái gì? Vô là không có hai tướng, không có 
tâm trần lao. Niệm là niệm bản tánh Chân Như, 
Chân Như là thể của niệm, niệm là dụng của 
Chân Như. 


Tự tánh Chân Như khởi niệm, chẳng phải mắt 
tai mũi lưỡi có thể niệm được. Chân Như có tánh 
do đó mới có niệm khởi. Nếu chân như không có 
thì mắt tai sắc thanh liền tiêu hoại ngau. 

Lục Tổ giảng rõ thêm về vô niệm. Có hiểu rõ 
mới có thể thực hành, “niệm niệm tự thấy bản 
tánh thanh tịnh, tự tu tự hành, tự thành Phật đạo””. 

Vô niệm thì vô là không có hai tướng, không có 
trần lao phiên não. Thấy có hai tướng, có phân biệt 
thì trần lao phiền não bắt đầu. Thấy không có hai 


PHẨM ĐỊNH HUỆ | 125 


tướng là thấy tánh, thấy tất cả thuần là một tánh. 
Thấy thuần là một tánh thì thời gian không gian 
biến mất, đây là một nghĩa của chữ Đốn. 


Niệm là niệm bản tánh chân như. Niệm là nối 
kết thông lưu với bản tánh chân như. Cho đến lúc 
“ngược dòng toàn nhất” (Kinh Lăng Nghiêm) thì 
niệm chính là bản tánh chân như tự niệm, như 
sóng là đại dương tự khởi một cách tự nhiên. Sóng 
nào cũng là đại dương. 


“Chân Như có tánh do đó mới có niệm khởi”, 
cho nên vấn đề là phải biết thật tướng, thật tánh 
của niệm là gì. 

Ban đầu tu là xoay niệm về niệm bản tánh chân 
như, cho đến lúc ngộ được rằng niệm chính là bản 
tánh chân như tự niệm, niệm là cái dụng của bản 
tánh chân như. Không còn phải đè nén niệm, vật 
lộn với niệm mà niệm là dụng của bản tánh chân 
như nên niệm cũng vốn là giải thoát, cũng là chân 
như. Thấy được như vậy, tu được như vậy mới 
được tự do, luôn luôn thấy ““thật tướng của tất cả 
các pháp”, nghĩa là luôn luôn thấy cái “không có 
hai tướng”, thấy chân như. 


Khi đã đạt đến thể của bản tánh chân như, thì 
thấy rõ mắt tai mũi lưỡi thân ý, sắc thanh hương 


126 | PHẨM ĐỊNH HUỆ 


vị xúc pháp, là diệu dụng của bản tánh chân như. 
Thế nên những kinh Đại thừa nói, “Bản tánh của 
sanh tử là Niết bàn". 

Vô trụ, vô tướng và vô niệm chính là Không, Vô 
tướng và Vô tác (hay Vô nguyện) là ba cửa giải 
thoát chung cho cả Đại thừa và Thanh Văn thừa. 
Ba môn giải thoát ấy của tánh Không chỉ đạt được 
hoàn toàn ở Đệ bát địa, tương đương với quả A La 
Hán. 


Nhưng Thanh Văn thừa chỉ chú trọng cái thể 
của Không, Vô tướng và Vô tác mà bỏ cái dụng. Đại 
thừa là cử động, nói nín, niệm khởi đều là Chân 
Như khởi dụng, đều là sự hóa hiện của Không, Vô 
tướng, Vô tác. 


Dụng tức là thể, tướng tức là tánh, sanh tử tức 
Niết bàn, đây là Vô trụ xứ Niết bàn của Đại thừa. 


Thiện tri thức! Tự tánh chân như khởi niệm, 
sáu căn tuụ có thấu nghe hau biết mà chẳng 
nhiễm muôn cảnh, chân tánh vẫn thường tự tại. 
Thế nên kinh nói: '*Hau khéo phân biệt tướng các 
pháp mà trong đệ nhất nghĩa chẳng động”'. 

Tự tánh chân như giống như ngọn đèn. Khởi 
niệm là tự chiếu sáng. Ánh sáng ấy đi qua các cửa 
mở là các căn khiến các căn có được thấy nghe hay 


PHẨM ĐỊNH HUỆ | 127 


biết nhưng ánh sáng ấy chẳng dính nhiễm nơi căn 
và các cảnh. Ngược lại các cảnh chính là sự phóng 
chiếu của ánh sáng. Ngọn đèn và ánh sáng thường 
trụ chẳng động nên các cảnh được chiếu sáng cũng 
chẳng động. Đây là điều mà người thường bị mê 
lầm cho rằng thật có chuyển động. 


Ánh sáng chân như chiếu ra thân tâm và thế 
giới, đây là ngọn đèn sáng định huệ. Ánh sáng ấy 
khiến chúng ta phân biệt được tướng các pháp, 
nhưng tất cả đều ở trong đệ nhất nghĩa chân như 
mà chân như vốn chẳng động nên những ảnh chiếu 
của chân như - thân tâm và thế giới - cũng đều 
chẳng động. 


Đây là điêu phải thực chứng, phải được kinh 
nghiệm chứ không thể suy nghĩ bằng những lý 
luận, ví dụ của ý thức hữu hạn. Phải thấy rõ ràng 
rằng nếu không lọt được vào Vô tướng, Vô niệm và 
Vô trụ vốn có của tự tánh, thì thân khẩu ý có làm 
øì cũng tạo ra nghiệp, để tiếp tục trôi lăn trong 
sanh tử luân hồi. 


PHẨM NGỒI THIỀN 


THỨ NĂM 


Sư dạu chúng rằng: Pháp môn ngồi thiền nàu, 
nguuên chẳng dựa bám nơi tâm, cũng chẳng dựa 
bám nơi tịnh, và cũng chẳng phải là chẳng động. 
Nếu nói dựa nơi tâm thì tâm nguuên là vọng. 
Biết tâm như huuễn cho nên không có chỗ dựa 
bám. Nếu nói dựa vào tịnh thì tánh người vốn 
tịnh. Chỉ bởi vọng niệm che lấp bản tánh chân 
như. Chỉ không có vọng tưởng thì tánh tự thanh 
tịnh. Nếu khởi tâm dựa bám vào tịnh thì lại sanh 
ra cái vọng về sự thanh tịnh. Vọng không có xứ 
sở, thế mà dựa bám thì đó là vọng. Tịnh không 
có hình tướng, thế mà lập ra tướng tịnh, gọi đó 
là công phu. Thấu hiểu như thế làm che chướng 
bản tánh mình, lại bị cái tịnh trói buộc. 


Ngồi thiền ở đây là tâm ngồi trong định huệ. 


130 | PHẨM NGỒI THIỀN 


Chẳng dựa bám nơi tâm”, đây là vượt khỏi tâm 
niệm xứ thông thường vậy. “Chẳng dựa bám nơi 
tịnh”, đây là vượt khỏi lối tu thiền định bình 
thường. “Cũng chẳng phải là chẳng động”, đây là 
vượt khỏi mâu thuẫn động và chẳng động, sanh tử 
và Niết bàn. 

Không dựa bám nơi tâm, không dựa bám vào 
tịnh, cũng chẳng phải là chẳng động, đây là tâm vô 
trụ trần trụi, đây là tâm giải thoát, huệ giải thoát. 
Còn tưởng ra tâm thế này thế nọ, tịnh là thế này 
thế nọ, chẳng động là thế này thế nọ rồi dựa bám 
vào đó mà thực hành thì chỉ lạc vào tướng do 
tưởng lập ra. Ngồi thiền là lìa tướng chứ không 
phải là lập ra tướng rồi dựa vào đó mà tu. 

Chỉ đoạn thuyết pháp ngắn này mà hiểu, mà 
thực hành được, bèn trở lại bản tâm, bản tánh vốn 
sẵn có xưa nay. Ngồi thiền là vô trụ, vô tướng và 
vô niệm suốt ngày. Như vậy ngồi Thiền là ở trong 
Đệ nhất nghĩa sống động mà chẳng động. Bất cứ 
lúc nào sống được như vậy, đó là sống bản tánh 
chân như. 

Thiện tri thức! Nếu tu tánh chẳng động, thì 
khi thấu tất cả mọi người, chẳng thấu các điều 
đúng sai, tốt xấu, tội lỗi của người, đó là tự tánh 
chẳng động. 


PHẨM NGỒI THIỀN | 131 


Thiện tri thức! Người mê thân tuụ chẳng 
động mà khi mở miệng thì nói chỗ đúng sai, hau 
dở, tốt xấu của người, vì thế mà trái nghịch với 
đạo. 

Nếu dựa bám vào tâm, vào tịnh, tức là làm 
ngăn che đạo. 

Tâm động là do phân biệt ta người, đúng sai, 
tốt xấu, hay đdở.... Tâm không phân biệt thì ngay 
đó là bản tâm bản tánh vốn chưa từng động. Bản 
tâm luôn luôn trụ nơi bản vị chẳng động của nó, 
luôn luôn ở trong nhà của nó, chỉ vì phân biệt rồi 
chạy theo tướng mà thành lang thang sanh tử. 

Không trái nghịch với đạo, với bản tâm, thì đây 
là đạo, là bản tâm. Bản tâm vốn là một vị bản tâm, 
vốn là một vị thanh tịnh.Thế mà vừa khởi lên phân 
biệt tâm là thế này thế kia, tịnh là thế này thế nọ, 
ngay lúc đó có sự dựa bám vào tướng tâm, tướng 
tịnh. 

Những vị thiền sư sau này dùng đánh, hét khi 
tâm đệ tử chín muôi là để đưa tâm trở lại bản tâm, 
trở lại nhà của nó. Khi không cho tâm lang thang 
dầu chỉ một niệm thì ngay đó là bản tâm hiện tiền. 
Khi không đi thì đó là đứng lại, khi không vọng 
động thì đó là ““tự tánh chẳng động'”'. 


132 | PHẨM NGỒI THIỀN 


Sư dạu chúng rằng: Thiện tri thức! Sao gọi là 
ngồi thiền? Trong pháp môn đâu không có chỗ 
nào ngăn, không có sự gì cản. Ngoài với tất cả 
cảnh giới thiện ác, tốt xấu, tâm niệm chẳng khởi, 
gọi là ngồi. Trong thấu tự tánh chẳng động, gọi 
là thiền. 

Ngồi thiền là sống trong thật tướng của tất cả 
các pháp là tánh Không. Gặp các tướng, các cảnh 
tâm niệm chẳng khởi vì tướng và cảnh là tánh 
Không, chỉ là “vọng niệm, vọng tưởng, như 
huyễn”?. Tánh Không là vô tự tánh, chẳng cái gì tác 
động lên cái gì. Tâm chẳng thể tác động lên tâm, 
chẳng thể tác động lên cảnh. Cảnh chẳng thể tác 
động lên cảnh, chẳng thể tác động lên tâm. Không 
cái gì có thể tác động lên cái gì thì tất cả là tự tánh 
chẳng động. Tâm và cảnh là tánh Không, đây là 
ngồi thiên. 

Ngồi thiền là tùy thuận tự tánh vốn tịnh, không 
khởi, không ngăn... bấy giờ trong ngoài thông suốt 
là tự tánh. 

Thiện tri thức! Sao gọi là thiền định? Ngoài 
lìa tướng là thiền, trong chẳng loạn là định. 
Ngoài nếu dính bám tướng thì trong tâm ắt loạn, 
lìa tướng thì tâm chẳng loạn. 

Bản tánh tự tịnh tự định, chỉ vì thấu cảnh rồi 
nghĩ cảnh bèn loạn. Nếu thấu các cảnh mà tâm 
chẳng loạn, đó là chân định. 


PHẨM NGỒI THIỀN | 133 


Bản tánh tự tịnh tự định. Hãy tham thiền cho 
thấu nguồn tột đáy để ngộ được cái này. Bản tâm, 
bản tánh thì như tấm gương, nó tự tịnh vì các bóng 
chẳng thể làm nhiễm ô gương, tự định vì các bóng 
có đến có đi mà gương vẫn bất động. Thấy cảnh 
nghĩ cảnh là bỏ gương mà chạy theo bóng. Niệm 
niệm an trụ trong tấm gương, tâm là tấm gương, 
đây là chánh định. Ở trong chánh định của tấm 
gương, thì các tướng tự lìa, tự đến tự đi, chứ 
chẳng thể nào dính cứng vào gương được. 

Thiện tri thức! Ngoài lìa tướng là thiền, trong 
chẳng loạn là định. Ngoài thiền trong định, đâu 
là thiền định. Kinh Bồ tát giới nói: “Tự tánh 
mình bổn nguuên thanh tịnh”°. 

Thiện tri thức! Trong niệm niệm, tự thấu bản 
tánh thanh tịnh, tự tu tự hành, tự thành Phật 
đạo. 

“Ngoài lìa tướng là thiền, trong chẳng loạn là 
định), đây là thiền định của thấy tánh. Thiền định 
như vậy thì an trụ tự nhiên trong tự tánh. Lìa 
tướng thì không có tướng nào ngăn che với tự tánh 
vốn có sẵn. Trong chẳng loạn thì tự tánh tự tịnh 
tự định hiện bày. 

Thiên định không phải là lập ra cái gì, cố đạt 
đến cái gì, vì cái ấy đã có sẵn. Thiền định là không 


134 | PHẨM NGỒI THIỀN 


chống lại tự tánh bằng cách ngăn che nó, khuất lấp 
nó bằng vọng tướng và vọng tưởng. Vì “tự tánh 
mình bổn nguyên thanh tịnh”, cho nên tu là không 
làm thêm bớt gì cả, chỉ đừng chống trái, che lấp 
nó. Ngoài lìa tướng, trong chẳng loạn, đó là ngộ, 
đó là thấy tánh. 

Trong Kinh Nikaya, Đức Phật nói “Không bước 
tới, không đứng lại, Như Lai vượt khỏi dòng sanh 
tử chảy xiết”. Đây là thiền định chân chánh, 
“ngoài lìa tướng là thiền, trong chẳng loạn là 
định”. Đây là thiền định của cái không làm (vô 
tác), của tánh Không, của Vô tướng. 

Khi ngộ được bản tánh mới thực sự hiểu được 
vô niệm, vô tướng, vô trụ là thế nào. Lúc ấy có 
muốn dính bám tướng cũng chẳng được, có muốn 
thấy cảnh nghĩ cảnh cũng chẳng được, vì tướng 
hay cảnh đều vô tự tánh, đều vốn tự lìa, như hoa 
giữa hư không, như mộng, như huyễn. 

Thấy biết được như vậy mới thật hiểu tự tánh 
mình bổn nguyên thanh tịnh. 

Y như vậy mà thấy nghe hay biết, y như vậy mà 
sống cuộc đời sanh tử tức Niết bàn, niệm niệm tự 
thấy bản tánh thanh tịnh, tự tu tự hành, tự thành 
Phật đạo. 


PHẨM SÁM HỔI 


THỨ SÁU 


Khi Đại sư thấu người dân và quan chức ở 
Quảng châu, Thiều châu và bốn phương tụ tập 
trong núi để nghe pháp bèn lên tòa giảng mà bảo 
chúng răng: 


Hãu đến đâu, các thiện tri thức! Sự nàu phải 
từ trong tự tánh khởi ra. Trong tất cả thời gian, 
niệm niệm tự tịnh tâm mình, tự tu tự hành, thấu 
Pháp thân chính mình, thấu tâm Phật của mình, 
tự độ tự giới, mới được chẳng uổng công đến 
đâu. 

Sám hối là để trừ nghiệp chướng, là những 
nghiệp che chướng bản tánh vốn thanh tịnh của 
mình. Nghiệp chướng ấy chung quy là tướng và 
tưởng. Sám hối là tịnh hóa những lỗi lầm, những 
nghiệp chướng và không làm lại những hành động 


136 | PHẨM SÁM HỐI 


tác hại ấy nữa. “Niệm niệm tự tịnh tâm mình”, 
nghĩa là niệm niệm lìa tướng, đó là sám hối. Niệm 
niệm lìa tướng, đây là chân sám hối, đây là thấy 
tánh. 


Lục Tổ nói, “sự này phải từ trong tự tánh mà 
khởi”, đây là y trên tánh mà khởi tu, khởi ra việc 
sám hối, chứ không phải bằng những hình tướng 
từ ngoài vào. Sở dĩ như vậy vì Pháp thân chính 
mình, tâm Phật của mình vẫn có sẵn ở đây lúc này 
từ vô thủy đến vô chung. Y trên tự tánh Pháp thân, 
tự tánh tâm Phật mà loại bỏ nghiệp chướng thì sẽ 
có lúc thấy trực tiếp Pháp thân chính mình, tâm 
Phật của mình. 


Sám hối chân thật là y trên Nền tảng Pháp thân 
hay tâm Phật của mình. Con đường sám hối đi trên 
Nền tảng ấy và Quả là sự thanh tịnh vốn sẵn của 
Pháp thân. Do đó trong lúc sám hối niệm niệm tự 
tịnh tâm mình, bất kỳ lúc nào chúng ta cũng có thể 
bắt gặp, thấy được Pháp thân tâm Phật của mình. 


Khi thấy rõ Chân lý thứ nhất, Khổ đế, chúng ta 
lần lần thấy sự tích tập những nguyên nhân tạo ra 
khổ (Chân lý về sự tích tập nguyên nhân của khổ, 
Tập khổ đế). Đạo đế là phương tiện hay con đường 
tháo mở những tích tập của khổ, và Diệt để là 


PHẨM SÁM HỔI | 137 


trạng thái diệt mất những phiền não khổ đau, gọi 
là Niết bàn. 

Sám hối là không tích tập những nguyên nhân 
của khổ, không tự trói buộc mình, không làm hại 
mình và tháo mở những nguyên nhân thắt buộc đã 
lỡ tạo. Có điều sự sám hối của Lục Tổ dạy là công 
việc này phải y trên tánh tự định tự huệ mà làm. 
Như thế tức là “Chỉ chánh, không ba chướng” 
(Phẩm Bát nhã), “Chuyển lỗi, trí huệ ắt sanh” 
(Phẩm Quyết nghỉ). 


'Thấy Pháp thân chính mình, thấy tâm Phật của 
mình, tự độ tự giới”, thấy tánh rồi mới tự độ tự 
giới trong từng niệm niệm, như vậy mới thật sám 
hối và mau sạch tội. 


Các người đã từ phương xa đến hội họp ở đâu, 
ấu là điều cùng có duuên. Nau mỗi mỗi nên quù 
xuống, trước ta truuền Năm phần hương pháp 
thân của tự tánh mình, rồi sau trao pháp Vô 
tướng sám hối. 

Cả đại chúng đồng quù. 


Sư nói: Một là Giới hương, tức là trong tâm 
mình không sai quấu, không xấu ác, không ghen 
tụ, không tham sân, không cướp hại. Ấu gọi là 
giới hương. 


138 | PHẨM SÁM HỐI 


Hai là Định hương, tức là thấu các cảnh 
tướng thiện ác mà tâm mình chẳng loạn. Ấu gọi 
là định hương. 


Ba là Huệ hương, tâm mình không bị ngăn 
ngại. Thường dùng trí huệ quán chiếu tự tánh, 
chẳng tạo ra các xấu ác. Tuụ tu các điều thiện 
lành mà tâm không bám níu, kính người trên 
nghĩ đến người dưới, thương xót những kẻ côi 
cút nghèo cùng. Ấu gọi là Huệ hương. 


Bốn là Giải thoát hương, tức là tâm mình 
không chỗ vịmn níu, chẳng nghĩ thiện chẳng nghĩ 


ác, tự tại vô ngại. Ấu gọi là giải thoát hương. 


5© 2 © 


Năm là Giải thoát tri kiến hương, tâm mình 
đã không chỗ vịn níu theo thiện ác mà cũng 
không chìm đắm trong cái không, giữ lấu cái 
vằng lặng. Cần học rộng nghe nhiều, rõ bản tâm 
mình, thông đạt cái thật của chư Phật, hòa 
quang tiếp vật, không ta không người, thẳng đến 
Giác ngộ, chân tánh chẳng dời đổi. Ấu gọi là giải 
thoát tri kiến hương. 

Những hương nàu mỗi mỗi đều tự xông ở 
trong, chớ hướng bên ngoài tìm kiếm. 


Năm phần hương pháp thân này vốn có sẵn nơi 
tự tánh mình, chỉ cần bớt các che chướng liền xông 


PHẨM SÁM HỔI | 139 


bay ra. Năm phần hương pháp thân này là hương 
của tự tâm thanh tịnh. Tự tâm thanh tịnh không 
có các độc nhiễm ô thì hương thanh tịnh bay ra. 


Trong quá trình sống làm chúng sanh, tạo ra 
sanh tử người ta củng cố một cái ta và cái của ta, 
từ đó có các độc tham, sân, si, ghen ty, kiêu căng.... 
Ở mức độ vi tế là tâm có chỗ vịn níu theo những 
hư vọng bên ngoài hoặc chìm đắm trong cái không 
vắng lặng. Tất cả những phạm giới, những bệnh 
của tâm như vậy đi ngược với Pháp và che lấp 
Pháp hay Pháp thân của mình. Giải tan những lỗi 
lầm ấy thì tâm vô niệm, vô tướng, vô trụ xưa nay 
sẽ hiển lộ vì nó chưa từng lìa khỏi cuộc đời sanh 
tử chúng ta một ly, một khoảnh khắc nào. 


Trong phần Huệ hương, Lục Tổ dạy chúng ta Trí 
huệ bao giờ cũng đi liền với Từ bi. Tánh Không đi 
liền với Từ Bi, đây là điều cốt yếu của Đại thừa. 
Như vậy, năm phần hương Pháp thân là hương của 
trí huệ và từ bi có sẵn trong tâm. 


Để thấy tánh hay Pháp thân, chỉ đừng tự che lấp 
tự tánh mình thì tất cả công đức hương Pháp thân 
xông bay ra, biến cuộc đời sanh tử thành Thường, 
Lạc, Ngã, Tịnh, biến thân thể bốn đại và các bất 


140 | PHẨM SÁM HỐI 


tịnh tham, sân, si, ghen ty, kiêu căng thành hương 
xông khắp pháp giới, cúng dường chư Phật: 

Nguyện mây diệu hương này 

Đầy khắp mười phương cõi 

Cúng dường tất cả Phật 

Tôn Pháp, chư Bồ tát 

Vô biên chúng Thanh Văn 

Và tất cả thánh hiền 

Duyên khởi đài quang minh 

Xứng tánh làm Phật sự. 

Bâu giờ ta truụên cho các ông pháp Vô tướng 
sám hối, diệt tội ba đời, khiến ba nghiệp thân, 
khẩu, ú được thanh tịnh. 

Thiện tri thức! Hãu đồng một lượt nói theo 
ta: 


Các đệ tử, từ niệm trước, niệm nau đến niệm 
sau, niệm niệm chẳng bị ngu mê nhiễm. Bao 
nhiêu nghiệp xấu ngu mê các tội đã khởi từ 
trước thảu đều sám hối, nguuện nhất thời tiêu 
diệt, vĩnh viễn chẳng khởi lại. 

Tội nghiệp xấu ác là do ngu mê. Ngu mê là 
không có cái ta mà cho là có ta, không có đối tượng 
sự vật, con người, thế giới mà cho là có pháp. Vô 


PHẨM SÁM HỔI | 141 


ngã vô pháp là không ngu mê. Từ sự ngu mê hay 
vô minh này sanh ra tất cả nghiệp tội. 

Có một niệm về ta bèn có một niệm về pháp. Có 
một niệm về pháp bèn có ngay một niệm về ta. 
Không có niệm về ta, về pháp thì niệm niệm ở 
trong tự tánh vô ngã vô pháp. 

Ngã và pháp là mảnh đất cho các hạt giống 
nghiệp nảy nở và lớn lên. Mảnh đất ngã và pháp 
tiêu tan thì các tội nghiệp nhất thời tiêu diệt, vĩnh 
viễn chẳng khởi trở lại. 

Từ niệm trước, niệm nay đến niệm sau, niệm 
niệm chẳng bị ngu mê nhiễm”, niệm niệm như vậy 
là niệm niệm ở trong tự tánh. 


Các đệ tử, từ niệm trước, niệm nau đến niệm 
sau, niệm niệm chẳng bị kiêu căng dối lừa 
nhiễm. Bao nhiêu nghiệp xấu kiêu căng dối lừa 
các tội đã khởi từ trước thảu đều sám hối, 
nguuện nhất thời tiêu diệt, vĩnh viễn chẳng khởi 
Lại. 


Các đệ tử, từ niệm trước, niệm nau đến niệm 
sau, niệm niệm chẳng bị ghen ghét nhiễm. Bao 
nhiêu nghiệp xấu ghen ghét các tội đã khởi từ 
trước thảu đều sám hối, nguuện nhất thời tiêu 
diệt, vĩnh viễn chẳng khởi lại. 


142 | PHẨM SÁM HỐI 


Thiện tri thức! Những lời trên là Vô tướng 
sám hối. 

Sao gọi là sám? Sao gọi là hối? Sám là ăn năn 
chừa bỏ lỗi trước của mình. Bao nhiêu nghiệp 
xấu ngu mê, kiêu căng dối lừa, ghen ghét các tội 
đã khởi từ trước thảu đều ăn năn chừa bỏ vĩnh 
viễn chẳng khởi lại, ấu gọi là sám. 

Hối là ăn năn lỗi sau, từ nau trở về sau bao 
nhiêu nghiệp xấu ngu mê, kiêu căng dối lừa, 
ghen ghét các tội, nau đã hiểu ngộ, thảu đều vĩnh 
viễn dứt sạch, chẳng làm hại nữa, ấu gọi là hối. 
Cho nên gọi là sám hối. 

Người phàm phu ngu mê chỉ biết sám tội 
trước mà chẳng biết hối lỗi sau. Do chẳng hối 
nên tội trước chẳng diệt, lỗi sau lại sanh. Tội 
trước đã chẳng diệt lỗi sau lại sanh thì sao gọi 
là sám hối? 

Các tội lỗi kiêu căng dối lừa, ghen ghét nhiễm 
nơi tâm, che lấp tự tánh. Các tội đã khởi từ trước 
đều ăn năn chừa bỏ, các lỗi về sau vĩnh viễn chẳng 
làm lại, chẳng cho khởi lại, làm được như thế, đó 
là tâm vô niệm. Sám hối trên chính tâm vô niệm, 
đó gọi là sám hối vô tướng. Sám hối tới đâu, tội lỗi 
tiêu tan đến đâu, chẳng sanh trở lại đến đâu thì tự 


PHẨM SÁM HỔI | 143 


tâm hay tự tánh vô niệm, vô tướng, vô trụ hiện 
bày đến đó. 

Từ niệm trước, niệm nay đến niệm sau, niệm 
niệm...', đây là sám hối trong từng niệm niệm, và 
như vậy trong từng niệm niệm tương ưng với tự 
tánh, với trực tâm vốn thanh tịnh. 

Sám hối là sám hối niệm, sám hối tướng, và sám 
hối trụ. Ba cái lỗi này mà hết, thì đây là Vô niệm, 
Vô tướng, Vô trụ, đây là tự tánh thanh tịnh khắp 
cả. 

Thiện tri thức! Đã sám hối rồi, nau các thiện 
tri thức hãu phát Bốn thệ nguuện rộng lớn, mỗi 
người phải dùng tâm nghe cho rõ: 


Tự tâm chúng sanh vô biên thệ nguuện độ. 
Tự tâm phiền não vô tận thệ nguuện đoạn. 
Tự tánh pháp môn vô lượng thệ nguuện học. 
Tự tánh Phật đạo vô lượng thệ nguuện thành. 


Đây là bốn thệ nguyện rộng lớn của Đại thừa. 
Lục Tổ dạy rằng bốn thệ nguyện rộng lớn ấy khởi 
từ tự tâm tự tánh, đi trong tự tâm tự tánh và viên 
mãn trong tự tâm tự tánh. 


144 | PHẨM SÁM HỐI 


Ở đây chúng ta thấy rõ tự tâm và tự tánh. Tự 
tâm là tự tánh, nhưng khi nói đến mặt nhiễm ô thì 
nói tự tâm: Tự tâm chúng sanh, tự tâm phiền não. 
Còn khi nói đến mặt không thể bị ô nhiễm thì nói 
tự tánh: Tự tánh pháp môn, tự tánh Phật đạo. 

Ngay nơi tự tâm tự tánh mà sám hối mà phát 
nguyện thì luôn luôn ở trong tự tâm tự tánh. 


Thiện tri thức! Các ông há chẳng nói: “Chúng 
sanh vô biên thệ nguuện độ, nói như vậu là 
chẳng phải Huệ Năng nàu độ. 


Thiện tri thức! Chúng sanh trong tâm nghĩa 
là tâm tà mê, tâm dối giả, tâm bất thiện, tâm 
ghen tụ, tâm ác độc, những tâm như vậu thảu là 
chúng sanh. 

Mỗi người phải dùng tánh mình mà độ lấu 
mình, ấu gọi là chân độ. 

Sao gọi là tánh mình độ mình? Tức là các thứ 
chúng sanh trong tâm là tà kiến, phiền não, ngu 
sỉ thì lấu chánh kiến mà độ. Đã có chánh kiến thì 
dùng trí Bát nhã đánh phá các chúng sanh ngu 
sỉ, mê vọng. Mỗi mỗi tự độ mình, ngu đến thì 
chánh độ, mê đến thì ngộ độ, ngu đến thì trí độ, 
ác đến thì thiện độ. Độ như vậu thì gọi là chân 
độ. 


PHẨM SÁM HỔI | 145 


Chúng sanh trong tâm là các độc, các bệnh 
trong tâm. Và chúng sanh ngoài tâm cũng là do các 
độc, các bệnh trong tâm phóng chiếu ra. Thực ra, 
chúng sanh trong tâm và chúng sanh ngoài tâm 
đều vô sanh. Cho nên chỉ giải quyết chúng sanh 
trong tâm thì chúng sanh ngoài tâm là không có, 
là Không-Như. 


Các thứ chúng sanh trong tâm như tà kiến, 
phiền não, ghen ty, ác độc.... thì lấy chánh kiến, 
tức là cái thấy tánh, cũng là trí Bát nhã mà độ. Cái 
thấy tánh độ hết các tướng, chính các tướng gây 
ra các bệnh trong tâm. Cái thấy tánh là thấy cái Vô 
tướng, chính cái vô tướng này độ hết thảy các 
tướng chúng sanh, phiền não. 

Khi đã có chánh kiến, đã biết tánh, biết trí huệ 
là gì thì dùng nó để độ. Độ là đưa tướng trở lại 
tánh, dùng trí huệ soi phá tướng, để tướng thành 
ánh sáng trí huệ, mỗi mỗi tự độ mình. Niệm niệm 
an trụ trong tánh, trong trí huệ để các tướng trở 
lại thật tướng của chúng là tánh, là trí huệ. Đó là 
chân thật tu, chân thật độ. 

Chúng sanh vô biên là các tướng chúng sanh thì 
vô biên, vô số. Tức thời nhiếp các tướng ấy vào 
trong tánh, bèn tức thời độ hết chúng sanh trong 


146 | PHẨM SÁM HỐI 


ngoài. Khi ấy tự tâm sạch hết các tướng, không còn 
tâm nhiễm ô thì không còn chúng sanh và thế giới, 
không còn có sự tu, sự độ. Khi đã sống hoàn toàn 
trong tánh Không thì phiền não vô biên của chúng 
sanh cũng là Không, nên vì đại bi với chúng sanh 
mà độ họ, nhưng thật ra không có độ. 


Lại 'phiền não vô tận thệ nguuện đoạn? là đem 
trí Bát nhã tự tánh trừ dứt tâm tư tưởng hư 
vọng. 


Phiền não và chúng sanh là một vì đều do tâm 
ô nhiễm tạo ra. Thế nên phải đem trí Bát nhã tự 
tánh mà độ, mà đoạn. Có thể độ, có thể đoạn vì 
chúng không có thật tánh, tạm thời có, tạm thời 
che lấp. Dùng trí Bát nhã tự tánh quán chiếu chúng 
là vô tự tánh, chúng liền trở lại tâm Không bổn 
nhiên. 

Thấy các tướng chúng sanh và phiền não là vô 
tự tánh, thấy các bóng là vô tự tánh nên tất cả các 
bóng đều là gương, đây là độ, là đoạn. 

Lại 'pháp môn vô lượng thệ nguuện học? là cần 
thấu tự tánh, thường hành chánh pháp, ấu gọi 
là chân học. 

Tự tánh pháp môn vô lượng thệ nguyện học, là 
tất cả pháp môn đều từ tự tánh khởi ra, ở trong tự 


PHẨM SÁM HỔI | 147 


tánh và hoàn thành trong tự tánh. Vô lượng pháp 
môn đều ở trong tự tánh, vô lượng pháp môn đều 
chính là tự tánh. Học vô lượng pháp môn là học tự 
tánh. 


Khi đã thấy được tự tánh, thì thực hành pháp 
môn nào cũng là thực hành tự tánh, thực hành 
chánh pháp. Thực hành tự tánh tức là thực hành 
đồng thời tất cả các pháp môn, và sự thực hành 
này, sự học này phải thường, nghĩa là trong từng 
niệm niệm. 

Lại “vô thượng Phật đạo thệ nguuện thành? là 
đã thường hạ tâm, hành chỗ chân chánh, lìa mê 
la giác, thường sanh Bát nhã, trừ chân trừ 
vọng, tức thấu Phật tánh, tức là nghe xong thì 
thành Phật đạo. 


Thường niệm tu hành, đó là pháp nguuện lực. 


Thường hạ tâm là thường ở trong trạng thái vô 
ngã, vô nhân, không ta không người, hành chỗ 
chân chánh là hành tự tánh, không la khỏi nó, 
niệm niệm thấy tánh. Càng ngày càng thấy rõ ràng 
tánh mình là Phật tánh, tức là tâm vô niệm, vô 
tướng, vô trụ. Càng thấy tánh thì sự chấp ngã chấp 
pháp càng tiêu, la mê là ha cái mê của ta, lìa giác 
là ha cái giác của ta. 


148 | PHẨM SÁM HỐI 


Thường sanh Bát nhã là thường không có bốn 
tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, thường vô 
ngã vô pháp cho đến hoàn toàn chứng đắc tánh 
Không. Trừ vọng là trừ chấp ngã chấp pháp, nhưng 
chân cũng trừ, vì cái chân này là vọng tưởng do 
cái ta và cái của ta nghĩ ra rồi bám víu vào. 

Hoàn toàn trừ sạch tất cả mọi bám tướng tức là 
thấy hoàn toàn Phật tánh. Hết sạch phiền não 
chướng thì đây là Niết bàn. Hết sạch sở tri chướng 
thì đây là Bồ đề hay Giác ngộ. 

Bốn thệ nguyện rộng lớn này tức là cửa vào 
Phật tánh và cũng chính là Phật tánh. Viên mãn 
bốn thệ nguyện là Phật tánh viên mãn. Cho nên 
phải “thường niệm tu hành pháp nguyện lực” này. 
Nguyện lực là sức mạnh của nguyện để thâm nhập 
Phật tánh. Nguyện lực viên mãn thì trùm khắp tất 
cả sanh tử và Niết bàn, đây là Chân Không Diệu 
Hữu viên mãn. 

Thiện tri thức! Nau đã phát bốn thệ nguuện 
rộng lớn rồi, ta lại truuền cho thiện tri thức ba 
giới quu U vô tướng. 

Thiện tri thức, ba quu u là: Quuụ u Giác lưỡng 
túc tôn, Quuụ Chánh Iụ dục tôn, Quuụ ụ Tịnh 
chúng trung tôn. 


PHẨM SÁM HỔI | 149 


Từ nau về sau, hãu xưng Giác làm thầu, chẳng 
trở lại quu u tà ma ngoại đạo. Hãu lấu tự tánh 
tam bảo thường tự chứng mỉinh cho mình. 
Khuuên các thiện tri thức hãu quu u tự táânh Tam 
Bảo. 


Phật là Giác, Pháp là Chánh, Tăng là Tịnh. 


Tự tâm quụ u Giác, tà mê chẳng sanh, ít dục 
biết đủ, lìa được tiền của sắc dục, gọi là Lưỡng 
túc tôn. 


Tự tâm quu u Chánh, niệm niệm không có tà 
kiến, vì không có tà kiến nên không có nhân ngã, 
cống cao, tham ái, bám chấp, gọi là Lụ dục tôn. 


Tự tâm quu u Tịnh, hết thảu các cảnh giới 
trần lao ái dục, tự tánh chẳng nhiễm bám, gọi là 
Chúng trung tôn. 


Phật, Pháp, Tăng đều khai thị cho con người cái 
họ có sẵn, là Phật Pháp Tăng vốn ở nơi tự tánh của 
mỗi người, cho nên Lục tổ nói là “tự tánh Tam 
Bảo”. 

Quy y Giác là xoay lại y dựa vào tự tánh hằng 
giác của mình. Quy y Chánh là xoay lại dựa vào tự 
tánh hằng chánh của mình. Quy y Tịnh là xoay lại 
y dựa vào tự tánh vốn tịnh chưa từng nhiễm ô của 


150 | PHẨM SÁM HỐI 


mình. Khi quy y như vậy thì các bệnh của tâm đều 
được “1ìa”, đều trở nên “không có, chẳng sanh”. 
Quy y liên tục chính là thiền định, như một dòng 
sông chảy miết ra hòa với biển. Hợp nhất với tự 
tánh Tam Bảo là ý nghĩa chữ ““Nam mô”. Nam mô 
là hợp nhất. Hợp nhất, là một với Phật, Pháp, Tăng 
vốn giác, vốn chánh và vốn tịnh. 


Nếu tu hạnh nàu, đó là tự quu u (quu u tự tánh 
mình). 


Người phàm phu chẳng rõ, từ ngàu đến đêm 
cứ cho là đã thọ giới ba quu u. Nếu nói quụ 
Phật thì Phật ở đâu? Nếu không thấu Phật thì 
quu u chỗ nào? Nói như vậu là hư vọng. 


Thiện tri thức! Mỗi người hãu tự quán sát, 
chớ dụng tâm lầm. Kinh văn nói rõ ràng, tự quu 
U Phật, quu ụ Phật nơi mình, chẳng nói quu 
Phật ở đâu khác. Phật mình chẳng quụ thì không 
có chỗ nào mà ụ cả. 

Nau đã tự ngộ thì mỗi người phải quu ụ Tam 
Bảo nơi tự tâm mình, trong điều hòa tâm tánh, 
ngoài kính trọng mọi người, đó là tự quụ u vậu. 

Tất cả kinh điển và tông phái Đại thừa đều nói 
tâm mình là Phật. Cái gần nhất, cái thực nhất, cái 


PHẨM SÁM HỔI | 151 


thường trực ở ngay nơi mình mà chạy kiếm bên 
ngoài thì rốt cuộc chỉ tìm thấy tướng. 


Quy y tánh là quy y vô niệm, vô tướng, và vô 
trụ. Hể khởi niệm và chạy theo niệm bèn có ngay 
tướng, có chỗ trụ. Thế nên phải thấy bản tánh thì 
mới quy y tự tánh Tam Bảo được. 

Khởi niệm liền sai, mà chìm không giữ tịnh 
cũng không đúng. Biết tự quy y mỗi giây mỗi phút 
thì đây là Thường Lạc Ngã Tịnh. 


Thiện tri thức! Đã quu u Tam Bảo chính mình 
rồi mỗi mỗi hãu chí tâm, ta nói cho nghe tự tánh 
Phật một thể ba thân, khiến các ông thấu được 
ba thân, rõ ràng tự ngộ tự tánh. 


Tất cả hãu nói theo ta: 


Nơi sắc thân mình, quu u Thanh 
tịnh Pháp thân Phật. 


Nơi sắc thân mình, quu ụ Viên mãn 
Báo thân Phật. 


Nơi sắc thân mình, quu Ngàn trăm 
ức Hóa thân Phật. 


Thiện tri thức! Sắc thân là nhà trọ, không thể 


2 


nói quu hướng vào đó được. Phật ba thân ở 


152 | PHẨM SÁM HỐI 


trong tự tánh mình, người đời đều có. Chỉ vì tự 
tâm mê chẳng thấu tánh ở trong, mà lại tìm ba 
thân Như Lai ở ngoài, thành ra chẳng thấu trong 
thân mình có Phật ba thân. Các ông nghe giảng, 
khiến các ông trong thân mình thấu tự tánh 
mình có Phật ba thân. Phật ba thân ấu từ tự tánh 
mình sanh, chẳng do ở ngoài mà được. 


Tự tánh là Phật, mà Phật có Ba thân, Pháp thân, 
Báo thân, Hóa thân, nên tự tánh vốn có ba thân 
Phật. Nếu mỗi chúng sanh không có sẵn ba thân 
Phật thì làm sao để ngộ nhập, làm sao có thể thành 
Phật. Ba thân Phật đều có ngay nơi sắc thân hiện 
giờ của mình. Như các kinh ví Phật tánh là vàng, 
vàng không thể làm ra từ thủy tỉnh, từ đồng, 
chì, kẽm.... Vàng vốn sẵn là vàng, mà tất cả các 
pháp môn là để loại trờ những tạp chất lẫn lộn, 
nấu lọc cho thành vàng ròng mà thôi. 


Tu hành là thấy tánh, thấy được mỏ vàng luôn 
luôn ở trong tâm mình. Muốn thấy tánh thì phải 
tịnh hóa thân tâm mình bằng các pháp Phật, như 
trong phẩm Sám hối này Lục tổ dạy cho Năm phần 
hương Pháp thân, Sám hối, phát Bốn thệ nguyện 
rộng lớn, thọ giới Ba quy y, thấy Ba thân Phật của 
tự tánh. Đây là những pháp căn bản để đến lúc nào 
tâm thức chín muôồi và có thêm trợ duyên như một 


PHẨM SÁM HỔI | 153 


vị thiện tri thức chỉ bày, liền thấy khuôn mặt xưa 
nay của mình. 


Biết được vàng rồi thì từ đó là tiệm tu, như lọc 
vàng khỏi các tạp chất, nung luyện, nấu đập... cho 
thành vàng ròng. Tiệm tu là y vào vàng mà làm, y 
vào tánh mà tịnh hóa, hoặc dùng các pháp ở trên 
hoặc các pháp khác. Tất cả cùng có một mục đích, 
một kết quả là tự tánh Pháp thân đã thấy được một 
phần thì càng ngày càng thấy nhiều hơn, rõ hơn. 
Một phần phiền não chướng và sở tri chướng được 
tịnh hóa thì thêm một phần tự tánh Pháp thân hiển 
lộ. 

Qua phẩm Sám hối này và qua toàn bộ cuốn 
kinh, chúng ta thấy Thiên tông gồm tất cả pháp 
môn của Phật giáo, như đại dương gồm tất cả mọi 
dòng sông. Có điều tất cả các pháp môn ấy đều y 
vào tánh và hướng về tánh để thành tựu viên mãn 
tự tánh hay Phật tánh. Giới hạn Thiền tông vào 
một, hai pháp môn hay cho rằng Thiền tông không 
có pháp môn nào cả là một sai lầm lớn. 

Thiền nhằm chứng ngộ thật tướng của tất cả 
hiện hữu, của tất cả đời sống. Vậy thì có chỗ nào 
không có thật tướng ấy, và có chỗ nào không là 


154 | PHẨM SÁM HỐI 


cửa pháp (pháp môn) đưa thẳng vào thực tướng 
ấy, có chỗ nào không là đạo tràng? 


Sao gọi là Tharth tịnh Pháp thân Phật? Người 
đời tánh vốn thanh tịnh. Muôn pháp đều từ tự 
tánh sanh: nghĩ lường tất cả sự ác tức sanh hạnh 
ác, nghĩ lường tất cả sự thiện tức sanh hạnh 
thiện. Như vậu các pháp ở trong tự tánh mình, 
như trời thường trong, mặt trời mặt trắng 
thường sáng, nhưng vì mâu bau che lấp nên trên 
sáng dưới tối. Bỗng gặp gió thổi mâu tan, trên 
dưới đều sáng muôn hình tượng đều hiện. Người 
đời tánh thường phù du, rttư mâu trên trời kia. 


Tánh mình vốn thanh tịnh như bầu trời, có mây 
hay không mây bầu trời vẫn như thế. Nhưng với 
người có mây nhiều thì không thể thấy bầu trời, 
mây là những ý tưởng phù du, che mất bầu trời. 

Các pháp từ tánh mình sanh, ở trong tánh mình 
và tan biến trong tánh mình. Các pháp ấy là tâm 
thức, “tâm sanh thì thảy thảy pháp sanh, tâm diệt 
thì thảy thảy pháp diệt” (Luận Đại thừa khởi tín). 
Các pháp-ý tưởng ấy như mây che bầu trời tự tánh 
Pháp thân vốn thanh tịnh. Thấy tánh là thấy bầu 
trời Thanh tịnh Pháp thân Phật ấy. 


Trước khi khởi niệm nghĩ lường, nhìn thẳng 
vào cái vô niệm ấy thì thấy trực tiếp bầu trời Pháp 


PHẨM SÁM HỔI | 155 


thân vốn thanh tịnh này. Thấy trực tiếp Pháp thân 
là bước vào Mười Địa, được gọi là Bồ tát Pháp 
thân. 


Khi thấy được Pháp thân chung của chư Phật 
rồi, thì mới thấy các pháp-các ý tưởng như những 
đám mây của bầu trời, chúng sanh từ bầu trời, có 
mặt trong bầu trời và diệt mất trong bầu trời. 
Chúng là cái dụng, sự biểu lộ của chính bầu trời 
Pháp thân, cho nên chúng cũng vốn thanh tịnh, 
vốn giải thoát như chính bầu trời Pháp thân. 


Khi đã an trụ kiên cố trong bầu trời Vô niệm, 
thì các niệm có khởi cũng là vô niệm, như Lục Tổ 
nói ở phẩm Định Huệ: “Vô niệm là nơi niệm mà vô 
niệm”. 

Thiện tri thức! Trí như mặt trời, huệ rttư mặt 
trăng. Trí huệ thường sáng, do vì ở ngoài bám 
cảnh nên bị đám mâu vọng niệm che khuất tự 
tánh mà chẳng được sáng tỏ. 


Nếu gặp thiện tri thức, nghe được pháp chân 
chánh, tự trừ mê vọng thì trong ngoài sáng suốt, 
trong tự tánh mình muôn pháp đều hiện. Người 
thấu tánh cũng giống như vậu. Đâu gọi là Thanh 
tịnh Pháp thân Phật. 


156 | PHẨM SÁM HỐI 


Khi đã bớt những đám mây vọng niệm, gặp 
được thiện tri thức chi thẳng tâm mình là Thanh 
tịnh Pháp thân Phật, bèn là trong ngoài sáng suốt, 
trên dưới đều sáng, thấy tất cả pháp đều hiện 
trong tâm mình, đều chính là tâm mình. Bấy giờ 
không còn có tướng, vì tướng là do có phân biệt. 
Đến đây không còn một kẻ hở cho phân biệt tâm 
cảnh, mình người. Đây gọi là người thấy tánh. 
Người thấy tánh thì tất cả tướng đều là tánh. Tất 
cả đều là tánh, không có gì ngoài hay khác với 
tánh. Tất cả đều một vị tánh. 

Đi sâu hơn nữa vào tánh hay Pháp thân, thì 
vọng niệm cũng là Pháp thân tánh Không, phiền 
não là Bồ đề. Niệm cũng là vô niệm, tướng cũng 
tức là vô tướng, trụ tức là vô trụ, sanh tức là vô 
sanh. 


Thiện tri thức! Tâm mình quụ U tánh mình, đó 
là quu u chân Phật. Tự quu u là trừ những tâm 
bất thiện, tâm ghen ghét, tâm cong queo, tâm chỉ 
có ta, tâm giả dối, tâm khinh người, tâm nhạo 
người, tâm tà kiến, tâm cao ngạo, các hạnh bất 
thiện ở trong tự tánh, trong tất cả thời gian. 
Thường tự thấu lỗi mình, chẳng nói sự tốt xấu 
của người khác, đâu là tự quu u. Thường hạ tâm 
mình, cung kính khắp cả, tức là thấu tánh thông 
suốt, không còn có gì ngăn ngại, đâu là tự quu u. 


PHẨM SÁM HỔI | 157 


Thấy tánh là thấy Pháp thân. Đây là bước vào 
dòng thánh, hàng Bồ tát Mười địa, tức là Mười địa 
Pháp thân. Bây giờ mới thật tu, tu trên nền tảng 
Pháp thân cho đến khi viên mãn. Các kinh Phật đều 
nói như thế, và các tông đốn giáo như Dzogchen, 
Mahanudra cũng nói như thế. 

Trên nền tảng Pháp thân này phải trừ bỏ những 
tâm bất thiện, những lỗi lầm, những tập khí, 
những “lậu” đã tích tập trong nhiều đời thì Pháp 
thân mới hoàn toàn thanh tịnh được. Điều này 
kinh điển gọi là vô lậu, hay Không, Vô tướng và Vô 
nguyện. Lục Tổ gọi là Vô niệm, Vô tướng và Vô trụ. 


Tự quy y là tự giải thoát mình khỏi những lỗi 
lầm để thực sự quy y, là một với chân Phật. 
“Thường tự thấy lỗi mình”, Lục Tổ thường dạy 
như vậy. Thành ra biết cái sai thì tự nhiên ở trong 
cái đúng (chánh). Và ở trong cái đúng thì biết cái 
sai. 


“Thường tự thấy lỗi mình, chẳng nói sự tốt xấu 
của người khác” là thường ở trong tự tánh như 
thường ở trong bầu trời, một cụm mây nhỏ khởi 
lên liền biết, biết liền tan. Tan thì sự chứng 
nghiệm bầu trời thêm rộng lớn. 


158 | PHẨM SÁM HỐI 


Sao gọi là Viên mãn Báo thân? Ví như một 
ngọn đèn có thể trừ cái tối ngàn năm, một cái trí 
có thể diệt cái ngu muôn thuở. Chớ nghĩ đến việc 
trước vì nó đã qua, không thể đắc. Thường nghĩ 
về sau, niệm niệm tròn sáng tự thấu bản tánh. 
Thiện ác tuụ khác nhau, nhưng bản tánh không 
hai, tánh không hai gọi là thật tánh. Trong thật 
tánh chẳng nhiễm thiện ác, đâu gọi là Viên mãn 
Báo thân Phật. 

Tánh mình khởi một niệm ác thì diệt nhân 
thiện muôn kiếp. Tánh mình khởi một niệm thiện 
thì hằng sa cái ác dứt. Thằng đến Giác ngộ vô 
thượng, niệm niệm tự thấu, chẳng mất bổn 
niệm, gọi là Báo thân. 

Pháp thân được ví như bầu trời vô biên 
(Không), Báo thân là ánh sáng của bầu trời 
(Minh). Bầu trời thì thường sáng, ánh sáng không 
có ngoài bầu trời. Pháp thân và Báo thân không lìa 


^ 


nhau, chúng là một. 


“Trong thật tánh chẳng nhiễm thiện ác” thì ánh 
sáng của Báo thân hiện bày. 


Nghĩ thiện nghĩ ác kết quả là khác nhau, nhưng 
bản tánh chúng không hai, vì: một, chúng là không 
có tự tánh, không thể đắc nên đồng là tánh Không; 
hai, chúng đều do tánh mình khởi, nên trong bản 


PHẨM SÁM HỔI | 159 


chất, chúng là tánh. Như sóng này và sóng kia khác 
nhau nhưng đồng một thật tánh nước. 

Ở nơi niệm mà nhận ra đó là tánh, từ đây mới 
biết niệm là gì, và do đó tự do với niệm, không còn 
bị nhiễm ô. 

Tánh không hai gọi là thật tánh: khi thấy người, 
thấy cảnh thì biết chúng là tâm, nên vô tự tánh, 
như huyễn. Khi nhìn thẳng vào tâm thì tâm trống 
không bao la là bầu trời Pháp thân tánh Không, 
không có niệm, không có tướng và không có chỗ 
trụ. 


Liên tục quán sát từ ngày này sang ngày khác 
sự không hai của tâm và cảnh, của niệm và tâm vô 
niệm, của bầu trời và ánh sáng, cho đến lúc sự 
quán sát này thình lình tan biến vào nguồn cội vô 
sanh của nó, bấy giờ thật tướng hiển bày trước 
mắt. Thấy biết trực tiếp tánh không hai cũng gọi 
là thật tánh này được gọi là ngộ, là thấy tánh. 


Khi ấy bèn “thẳng đến Giác ngộ vô thượng, 
niệm niệm tự thấy (thật tánh không hai), chẳng 
mất bổn niệm (là chẳng mất cái gốc nguồn của 
niệm, tức tự tâm, tự tánh). 


Sao gọi là Ngàn Trăm Ức Hóa thân? Nếu 
chẳng nghĩ muôn pháp thì tánh vốn như hư 


160 | PHẨM SÁM HỐI 


không. Một niệm nghĩ lường, gọi là biến hóa. 
Nghĩ lường việc ác thì hóa làm địa ngục, nghĩ 
lường việc thiện thì hóa làm thiên đường, độc 
hại hóa làm rồng rắn, từ bi hóa làm Bồ tát, trí 
huệ hóa làm cõi trên, ngu sỉ hóa làm phương 
dưới. Tánh mình biến hóa rất nhiều, người mê 
chẳng thể tỉnh giác, niệm niệm khởi ác, thường 
hành đường ác. Xoau về một niệm thiện thì trí 
huệ liền sanh, ấu gọi là Tự tánh Hóa thân Phật. 


Các niệm, các ý nghĩ là sự biến hóa của tánh 
mình, đó là những Hóa thân của chính tánh mình, 
nên gọi là Tự tánh Hóa thân Phật. 


Nếu chẳng nghĩ muôn pháp thì tánh vốn như hư 
không, đây là tâm vô niệm hay tự tánh hay Pháp 
thân tánh Không. “Tự tánh khởi một niệm thiện 
ác”, “tánh mình biến hóa rất nhiều”, Lục Tổ không 
nói trong tự tánh khởi một niệm, trong tánh mình 
có biến hóa, nghĩa là sự khởi, sự biến hóa là trực 
tiếp của tự tánh. Hóa thân là sự biến hóa trực tiếp 
của Pháp thân. Hóa thân là cái dụng của Pháp 
thân. 


Biết các niệm, các cảnh, các tướng và các tưởng 
là sự sanh khởi, sự biến hóa của Pháp thân, tức là 
các niệm, các cảnh chính là Pháp thân tánh Không. 
Vì là sự sanh khởi, sự biến hóa của Pháp thân tánh 


PHẨM SÁM HỔI | 161 


Không nên chúng cũng là Pháp thân tánh Không, 
các tướng ấy là vô tự tánh, như huyễn. Các tướng 
và các tưởng là sự biến hóa của Pháp thân tánh 
Không nên chúng thanh tịnh như Pháp thân tánh 
Không. Sự sanh khởi, sự biến hóa như huyễn mà 
thanh tịnh này là trò chơi của Pháp thân tánh 
Không. Như muôn ngàn sóng là trò chơi, là sự tự 
trang nghiêm của đại dương. 


Thấy tánh hay thấy Pháp thân thì phải đạt đến 
điều ấy. Toàn thức là trí, toàn bóng là gương, toàn 
sóng là nước, toàn phiền não tức Bồ đề Giác ngộ. 

Khi thấy niệm tức vô niệm, sanh tức vô sanh, 
biến hóa tức không biến hóa, Hóa thân tức Pháp 
thân, lúc ấy mới là thật tu, cho đến rốt ráo, bao 
trùm cả bốn cảnh giới sống của một con người: khi 
thức, khi ngủ mộng, khi thiền định và trung ấm 
sau khi chết. 


Thiện tri thức! Pháp thân vốn sẵn đủ. Niệm 
niệm tự tánh tự thấu, tức là Báo thân Phật. Từ 
Báo thân mà nghĩ lường tức là Hóa thân Phật. 
Tự ngộ tự tu công đức của tự tánh, đó là chân 
quU U. 


162 | PHẨM SÁM HỐI 


Chớ da thịt là sắc thân, sắc thân là nhà trọ, 
không thể nói là quuụ u được. Hể ngộ ba thân của 
tự tánh tức biết Phật của tự tánh. 


Ta có một bài tụng Vô tướng, nếu hau trì tụng 
thì ngau sau lời nói, có thể khiến các tội mê 
nhiều nhiều kiếp tiêu diệt hết một lần. 

Pháp thân vốn sẵn đủ là trước khi khởi niệm đã 
có pháp thân, ngay lúc đang niệm vẫn có pháp 
thân, và khi hết niệm cũng có pháp thân. Trước 
khi sanh ra là pháp thân, sau khi chết đi là pháp 
thân. 


Niệm niệm tự tánh tự thấy, tự biết, không chủ 
thể đối tượng, đây là Báo thân. Từ Pháp thân và 
Báo thân vô tướng, vô niệm, vô trụ mà khởi ra các 
niệm nghĩ lường thì đây là Hóa thân, bản chất 
cũng Vô tướng, vô niệm, vô trụ. Hóa thân là cái 
dụng của Pháp thân và Báo thân, nên Hóa thân là 
Không-Minh. Cả ba thân không lìa nhau, và càng 
tu thì càng thấy chúng là một. 


“Công đức của tự tánh” là công đức của Pháp 
thân. Công đức của Pháp thân là ánh sáng của Báo 
thân và các niệm biến hóa tức Hóa thân. Thấy biết 
các niệm là sự biến hóa của chính Pháp thân thì 
các niệm càng hiển rõ Pháp thân, đó là “tự ngộ tự 
tu công đức của tự tánh”. 


PHẨM SÁM HỔI | 163 


Có niệm Hóa thân, tức đó là Pháp thân Hóa thân 
vô niệm. Có tướng Hóa thân, tức đó là Pháp thân 
Báo thân vô tướng. Có chỗ trụ Hóa thân, tức đó là 
Pháp thân Báo thân vô trụ. 


Ngộ được ba thân của tự tánh như vậy tức là 

biết Phật của tự tánh. 
Người mê tu phước, chẳng tu đạo 
Chỉ nói tu phước ấu là đạo 
Bổ thí cúng dường, phước vô biên 
Trong tâm ba ác vẫn còn tạo. 
Nghĩ dùng tu phước muốn diệt tội 
Đời sau được phước, tội vẫn còn 
Chỉ hướng trong tâm trừ tội duuên 
Đều trong tự tánh chân sám hối. 
Bỏ tà làm chánh là không tội 
Học đạo là thường quán tự tánh 
Tức cùng chư Phật đồng một loại. 
Tổ ta chỉ truuền đốn pháp nàu 
Nguuện khắp thấu tánh, đồng một thể 
Nếu muốn đi tìm thấu Pháp thân 


Lìa các pháp tướng, trong tâm sạch 


164 | PHẨM SÁM HỐI 


Nỗ lực tự thấu chớ lơ là 

Niệm sau bỗng hết một đời xong 
Nếu ngộ Đại thừa được thấu tánh 
Chấp tau thành kính chí tâm cầu. 

Muốn tu giải thoát, giác ngộ thì không thể tu 
phước ở ngoài mà phải sám hối trừ sạch tội lỗi 
trong tâm. Tâm sạch các phiền não chướng và sở 
tri chướng thì thấy Pháp thân Phật tánh. Không 
những trừ các tội thô, thấy được, mà còn phải trừ 
hạt giống của tội, các “tội duyên”, vi tế. 

Tâm thanh tịnh là tâm Phật, là Pháp thân. Tâm 
thanh tịnh, hết tội đến đâu thì tâm Phật, Pháp thân 
hiện ra đến đó, vì tâm Phật, Pháp thân vốn sẵn đủ, 
chỉ vì nghiệp chướng che đậy nên không thấy. “Lìa 
các pháp tướng, trong tâm sạch” bèn là “thấy Pháp 
thân”. 

Trong phẩm Sám hối này, Lục Tổ dạy tất cả các 
pháp căn bản của Đại thừa: quy y, phát nguyện, 
sám hối, năm phần hương Pháp thân, ba thân 
Phật... tất cả đều y trên tự tánh vốn sẵn đủ. Đốn 
giáo gồm đủ tất cả các pháp căn bản của Đại thừa, 
chỉ có điều tất cả đều y vào tự tánh vốn có sẵẳn khắp 
nơi mọi lúc mà tu hành, do đó thường được nói là 
“niệm niệm”. Thực hành tất cả pháp, tùy theo 
thiện căn của mình, nhưng Nền tảng, Con đường 


PHẨM SÁM HỔI | 165 


và Quả là tự tánh, tất cả không ngoài tự tánh: “Học 
đạo là thường quán tự tánh”. 


Sư nói: Thiện tri thức! Cả thảu nên tụng bài 
kệ nàu, uụ đâu tu hành thì ngau nơi câu nói được 
thấu tánh. Dầu có cách ta ngàn dặm thì cũng như 
thường ở bên ta. 

Còn ngau dưới câu nói mà chẳng ngộ thì dầu 
ở trước mặt ta cũng như xa cách ngàn dặm, cần 
gì phương xa đến đâu. Khá trân trọng và đi an 
vui. 


Đại chúng nghe pháp đều mở mang tỏ sáng, 
thảu đều hoan hủ vâng làm. 


Người tu thật sự thì chỉ một câu kệ, nhớ rồi 
thực hành trong từng niệm niệm thì có ngày ngộ 
tâm, thấy tánh. Cho nên vấn đề không phải là gần 
thầy hay xa thầy, mà là tâm mình có giống thầy 
hay không, có niệm niệm làm theo lời thầy hay 
không: “Bỏ tà làm chánh là không tội. Học đạo là 
thường quán tự tánh. Tức cùng chư Phật đồng một 
loại”. 


PHẨM CƠ DUYÊN 


THỨ BẢY 


Đại sư từ khi đắc pháp tại Hoàng Mai, rồi trở 
về làng Tào Hầu thuộc Thiều Châu, không có ai 
biết. Có nho sĩ tên Lưu Chí Lược lấu lễ đãi ngài 
rất trọng vọng. Chí Lược có người cô làm nỉ, tên 
Vô Tận Tạng, thường tụng Kinh Đại Niết Bàn. 
Đại sư nghe qua liền rõ diệu nghĩa, giảng nói cho 
vị ni nghe. 

Ni mới cầm cuốn kinh hỏi chữ. 

Sư nói: Chữ thì ta không biết, nghĩa xin cứ 
hỏi. 

Ni nói: Chữ còn chẳng biết, làm sao có thể hiểu 
nghĩa? 


Sư nói: Chân lú mầu diệu của chư Phật chẳng 
dính dáng gì với văn tự. 


168 | PHẨM CƠ DUYÊN 


Ni kinh ngạc lấu làm lạ, bèn thông báo khắp 
cho các bậc đạo đức trong làng rằng: Vị ấu là bậc 
hiểu đạo, nên thỉnh về cúng dường. 


Khi ấu có người tên là Tào Thúc Lương, dòng 
dõi của Ngụu Võ Hầu, cùng các cư dân đua nhau 
đến làm lễ. 


Lúc bấu giờ Bảo Lâm là một ngôi chùa xưa, từ 
cuối thời nhà Tùu bị binh lửa mà bỏ hư, mọi 
người xâu sửa lại, rước Sư về ở, chẳng bao lâu 
thành một nơi đạo tràng. 


Sư ở đó được hơn hai tháng, lại bị bọn ác tìm 
đến. Sư bèn lánh mình, ẩn trong núi phía trước, 
bọn ấu phóng hỏa đốt rụi cỏ câu. Sư phải nấp vào 
khe đá mới được thoát nạn. Nơi tảng đá nàu còn 
dấu ngồi kiết già và dấu nếp áo, nhân đó gọi là 
Tảng đá lánh nạn. 

Sư nhớ lời Ngũ Tổ dặn về huuện Hoài và Hội, 
nên ngài ẩn nơi hai xứ ấu. 

Chúng ta thấy cuộc đời hành đạo của Lục Tổ có 
nhiều hoạn nạn. Hoạn nạn vì đây là cõi Ta Bà 
(Kham Nhẫn), đời ác năm trược. 


Nhưng từ những khó khăn ấy chúng ta cần tìm 
hiểu rút ra những bài học để tu hành theo. Tại sao 


PHẨM CƠ DUYÊN | 169 


Lục Tổ chịu đựng được những khó khăn hoạn nạn 
như vậy? 


Ngài niệm niệm tự thấy bản tánh thanh tịnh, an 
trụ trong tự tánh nghĩa là ở trong Vô sanh pháp 
nhẫn nên chuyện gì xảy ra cũng như không có. 
Thường ở trong tự tánh, nên thấy mọi sự là như 
huyễn, như mộng: “Bình đẳng như mộng huyễn” 
(Phẩm Cơ duyên). Chính cái Như huyễn tam muội 
mới có thể ở nơi sanh tử để hành đạo. 


Khi Lục Tổ nói với Ni Vô Tận Tạng, “Chân lý của 
chư Phật chẳng dính dáng gì với văn tự”, điều này 
nhãn mạnh tu ở nơi tâm, còn ngôn ngữ văn tự chỉ 
là phương tiện hữu hạn để chỉ đường và diễn đạt 
chân lý. Ngôn ngữ văn tự chân chánh thì chỉ thẳng 
tâm. Người không biết cứ chạy theo ngôn ngữ mà 
bỏ quên tâm, chỗ từ đó ngôn ngữ phát xuất và là 
chỗ nơi đó ngôn ngữ trở về, thì thật là đáng tiếc. 

Tăng Pháp Hải ở Khúc Giang tỉnh Thiều Châu, 
ban đầu đến tham vấn Tổ sư, hỏi rằng: “Tức tâm 
tức Phật”, xin chỉ dạu cho. 


Sư nói: Niệm trước chẳng sanh tức tâm, niệm 
sau chẳng diệt tức Phật. Thành tất cả các tướng 
tức tâm, lìa tất cả tướng tức Phật. 


170 | PHẨM CƠ DUYÊN 


Nếu ta nói cho đủ thì cùng kiếp cũng chẳng 
hết. Hãu nghe kệ ta: 

Tức tâm là Huệ 
Tức Phật là Định 
Định Huệ đồng trì 
Trong Ú thanh tịnh. 
Ngộ pháp môn đâu 
Do ông tu tánh 
Dụng vốn vô sanh 
Song tu là chánh. 

Chỉ một câu “niệm trước chẳng sanh tức tâm, 
niệm sau chẳng diệt tức Phật” mà tham thiền cho 
thấu nguồn tột đáy, bèn biết tâm tức là Phật, biết 
“dụng vốn vô sanh”.Chỉ một câu “dụng vốn vô 
sanh”, tức là ngay đây giải thoát. 

Tâm Phật là cái chẳng sanh chẳng diệt này. 
Chẳng sanh chẳng diệt cho đến niệm trước hay 
sanh tử, chưa từng có sanh, niệm sau hay Niết 
bàn, chưa từng có diệt. 

“Thành tất cả tướng tức tâm”, tâm tạo ra tất cả 
các pháp. Quán sát và thấy biết tâm tạo thành tất 
cả các pháp bèn ở ngay trong Đệ nhất nghĩa bất 
động. Tất cả là tâm, không có một khe hở nào cho 


PHẨM CƠ DUYÊN | 171 


“chẳng phải là tâm' cả. Tâm đây là Phật, nên tất cả 
pháp, tất cả tướng do tâm hiện thành đều là Phật 
pháp. Tâm đây là Phật, nên “thành tất cả tướng)” 
mà ““lìa tất cả tướng”, nghĩa là tất cả pháp, tất cả 
tướng đều vốn tự giải thoát. 

Nói theo Lục Tổ thì “nói cho đủ thì cùng kiếp 
chẳng hết”. Người muốn thoát khỏi sanh tử, dứt 
hẳn những trò hý luận của ý thức phân biệt, thì 
hãy tham thiền một câu, cho đến khi tấm lưới ý 
thức phân biệt bị phá tung, “đường ngôn ngữ dứt, 
chỗ tâm hành diệt”. Lúc đó mới trực tiếp thấy biết 
tâm, Phật, tự tánh, hay khuôn mặt thật xưa nay 
bao đời bao kiếp của mình là gì. 

Tham thiền là gì? “Định Huệ đồng trì, trong ý 
thanh tịnh”. 

Muốn ngộ cái cửa vào pháp (pháp môn) này, thì 
phải tu tánh. Tu tánh là song tu Định Huệ, cho đến 
“dụng vốn vô sanh”. 

Pháp Hải ngau dưới lời nói đại ngộ, dùng kệ 
tân thán: 

Tức tâm nguuên là Phật 
Chẳng ngộ mà tự khuất 


Con biết nhân định huệ 


172 | PHẨM CƠ DUYÊN 


Song tu lìa các vật. 

Tăng Pháp Hải là vị ghi chép lại Pháp Bảo Đàn 
Kinh. Phải là người ngộ tánh mới ghi lại lời Tổ 
được, mới như ngài A Nan mở đầu các cuốn kinh, 
“Như vầy tôi nghe”. 

Tự khuất lấp tâm Phật của mình, đó là người 
chưa thấy tánh. Còn thấy tánh rồi thì biết tu, 
không tự khuất lấp tâm Phật của mình bằng vọng 
tưởng và vọng tướng, ở ngay nơi cái nhân của định 
huệ, tức là tự tánh, mà tu, thì sẽ hoàn toàn đạt đến 
cái Quả của định huệ, tức là tự tánh đã được thấy 
biết viên mãn. 

Ngay nhân là quả, sự tiệm tu nhanh hay chậm là 
do con người, còn pháp thì ngay nhân của định huệ 
chính là quả của định huệ. 


Vấn đề của người tu là chúng ta có thấy biết 
nhân của định huệ ở ngay trước mắt hay không. 
Nếu chưa biết thì hãy tu cho thật nhiều, rồi đi hỏi 
một người sáng mắt. 

Có vị tăng tên Pháp Đạt, người ở Hồng Châu, 
bảu tuổi xuất gia, thường tụng kinh Pháp Hoa. 
Một hôm đến lễ Tổ Sư mà đầu chẳng sát đất. 


PHẨM CƠ DUYÊN | 173 


Sư quở rằng: Lễ lạu mà đầu chẳng sát đất thì 
chỉ bằng đừng lạu. Trong tâm ông chắc có một 
vật gì, tích chứa điều gì vậu? 

Pháp Đạt nói: Con tụng niệm Kinh Pháp Hoa 
đã đến ba ngàn bộ. 

Sư nói: Nếu ông niệm đến một vạn bộ, rõ được 
Ú kinh mà chẳng lấu đó làm hơn thì mới cùng ta 
đồng hành. Nau ông cậu vào sự nghiệp ấu mà 
chẳng biết lỗi. Hãu nghe kệ ta: 

Lạu vốn bẻ kiêu mạn 

Đầu sao chẳng sát đất 

Có ngã tội liền sanh 

Quên công phước không sánh. 

Tăng Pháp Đạt tụng ba ngàn bộ Kinh Pháp Hoa, 
nghĩ rằng đó là công phu cao quý. Nhưng tụng trên 
nên tảng vô minh là cái ta và cái của ta nên sanh 
kiêu mạn. Bị Tổ la rầy. 

“Có ta tội liền sanh. Quên công phước không 
sánh”. Tụng kinh mà không có ta và cái của ta mới 
tương ưng được với tự tánh Ba thân. 

Tổ lại hỏi: Ông tên là gì? 


Thưa: Con tên Pháp Đạt. 


174 | PHẨM CƠ DUYÊN 


Sư nói: Tên ông Pháp Đạt, mà chưa hề đạt 
pháp. 

Lại nói kệ rằng: 

Ông nau tên Pháp Đạt 

Siêng tụng hoài không dứt 

Tụng rỗng chỉ theo tiếng 

Sáng tâm, gọi Bồ tát. 

Nau ông bởi có duuên 

Ta vì ông mới nói 

Chỉ tin Phật vô ngôn 

Hoa sen từ miệng phát. 

Pháp Đạt nghe kệ, ăn năn hối lỗi, thưa rằng: 
Từ nau về sau con khiêm cung với tất cả. Đệ tử 
tụng Kinh Pháp Hoa mà chưa hiểu nghĩa kinh, 
tâm thường có chỗ nghỉ, Hòa thượng trí huệ 
rộng lớn, xin ngài lược nói nghĩa Iú trong kinh. 

Sư nói: Pháp Đạt, pháp rất thông suốt, chỉ vì 
tâm ông chẳng thấu suốt. Kinh vốn không có 
nghỉ, tâm ông tự nghỉ. Ông niệm kinh ấu, lấu gì 
làm tông? 

Pháp Đạt thưa: Kẻ học đạo nàu, căn tánh tối 
tắm chậm lụt, lâu nau cứ theo văn kinh tụng 
niệm, chớ chẳng biết tông chỉ thế nào. 


PHẨM CƠ DUYÊN | 175 


Sư nói: Ta chẳng biết văn tự, ông thử lấu kinh 


tụng một biến, ta sẽ giải nói cho ông. 


Pháp Đạt liền cất tiếng tụng lớn, đến phẩm Thí 
Dụ, sư bảo: Dừng lại. Kinh nàu nguuên lấu nhân 
duuên xuất thế làm tông, dầu có nói nhiều thứ 
thí dụ cũng không vượt ngoài việc ấu. Nhân 
duuên ấu là gì? Kinh nói: Chư Phật Thế Tôn chỉ 
vì một đại sự nhân duuên mà xuất hiện nơi thế 
gian. Một đại sự (việc lớn) ấu là cái thấu biết của 
Phật. 


Người đời ngoài mê thì bám tướng, trong mê 
thì bám không. Nếu ở trong tướng mà lìa tướng, 
nơi không mà lìa không, tức là trong ngoài 
chẳng mê. Nếu ngộ pháp nàu thì một niệm tâm 
khai mở, đó là khai mở cái thấu biết của Phật. 

Phật cũng là Giác, chia làm bốn môn. 

Khai mở cái thấu biết của Giác, Chỉ bàu cái 
thấu biết của Giác, Ngộ cái thấu biết của Giác, 
Nhập cái thấu biết của Giác. 

Nếu nghe khai, thị bèn có thể ngộ, nhập, đó là 
cái thấu biết của Giác, tức là chân tánh vốn xưa 
nau được xuất hiện. 


176 | PHẨM CƠ DUYÊN 


Chúng ta thấy Lục Tổ chỉ nghe tụng kinh liền 
hiểu mà không cần học từ trước, bởi vì tất cả kinh 
lưu xuất từ và nói về chân tánh, Phật tánh, Giác 
tánh, mà cái thấy biết của Giác này ngài đã ngộ 
nhập. Đạo Phật chỉ cốt thực hành để ngộ nhập, để 
thấy biết kinh nghiệm Giác ngộ của Phật, còn kinh 
điển là để chỉ đường và để kiểm chứng lại kinh 
nghiệm của mình. 


Kinh Pháp Hoa dạy về Khai, Thị, Ngộ, Nhập cái 
thấy biết của Phật, của Giác. Cái thấy biết của Phật 
là đại sự nhân duyên khiến Phật xuất hiện nơi đời. 

Cái thấy biết của Phật ở ngay cái thấy biết của 
chúng sanh, bởi thế mà có Khai mở, Chỉ bày. Khai 
mở, chỉ bày cái chúng ta đang có, chứ không phải 
tạo tác ra, xây dựng nên. Cái thấy biết của chúng 
sanh mà không để cho nhiễm ô bởi tướng và 
tưởng, thì đó là cái thấy biết của Phật 


Cái thấy biết ấy là thấy biết không bám tướng. 
Bám tướng bèn tạo ra sanh tử. Không bám tướng 
thì đây là tự tánh Niết bàn. Ngay cả việc bám vào 
cái không ở bên trong thì vẫn là bám tướng. 


Trong ngoài không bám tướng bèn ngộ pháp 
này, tâm khai mở, đó là khai mở cái thấy biết của 
Phật. Chỉ cần một niệm không bám tướng thì đây 
là cái thấy biết của Phật. Không bám tướng thì tất 


PHẨM CƠ DUYÊN | 177 


cả tướng là “chân tánh vốn xưa nay”. Và niệm 
niệm không bám tướng thì niệm niệm là cái thấy 
biết của Phật, mắt tai mũi lưỡi thân ý, sắc thanh 
hương vị xúc pháp đều là chân tánh vốn xưa nay. 


Ông hãu cẩn thận, chớ hiểu lầm ú kinh, thấu 
kinh nói khai thị ngộ nhập mà cho đó là cái thấu 
biết riêng của Phật, chớ chúng ta thì không có 
phần nào trong đó. Nếu hiểu như vậu là chê kinh 
nhạo Phật. Ngài đã là Phật, đã đầu đủ thấu biết, 
cần gì phải khai mở nữa. Nau ông phải tin cái 
thấu biết của Phật nàu chỉ là tự tâm của ông, chớ 
chẳng có Phật nào khác. 


Tất cả chúng sanh vì tự che lấp ánh sáng, tham 
ái trần cảnh, ngoài thì duuên níu, trong thì 
nhiễu loạn, nên đành chịu rong ruỗi theo sanh 
tử. Bởi vậu mới làm nhọc Thế Tôn từ Chánh định 
đứng dậu dùng bao nhiêu lời lẻ khuuên chúng 
sanh hãu thôi nghỉ, chớ hướng ngoài tìm cầu thì 
cùng Phật không khác. Cho nên nói khai mở cái 
thấu biết của Phật. 

Ta nau cũng khuuên tất cả mọi người ở trong 
tâm mình thường khai mở cái thấu biết của 
Phật. 


178 | PHẨM CƠ DUYÊN 


Người đời tâm tà, ngu mê tạo tội, miệng nói 
thiện tâm nghĩ ác, tham giận, ghen ghét, dối 
nịnh, ngã mạn, lấn người hại vật, ấu là tự mình 
khai mở cái thấu biết của chúng sanh. Nếu có thể 
chánh tâm thường sanh trí huệ, quán chiếu tự 
tâm, dứt ác làm thiện, ấu là tự mình khai mở cái 
thấu biết của Phật. 

“Phải tin cái thấy biết của Phật này chỉ là tự tâm 
của ông, chớ chẳng có Phật nào khác”, không có 
cái gì ở ngoài cái đang thấy biết này. Tin thì bèn 
có ngay trước mắt.Tất cả các bóng đều ở trong tâm 
gương tâm, tức là cái thấy biết đang có này. Tất cả 
các tướng đều ở trong tánh đang thấy biết yên lặng 
mà chiếu soi này. 

“Cái thấy biết của Phật này chỉ là tự tâm của 
ông”, chúng ta từ xưa nay vẫn sống, suy nghị, 
hành động trong và bằng cái thấy biết của Phật 
này. Có điều thay vì khai mở cái thấy biết của Phật 
vốn có sẵn ấy, chúng ta lại khai mở cái thấy biết 
của chúng sanh, mà tự mình tạo ra sanh tử khổ 
đau. 

Bởi vì cái thấy biết của Phật đã có sẵn nơi tâm 
chúng ta, cho nên để khai mở cái thấy biết của 
Phật, chỉ đừng khai mở cái thấy biết của chúng 
sanh. Dừng lại cái thấy biết phân biệt, phân mảnh, 


PHẨM CƠ DUYÊN | 179 


ta người, tham sân, ghen ghét, ngã mạn...thì cái 
thấy biết toàn thể và hằng thanh tịnh tự nhiên 
hiện tiền. 

Niệm niệm sống với cái thấy biết của giải thoát 
giác ngộ này, đó là điều Lục Tổ nói “chánh tâm 
thường sanh trí huệ, quán chiếu tự tâm” thì “ánh 
sáng” tự tâm chiếu suốt cả trong ngoài, thấu thoát 
làm tiêu tan những hình tướng sanh tử. 


Một niệm khai mở cái thấy biết của chúng sanh, 
đó là một niệm ngu mê. Một niệm khai mở cái thấy 
biết của Phật, đó là một niệm ngộ. Cứ thế mà ngộ 
liên tục cho đến giác ngộ. 

Ông phải niệm niệm khai mở cái thấu biết của 
Phật, chớ khai mở cái thấu biết của chúng sanh. 
Khi khai mở cái thấu biết của Phật tức là xuất 
thế. Khai mở cái thấu biết của chúng sanh tức là 
thế gian, nếu ông chỉ bo bo chấp việc tụng niệm 
cho là công khóa thì khác nào con trâu uêu thích 
cái đuôi của nó? 

Pháp Đạt thưa: Nếu như vậu, thì chỉ rõ được 
nghĩa, chẳng cần nhọc sức tụng sao? 

Sư nói: Kinh đâu có lỗi gì mà ngăn trở ông 
tụng niệm. Chỉ vì mê ngộ nơi người, tổn hau ích 
là do mình. Miệng tụng tâm làm, tức là chuuển 


180 | PHẨM CƠ DUYÊN 


kinh, còn miệng tụng tâm chẳng làm tức là bị 
kinh chuuến. 

Hãu nghe kệ ta: 

Tâm mê Pháp Hoa chuuển 

Tâm ngộ chuuến Pháp Hoa 

Tụng kinh lâu chẳng rõ 

Cùng nghĩa hóa làm thù. 

Vô niệm, niệm tức chánh 

Hữu niệm, niệm thành tà 

Hữu vô đều chẳng quản 

Cõỡi mãi bạch ngưu xa (xe trâu trắng). 

Tu là niệm niệm khai mở cái thấy biết vốn lìa 
tướng lìa tưởng của Phật để nghiệp chướng là cái 
thấy biết của chúng sanh mờ dần đi. Nghiệp là thói 
quen, tập khí. Thói quen làm chúng sanh, thói 
quen khai mở cái thấy các tướng phân biệt của 
chúng sanh để cái thanh tịnh niết bàn hóa thành 


cái bất tịnh sanh tử rất khó trừ. Thế nên Phật là 
bậc Điều Ngự, bậc Chiến Thẳng. 


Ở đây chúng ta thấy thêm lời dạy đúng đắn của 
Lục Tổ: Ngài không bác bỏ kinh, như về sau có 
người cho kinh là Giáo môn, Thiền mới là Tông 
môn. Vấn đề là phải hiểu ngộ kinh đang chỉ tự tánh 


PHẨM CƠ DUYÊN | 181 


đang sẵn có của mình. Tụng kinh Phật là tụng Phật 
tánh mình chớ không phải tụng chữ. Nếu mê 
không biết tự tánh thì bị chữ câu chuyển, còn ngộ 
tự tánh thì tụng là chuyển Pháp Hoa, tâm mình 
tương ưng với kinh, tâm mình là kinh. Khi đã biết 
tụng kinh là tụng tâm mình, lúc ấy đi đâu cũng 
tụng kinh, lúc nào cũng khai mở cái thấy biết của 
Phật trước mắt mình. 

Tâm vô niệm tức là tâm vô phân biệt, không có 
ngôn ngữ văn tự, niệm mà không phân biệt là niệm 
chánh. Còn tâm hữu niệm là tâm phân biệt, niệm 
phân biệt là niệm tà. Cho đến vô niệm tức là và 
cũng chẳng dính dáng gì hữu niệm, hữu niệm tức 
là và cũng chẳng dính dáng gì vô niệm, đó là giảt 
thoát, “cỡi mãi xe trâu trắng”. 

Pháp Đạt nghe kệ xúc động rơi lệ, ngau dưới 
lời nói đại ngộ, bèn thưa với Sư rằng: Pháp Đạt 
từ xưa đến nau thật chưa từng chuuển kinh 
Pháp Hoa mà bị Pháp Hoa chuuến. 


Lại thưa tiếp: Trong kinh có nói, “Các đại 
Thanh Văn cho đến Bồ tát đều hết sức suụ nghĩ, 
đo lường mà chẳng thể dò nỗi trí Phật”. Nau 
khiến người phàm phu nàu chỉ ngộ được tự tâm 
bèn gọi là cái thấu biết của Phật, nếu tự rnình 


182 | PHẨM CƠ DUYÊN 


chẳng phải là bậc thượng căn thì chẳng khỏi 
nghỉ ngờ chối bỏ. Lại kinh nói ba thứ xe, xe dê, 
xe nai, xe trâu với xe trâu trắng, khác nhau thế 
nào? Xin Hòa thượng từ bi khai thị cho. 


Tuy đại ngộ, thấy biết rõ một phần Pháp thân, 
vượt phàm lên thánh, nhưng chưa hoàn toàn nên 
vẫn còn nghỉ. Các kinh đều nói phải đến Đệ bát địa 
tương đương với một vị A La Hán vô học, vô lậu 
thì mới hết tu, vì còn tu thì còn nghỉ. 


Tự tâm là cái thấy biết của Phật, là Pháp thân, 
là Phật nhưng vì mới thấy, chưa trọn vẹn, nên vẫn 
còn nghi mà hỏi tiếp. Pháp thân thì từ địa đầu cho 
đến địa cuối thứ mười thì chỉ là một Pháp thân, 
nhưng người thấy biết được nhiều hay ít là do các 
phiên não chướng và sở tri chướng còn nhiều hay 
ít. 

Ngài Pháp Đạt còn nghỉ tại sao trong Kinh Pháp 
Hoa nói có ba loại xe tượng trưng cho ba thừa để 
rồi tất cả đều được trao cho một xe trâu trắng? Tại 
sao có sự phân loại trong chỉ một tự tâm Pháp 
thân? 

Sư nói: Ý kinh rõ ràng, ông tự mê trái. Các 
người trong ba thừa chẳng thể lường được trí 
Phật, cái tai hại là ở việc suụ lường. Càng cùng 


PHẨM CƠ DUYÊN | 183 


nhau suụ lường, tận lực tư duu thì càng cách xa 
hơn nữa. 


Phật vốn vì phàm phu mà nói, chớ chẳng phải 
vì Phật mà nói chân lú ấu. Nếu chẳng chịu tin thì 
như (năm ngàn người trong hội Pháp Hoa) kia lui 
ra khỏi hội. Đâu biết rằng mình đã ngồi sẵn trên 
xe trâu trắng, lại còn tìm ba xe ngoài cửa làm 
chỉ. 


Huống gì trong văn kinh đã nói rõ cho ông, chỉ 
có một Phật thừa, không có thừa nào khác. Nếu 
kinh nói hai thừa ba thừa cho đến vô sổ phương 
tiện, đủ thứ nhân duuên, thí dụ, ngôn từ thì các 
pháp ấu đều chỉ là một Phật thừa mà thôi. 

Sao ông chẳng xét ba xe, ba thừa là giả, là 
chuuện thời trước, một thừa là thật, là chuuện 
bâu giờ, ấu là dạu cho ông bỏ giả về thật. Đã về 
thật rồi thì cái thật ấu cũng không có tên nữa. 

Vậu phải biết bao nhiêu của báu hiện có ấu đều 
thuộc về ông, do ông thọ dụng, lại chẳng tưởng 
của cha, cũng chẳng tưởng của con, cũng không 
có tưởng việc thọ dụng. đó mới gọi là trì Kinh 
Pháp Hoa, từ kiếp nàu sang kiếp khác tau chẳng 
rời quuển kinh, từ ngàu đến đêm, không lúc nào 
chẳng niệm. 


184 | PHẨM CƠ DUYÊN 


Trí Phật thì không thể dùng sự động niệm phân 
biệt của thức mà suy lường được. cho nên “cái tai 
hại là ở việc suy lường, càng suy lường càng cách 
xa hơn nữa”. Cũng như muốn biết hư không 
thường trụ bất động mà lấy tay nắm nó, người ta 
chỉ cầm được những ngón tay của mình. 


Tâm vô tướng, vô niệm và vô trụ thì không có 
cái gì thoát khỏi nó. Niệm khởi thì phải khởi từ 
tâm vô niệm. Có tướng thì tướng ấy phải ở trong 
tâm vô tướng. Có chỗ để trụ thì chỗ ấy phải ở trong 
tâm không có chỗ trụ. 


Tất cả hành động thân khẩu ý của chúng ta đều 
ở trong tâm vô niệm, vô tướng, vô trụ này. Tâm ấy 
là cái đầu tiên và là cái cuối cùng của quá trình 
Khai Thị Ngộ Nhập của Kinh Pháp Hoa. “Mình đã 
ngồi sẵn trên xe trâu trắng”, ““tất cả đều chỉ là một 
Phật thừa”, “bao nhiêu của báu hiện có ấy đều 
thuộc về ông”, phải chịu tin như thế. 

Người tu hành phải tận lực tham thiền, không 
phải là tận lực suy lường, bằng tất cả năng lực 
Phật pháp mà mình có được để mở ra cánh cửa 
bước vào tâm vô niệm như hư không này, để biết 
rằng mọi cử động dầu nhỏ nhất của thân khẩu ý 
đều ở trong cái hư không này. Kinh gọi điều này là 
ngộ. 


PHẨM CƠ DUYÊN | 185 


Tâm như hư không này chỉ là một, một Phật 
thừa. Hư không thì trên dưới, trước sau, hôm qua, 
ngày mai, đều là hư không, không chỗ chia cắt, 
không thể phân chia. Nhưng vì căn cơ con người 
có hạn, nên Đức Phật đã chia làm ba thừa, để cho 
khỏi ngợp, khỏi sợ. Thế nên chuyện chia làm ba 
thừa là chuyện thời trước, còn chuyện bây giờ vẫn 
là một đại sự nhân duyên là tánh Không tánh Như. 
Đã về cái thật rồi thì cũng không còn có tên, đã 
“tất cả pháp Không” rồi, đã hoàn toàn là tâm vô 
niệm rồi, thì tâm đó không có ngôn ngữ, văn tự, 
lấy đâu mà đặt tên là tướng là tánh, là sanh tử là 
Niết bàn? 

Kinh Pháp Hoa gọi cái này là “thật tướng của tất 
cả các pháp”. Thật tướng của tất cả các pháp thì 
luôn luôn hiện tiền, có pháp cũng có nó mà không 
có pháp cũng có nó. Đây là tâm vô niệm như hư 
không trùm khắp cả ba cõi. Tất cả đều là tánh 
Không tánh Như, đó là gia tài của báu chẳng bao 
giờ mất của mỗi người. 

Khi nó đã hiện tiền thì không có gì không là nó, 
sắc thanh hương vị xúc pháp, mắt tai mũi lưỡi 
thân ý, không cái gì không phải là nó. Đây là kho 
tàng vô tận (Vô Tận Tạng Bồ tát). Trong đó, là tất 
cả (tánh Như) mà không là gì cả (tánh Không), 


186 | PHẨM CƠ DUYÊN 


không là con không tưởng là của con, không là cha 
không tưởng là của cha, cũng không có người thọ 
dụng và việc thọ dụng. 

Tâm vô niệm “một là tất cả tất cả là một”, là kho 
tàng gia tài ấy, luôn luôn hiện có trước mắt, cho 
nên chẳng lúc nào không trì kinh, từ ngày đến 
đêm, từ kiếp này sang kiếp khác. Trì như vậy, thọ 
dụng như vậy thì nói gì đến không gian thời gian, 
nói gì tu, nói gì chứng. 

Pháp Đạt nhờ Tổ mở tỏ, nhảu nhót vui mừng, 
dùng kệ tán thán: 

Tụng kinh ba ngàn bộ 
Tào Khê một câu mất 
Chưa rõ Ú xuất thế, 
Đâu hết nhiều kiếp cuồng. 
Dê, nai, trâu quuền đặt 
Sơ, trung, hậu khéo bàu 
Ai biết trong nhà lửa 
Nguuên sẵn đấng pháp vương. 
Sư nói: Ông từ nau về sau mới đáng gọi là 
tăng biết tụng kinh. 

Pháp Đạt từ đâu lãnh hội ú chỉ huuền diệu, 

nhưng cũng chẳng bỏ việc tụng kinh. 


PHẨM CƠ DUYÊN | 187 


Tuy là tụng ba ngàn bộ, nhưng chỉ lấy thức mà 
tụng nên không biết được ý chỉ. Nay nhờ một câu 
nói của Tổ mà mất đi cái thức bôn ba theo sóng, 
trí huệ bao la như đại dương hiển lộ hiện tiền. Lúc 
ấy mới ngộ được kinh, ngộ được trí lâu nay vẫn ở 
trong thức, mà chẳng bị thức làm nhiễm ô, ngộ 
được đấng pháp vương nguyên có sẵn trong nhà 
lửa. 


Từ đây mới biết tụng kinh tức là tụng tự tâm, vì 
kinh là tự tâm biểu lộ thành ngôn ngữ. Từ đây mới 
thường xuyên tụng kinh, khi đi đứng nằm ngồi, ăn 
uống ngủ nghỉ, vì kinh tự tâm ấy không còn lìa 
khỏi cuộc đời mình. Thường tụng kinh là thường 
làm ông chủ thay vì là khách, theo kinh Lăng 
Nghiêm. Thường tụng kinh là thường ở trong 
chánh định tự nhiên của tự tâm, “thường cỡi xe 
trâu trắng”. 


Tăng Trí Thông người ở An Phong thuộc Thọ 
Châu, ban đầu xem Kinh Lăng Già, có hơn một 
ngàn lần mà chẳng thấu hiểu Ba Thân Bốn Trí. 


©Ồ 2 e© 


Ông đến làm lễ Tổ cầu giải nghĩa nàu. 

Sư nói: Ba thân là Tharnth tịnh Pháp thân, đó là 
tánh của ông; Viên mãn Báo thân, đó là trí của 
ông; Ngàn trăm ức Hóa thân, đó là hạnh của ông. 


188 | PHẨM CƠ DUYÊN 


Nếu lìa bản tánh mà nói riêng ba thân thì gọi là 
có thân mà không có trí. Nếu ngộ Ba Thân là 
không có tự tánh, thì gọi là Bốn Trí giác ngộ. 

Hãu nghe kệ ta: 

Tự tánh đủ ba thân 
Phát mỉnh thành bốn trí 
Chẳng lìa duuên thấu nghe 
Siêu nhiên lên Phật địa. 
Nau ta vì ông nói 
Thật tin hằng không mê 
Chớ học người chạu kiếm 
Trọn ngàu nói Bồ đề. 
Trí Thông lại bạch rằng: Cái nghĩa Bốn Trí có 
thể nghe được chăng? 

Sư nói: Đã thấu hiểu Ba Thân bèn rõ Bốn Trí, 
sao lại hỏi nữa? Nếu lìa Ba Thân mà nói riêng 
Bốn Trí, đó gọi là có trí không có thân, tức là có 
trí lại thành không có trí. 

Lại nói kệ rằng: 

Trí đại viên cảnh, tánh thanh tịnh 
Trí bình đẳng tánh, tâm không bệnh 


Trí diệu quan sát, thấu chẳng công 


PHẨM CƠ DUYÊN | 189 


Trí thành sở tác, đồng viên cảnh. 
Năm, tám, sáu, bảu, quả nhân chuuển 
Chỉ dùng danh ngôn không thật tánh 
Nếu ngau chỗ chuuển chẳng lưu tình 
Rộn ràng, vẫn mãi Na già định. 

Tự tánh là Phật, gồm đủ ba thân. Pháp thân thì 
hằng thanh tịnh như hư không, đây là tánh của 
mỗi người. Báo thân là ánh sáng viên mãn của trí 
huệ. Hóa thân để làm việc trong ba cõi cho nên 
Hóa thân là hạnh. Pháp thân là tánh Không, Báo 
thân là ánh sáng của tánh Không, Hóa thân là sự 
hoạt động trong hai thân trên. Cả ba thân đều có 
sẵn trong tự tánh của mỗi người, chỉ “phát minh” 
ra cho đến lúc trọn vẹn. 


Tu tự tánh dần dần sẽ chứng được tánh Không 
(Pháp thân), ánh sáng hay tánh sáng (Báo thân) và 
như huyễn (Hóa thân), cả ba không lìa nhau, và 
không có tự tánh: “Nếu ngộ Ba Thân là không có 
tự tánh, thì gọi là Bốn Trí giác ngộ”. 

Ba thân này “'chẳng lìa duyên thấy nghe”, nghĩa 
là nơi các giác quan đều có thể thấy biết tự tánh 
Ba thân, mà chẳng có gì làm ô nhiễm được nó. 


190 | PHẨM CƠ DUYÊN 


Đây là nói tự tánh về mặt thân, còn về mặt trí 
thì có bốn trí, hoặc năm trí tùy theo hệ thống. 

Trí Đại viên cảnh, tánh thanh tịnh. Đây là tánh 
Không hay Pháp thân, thanh tịnh vì vốn vô niệm, 
vô tướng, vô trụ. Thấy tánh là thấy được tất cả 
hiện hữu là trí như tấm gương lớn này. 


Trí Bình đẳng tánh, tâm không bệnh. Bệnh là 
thức phân biệt, thấy các pháp khác nhau, nhấp nhô 
cao thấp. Không bệnh là thấy tánh bình đẳng của 
tất cả các pháp, tướng thì hình như phân biệt 
nhưng tánh thì vô phân biệt. Các pháp như các 
bóng trong gương, bình đẳng trên mặt gương. Vô 
phân biệt, bình đẳng là một vị của sanh tử và Niết 
bàn, của tướng và tánh. 


Trí Diệu quan sát, thấy chẳng công. Bình đẳng, 
vô phân biệt nhưng khác biệt, phân biệt, đây là cái 
thấy của trí Diệu quan sát, thấy phân biệt trong 
cái không phân biệt, thấy các tướng trong tánh. 
Thức thì thấy phân biệt, chia cắt, phân mảnh, đây 
là cái thấy có công sức phân biệt của thức. Cho nên 
cái thấy có công sức, dần dần thành mệt mỏi của 
thức tạo ra sanh tử lao nhọc khổ đau. Còn trí Diệu 
quan sát thì thấy phân biệt ở trên nền tảng vô 
phân biệt nên không bị đắm chìm vào phân biệt, 
không bị đắm chìm trong sanh tử. Đây là cái dụng 


PHẨM CƠ DUYÊN | 191 


tự nhiên của tâm vô niệm. Như trong tấm gương, 
các bóng thì khác nhau, nhưng đều là tấm gương 
trí Đại viên cảnh, đều bình đẳng là Trí bình đẳng 
tánh. 


Trí Thành sở tác hoạt động nơi năm giác quan 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tức là hoạt động và làm 
thành tựu công việc ở nơi thế giới vật chất. Đối 
với một vị Tổ và đảm đương trách nhiệm như Lục 
Tổ thì chắc chắn đã đạt đến Địa thứ Tám trở lên, 
thì trí thành sở tác đồng với trí đại viên cảnh. 
Thành tựu công việc nơi thế gian nhưng sự thành 
tựu ấy vẫn nằm trong trí Đại viên cảnh, tức là nằm 
trong tánh Không tánh Như. Nghĩa là làm việc ở 
thế gian nhưng vẫn là vô sanh pháp nhẫn, hoạt 
động nơi tướng nhưng vẫn thấy tất cả tướng là 
tánh, làm việc nơi sanh tử nhưng vẫn thấy ở đó là 
Niết bàn. Đây là “chẳng lìa duyên thấy nghe, siêu 
nhiên lên Phật địa”. 

Khi tất cả tướng đều là tánh, tất cả thức đều là 
trí (nếu ngay chỗ chuyển chẳng lưu (còn) tình) thì 
nói tướng chuyển thành tánh, thức chuyển thành 
trí chỉ là sự dùng danh ngôn chứ không có thật 
tánh. Khi ấy dầu ở trong sanh tử rộn ràng, bề bộn, 
vẫn mãi ở trong Na già định, là thường định tự 
nhiên của tự tánh. 


192 | PHẨM CƠ DUYÊN 


Trí Thông đốn ngộ tánh trí, bèn trình kệ rằng: 
Ba thân nguuên thể mình 
Bốn trí vốn tâm minh 
Thân trí dung không ngại 
Ứng vật mặc tùu hình. 
Khởi tu đều vọng động 
Giữ trụ cũng chẳng chân 
Diệu chỉ nhân thầu hiểu 
Rốt mất tên nhiễm ô. 
Đốn ngộ tánh trí là thấy biết trực tiếp và tức 
khắc tánh mình, trí mình. Thấy biết cái ấy tức là 


thấy biết Pháp thân, nền tảng cho mọi sự tu hành 
chân thực. 


Lúc ấy mới thấy biết trực tiếp ba thân nguyên 
thể mình, bốn trí vốn là tâm sáng, thân và trí dung 
thông không ngại, và tấm gương trí Đại viên cảnh 
ấy ứng theo vật mà có hình. Có trải qua một kinh 
nghiệm đốn ngộ như vậy thì mới hiểu những sự 
việc ấy từ trong tâm mình, chính là tâm mình. Còn 
không thì chỉ kẹt trong ngôn từ và ý niệm, lờ mờ 
mà chẳng sống trực tiếp được. 

Khi thấy biết tất cả đều là tâm sáng của mình, 
trên thực tại tâm hằng hằng sẵn đủ ấy, mà khởi tu 


PHẨM CƠ DUYÊN | 193 


tâm, giữ sự an trụ vào tâm đều là vọng động, cái 
tâm giữ trụ ấy cũng là nỗ lực, dư thừa, cũng chỉ là 
mặt trăng thứ hai. Lúc ấy mới biết tự do là gì, giải 
thoát là gì, thấy tánh là gì. Lúc ấy mới biết tâm 
vốn tự do, không nương vào tướng, vào danh từ, 
ngôn ngữ, ý niệm. Rốt cuộc cái tên nhiễm ô hay 
không nhiễm ô cũng mất, cũng chưa từng có. 


Tăng Trí Thường, người ở Quú Khê, Tín Châu, 
xuất gia lúc thiếu niên, chí cầu thấu tánh, một 
ngàu nọ đến tham lễ. 


Sư hỏi: Ông từ đâu đến, muốn cầu sự gì? 


Trí Thường thưa: Lúc gần đâu kẻ học đạo nàu 
đến núi Bạch Phong ở Hồng Châu, đảnh lễ Hòa 
thượng Đại Thông, nhờ ngài chỉ bàu nghĩa “thấu 
tánh thành Phật, nhưng chưa giải quuết được 
chỗ nghỉ, nên từ xa đến đâu đảnh lễ Hòa thượng, 
cúi mong Hòa thượng từ bỉ chỉ dạu. 


Sư nói: Hòa thượng nói gì, ông thuật lại ta 
xem. 


Tăng thưa: Trí Thường nàu đến đó, trải qua 
ba tháng mà chưa được chỉ dạu. Vì lòng tha thiết 
học pháp nên một hôm một mình vào nhà 


phương trượng thưa hỏi, “cái gì là bản tâm, bản 
tánh của con”? 


194 | PHẨM CƠ DUYÊN 


Hòa thượng Đại Thông nói: Ông thấu hư 
không chăng? 

Đáp rằng: Thấu. 

Vị ấu hỏi rằng: Ông thấu hư không có tướng 
mạo gì không? 

Đáp rằng: Hư không không hình, làm gì có 
tướng mạo. 

Hòa thượng nói: Bản tánh của ông cũng như 
hư không, trọn không có một vật có thể thấu, đó 
gọi là chánh kiến; không có một vật có thể biết, 
đó gọi là chân tri; không có xanh, vàng, dài, 
ngắn, chỉ thấu giác thể tròn sáng, bản nguuên 
thanh tịnh, tức gọi là thấu tánh thành Phật, 
cũng gọi là cái thấu biết của Như Lai. 

Kẻ học đạo tuụ nghe nói như vậu mà cũng chưa 
xác quuết rõ ràng, xin Hòa thượng khai thị cho. 

Sư nói: Chỗ vị sư kia nói cũng còn sự thấu biết 
(trên tướng) nên khiến ông chưa rõ. Nau ta chỉ 
bàu cho ông một bài kệ: 

Chẳng thấu một pháp còn (cái) không thấu 
Giống như mâu nổi che mặt trời 
Chẳng biết một pháp giữ không biết 


Lại như hư không sarnth điện chớp. 


PHẨM CƠ DUYÊN | 195 


Cái thấu biết nàu bỗng dấu lên 

Lầm nhận đâu từng hiểu phương tiện 

Ông phải một niệm tự biết sai 

Linh quang chính mình thường hiển hiện. 

Trí Thường nghe kệ, tâm Ú rỗng rang, bèn 
nói bài kệ: 

Không đâu khởi thấu biết 

Bám tướng cầu Bồ đề 

Tình còn một niệm ngộ 

Sao thoát khỏi xưa mê. 

Tự tánh nguuên thể giác 

Theo chiếu uổng trôi lăn 

Chẳng vào Tổ Sư thất 

Mông lung chạu hai đầu. 


Để có một kinh nghiệm ngộ, phải qua một quá 
trình chín muồi của tâm thức. Sư Trí Thường xuất 
gia từ lúc thiếu niên, chí cầu thấy tánh. Trải qua 
nhiều năm trong đời sống nhà chùa, ngồi thiền, 
tụng kinh, làm việc, tâm thức vẫn tập trung vào 
mục tiêu và cũng là sự nghi ngờ thấy tánh là gì. 


Sau đó đi tham vấn Hòa thượng Đại Thông xin 
chỉ bày nghĩa thấy tánh mà vẫn chưa giải quyết 


196 | PHẨM CƠ DUYÊN 


được chỗ nghi che chướng. Chưa giải quyết được, 
vì, thứ nhất, tâm thức tham thiền của học trò chưa 
chín muồi, thứ hai sự trả lời của Hòa thượng Đại 
Thông đúng nhưng chưa rốt ráo, còn vướng vào 
tình thức, vào tướng, lại thêm sức mạnh trong lời 
nói của Hòa thượng người chưa thấy tánh rõ ràng 
nên chưa đủ để phá tan sự che chướng của học trò 
đối với thấy tánh. 

Thành thử, khi đọc sự trả lời của Lục Tổ mà 
chúng ta không lọt vào trong đó là bởi vì tâm thức 
chúng ta chưa đủ chuẩn bị để chín muồi và chúng 
ta không có sự hiện diện đầy oai lực của Lục Tổ. 


Chỗ nói của Hòa thượng Đại Thông cũng còn sự 
thấy biết nghĩa là còn người thấy biết và đối tượng 
tánh được thấy biết. Cho nên chẳng thấy một 
pháp, chẳng biết một pháp thì vẫn còn người 
không thấy, vẫn còn người giữ cái không biết. Cái 
thấy biết có người thấy, người giữ và tánh Không 
được thấy, được giữ lại thành một che chướng 
khởi lên che mờ Linh quang chính mình. 

Chỉ cần một niệm tự biết cái thấy biết còn vướng 
mắc ấy là sai lầm, là sự che chướng thì cái thấy 
biết đúng (tự tánh nguyên thể giác) vốn có xưa nay 
bèn thường hiển hiện. 


PHẨM CƠ DUYÊN | 197 


Tất cả là Linh quang của chính mình, nhưng bám 
tướng, bám theo sự chiếu hiện của Linh quang thì 
đã lọt vào sanh tử: ““Theo chiếu uổng trôi lăn''. 


Để có được cái thấy tánh như Tăng Trí Thường, 
chúng ta cần lấy một câu hợp với mình nhất mà 
tham thiền suốt năm này qua năm khác, đến khi 
không thể “tự mình biết sai (tự tri phi)” thì mới đi 
học hỏi một vị thầy. Khi đã đại ngộ, đã thấy tánh 
thì những câu kệ như “Không đâu khởi thấy biết, 
bám tướng cầu bồ đề” mới là sự hiểu biết thường 
ngày, mới là “tự biết sai” trong từng niệm niệm. 

Một ngàu kia, Trí Thường hỏi Sư rằng: Phật 
nói pháp ba thừa, lại nói tối thượng thừa. Đệ tử 
chưa hiểu, xin nhờ ngài chỉ dạu. 


Sư nói: Ông hãu quán bản tâm mình, chớ bám 
chấp tướng ở ngoài. Pháp không có bốn thừa mà 
tâm con người tự có các sai khác. 


Chuuển tụng theo thấu nghe là Tiểu thừa. Ngộ 
pháp hiểu nghĩa là Trung thừa. Y pháp tu hành 
là Đại thừa. Muôn pháp đều thông, muôn pháp 
đều sẵn đủ, tất cả chẳng nhiễm, lìa các pháp 
tướng, một mảu không có chỗ đắc, gọi là Tối 
thượng thừa. 


198 | PHẨM CƠ DUYÊN 


Thừa nghĩa là làm, chẳng phải nơi miệng 
tranh luận. Ngươi cứ tự tu, chớ hỏi ta làm gì. 
Trong tất cả thời gian tự tánh tự như. 


Trí Thường lễ tạ, theo hầu hạ Sư đến trọn đời 
ngài. 

Một lần đại ngộ, tuy đã vào Pháp thân, nhưng 
chưa chứng hết Pháp thân. Cho nên vẫn còn có chỗ 
chưa thông mà phải hỏi. Trường hợp tăng Trí 
Thường, ở với Tổ trọn đời ngài, vì chưa chứng đến 
mức có thể làm thầy ở riêng. Điều này cho thấy dù 
đốn ngộ thấy tánh vẫn phải “khéo tự hộ trì” cho 
đến lúc viên mãn. 

Câu hỏi thắc mắc của tăng Trí Thường “thấy 
tánh thành Phật” ở trên cần hiểu cho chính xác. 
Thấy tánh là thấy được cái nền tảng Pháp thân 
chung của tất cả chư Phật. Nền tảng Pháp thân ấy 
là nền tảng để thành Phật. Thấy nền tảng ấy thì ắt 
có ngày thành Phật. 


Sự trả lời của Tổ về các thừa là giảng theo sự 
khác biệt căn cơ nhiều hơn là theo ý nghĩa các 
thừa truyền thống. Tiểu thừa là tu trên cái cụ thể 
thấy nghe, nơi tướng mà tu. Trung thừa, khái niệm 
này do Tổ đặt ra, là tu nhiều hơn trên nghĩa đã 
hiểu ngộ. Đại thừa là tu trên pháp hay pháp tánh. 
Còn Tối thượng thừa thì thấy tánh và an trụ trong 


PHẨM CƠ DUYÊN | 199 


tánh nên muôn pháp đều thông vì cùng một tánh 
Không, muôn pháp đều sẵn đủ vì đều là tánh Như. 
Tánh Không nên tất cả đều chẳng nhiễm, đều lìa 
tướng, đều vô sở đắc. Tánh Như nên tất cả thời tự 
tánh tự như, tâm cảnh như như. 


“Một mảy không có chỗ đắc”, hãy tham cho đến 
khi sanh tử tiêu tan. 


Có vị tăng tên là Chí Đạo, người ở Nam Hải, 
Quảng Châu, đến xin chỉ dạu, thưa rằng: Kẻ học 
đạo nàu từ khi xuất gia xem Kinh Niết Bàn đã 
hơn mười năm mà chưa rõ đại Ú, xin Hòa thượng 
xuống ơn chỉ dạu. 


Sư nói: Ông nghỉ như thế nào? 


Thưa: Tất cả chúng sanh đều có hai thân là sắc 
thân và Pháp thân. Sắc thân thì vô thường, có 
sanh có diệt. Pháp thân thì thường, không tri 
không giác. 

Kinh nói: “Sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vu, 
chẳng rõ thân nào tịch diệt, thân nào thọ vui? 
Nếu nói sắc thân, thì khi sắc thân diệt rồi, bốn 
đại phân tán, hoàn toàn là khổ, khổ thì không 
thể nói vui được. Còn như nói Pháp thân tịch 
diệt, tức đồng như cỏ câu gạch đá, cái gì thọ 
được vui? 


200 | PHẨM CƠ DUYÊN 


Lại pháp tánh là cái thể của sự sanh diệt, năm 
uẩn là cái dụng của sự sanh diệt. Một thể năm 
dụng sanh diệt là thường, sanh thì từ thể khởi 
ra dụng, diệt thì thu dụng về thể. Nếu cho rằng 
sanh lại tức là loài hữu tình chẳng đoạn chẳng 
diệt. Nếu cho rằng chẳng sanh lại, tức là vĩnh 
viễn về nơi tịch diệt, đồng với vật vô tình. Như 
thế thì tất cả các pháp đều bị Niết bàn cấm cản 
đè nén, sanh còn chẳng được, có gì vui đâu? 

Cũng vì chưa thấy trực tiếp tự tánh Niết bàn nên 
dùng ý thức hữu hạn mà suy luận nên lầm lạc rối 
bời, sanh đủ thứ nghi. Mê lầm không hiểu thật 
tướng của sắc thân và Pháp thân, của sanh diệt và 
tịch diệt, của hữu tình và vô tình, của tịch diệt và 
vui... Những cái ấy đối nghịch nhau trong suy 
lường giới hạn của ý thức. 


Muốn tìm hiểu những cái đối nghịch loại trừ lẫn 
nhau trong sanh tử, thì phải vượt khỏi ý thức và 
thức chấp ngã (mạt na thức) để có một kinh 
nghiệm ngộ, thấy trực tiếp những cái đó là gì, nếu 
không chúng chỉ là những danh từ và ý niệm chống 
đối mâu thuẫn nhau. Kinh Phật nói đến năm người 
mù sờ voi là như vậy. 


Sư nói: Ông là con họ Thích, sao lại học tập tà 
kiến đoạn thường của ngoại đạo mà bàn luận 


PHẨM CƠ DUYÊN | 201 


pháp tối thượng thừa? Cứ như ông nói, thì ngoài 
sắc thân còn có riêng Pháp thân, lìa sanh diệt mà 
cầu nơi tịch diệt, lại suu diễn Niết bàn thường 
vui mà nói có thân thọ dụng. Ấu là tiếc giữ sanh 
tử, mê đắm cái vui thế gian. 

Ông nau phải biết: Phật vì tất cả các người mê, 
họ nhận năm uẩn hòa hiệp làm tướng ngoại trần, 
rồi ham sống ghét chết, niệm niệm trôi dời, 
chẳng biết là mộng huuễn hư giả, uổng chịu luân 
hồi, lấu Niết bàn thường lạc chuuển thành 
tướng khổ mà trọn ngàu cầu kiếm. 


Vì thế Phật thương xót nên chỉ bàu Niết bàn 
chân lạc, trong sát na không có tướng sarnnh, 
trong sát na không có tướng diệt, lại không có 
sanh diệt nào để diệt, đâu là tịch diệt hiện tiền. 
Đang khi hiện tiền cũng không có cái lượng hiện 
tiền, mới gọi là thường lạc. 


Cái lạc nàu không có người thọ cũng không có 
người không thọ, thế thì làm sao có tên một thể 
năm dụng? Huống gì lại nói Niết bàn cấm ngăn 
các pháp, làm cho vĩnh viễn chẳng sanh. Đó là 
báng Phật nhạo Pháp. 


Thức thì phân biệt, không phải vô thường thì là 
thường, không phải thường tức là vô thường, 


202 | PHẨM CƠ DUYÊN 


không phải sanh diệt thì là chẳng sanh chẳng diệt, 
không phải chẳng sanh chẳng diệt tức là sanh diệt, 
không phải Pháp thân tức là sắc thân, không phải 
sắc thân tức là Pháp thân... Chính cái thức phân 
biệt này chia cắt thực tại, đặt tên cho những chia 
cắt ấy để cái toàn nguyên thành ra sanh tử. 


Cho nên để thấy được, sống được cái toàn 
nguyên cũng tức là Niết bàn này, phải vượt khỏi 
thức phân biệt. Vượt khỏi thức phân biệt, đây là 
trí huệ thấy cái toàn nguyên, cái Niết bàn “đường 
ngôn ngữ dứt, chỗ tâm hành diệt”. 


Những lời chỉ dạy của Lục Tổ thật rõ ràng, quý 
báu đến độ được người xưa gọi là kinh. Chúng ta 
học Thiền là phải tham thiền vê những câu nói ấy 
bằng tất cả thân tâm mình cho đến khi chúng tỏ lộ 
ra như là thực tại xưa nay vẫn như vậy. Người tu 
hành phải chứng thực cái đó, để cho nó hiện tiên, 
không bao giờ mất nữa. Thế nên, Lục Tổ nói ở 
trước, “Thừa có nghĩa là làm, chẳng phải nơi 
miệng tranh luận”. 

Cái gì là mê lâm nhận năm uẩn hòa hiệp làm 
tướng thân tâm mình, phân biệt các pháp làm 
tướng ngoại trần, khiến Niết bàn thường lạc 
chuyển thành tướng sanh tử khổ đau? Chứng thực 
được sự mê lầm ấy thì sanh tử biến mất, trước mắt 


PHẨM CƠ DUYÊN | 203 


là Niết bàn, nhìn đâu cũng Niết bàn, đi đâu cũng 
Niết bàn. 

Trong sát na không có tướng sanh, trong sát na 
không có tướng diệt, lại không có sanh diệt nào để 
diệt, dùng Định Huệ để thấy được cái đó, tức là 
thấy Niết bàn tánh Không, tức là thấy tánh. Không 
có tướng sanh là ngay cả khi niệm sanh thì không 
thấy có tướng sanh, niệm đó vẫn là vô tướng, là 
tướng Không vì không có tự tánh. Không có tướng 
điệt là ngay khi niệm đang diệt vẫn không thấy có 
tướng diệt, vì niệm diệt là vô tướng, là tướng 
Không vì không có tự tánh. Lại không có sanh diệt 
nào để diệt: thấy cái này là thấy Niết bàn. Phải 
thực hành liên tục cho đến khi thấy trực tiếp được 
điều này, không còn thắc mắc, nghỉ ngờ, vì đây là 
điều dĩ nhiên. 

Khi đã thấy trực tiếp Niết bàn mới hiểu được 
tịch diệt hiện tiên là gì, Niết bàn thường lạc và 
không ngăn cấm các pháp, các khái niệm là gì. 


Người tu hành không cần học nhiều, chỉ cần lấy 
một câu chánh ngữ mà tham thiền cho đến khi vỡ 
lẽ, cho đến khi thấy được lẽ thật này là gì. Chỉ có 
giới định huệ mới có thể cứu được chúng ta, còn 
ngôn ngữ, ý nệm chỉ là trò chơi của vọng tưởng. 


204 | PHẨM CƠ DUYÊN 


Niết bàn là không sanh không diệt. Tất cả đểu 
không sanh không diệt, tất cả là Niết bàn. 

Không phải sanh tử có sanh có diệt một bên, 
Niết bàn không sanh không diệt một bên. Không 
phải tướng có sanh có diệt một bên, tánh không 
sanh không diệt một bên. Mà sanh tử cũng không 
sanh không diệt, tướng cũng không sanh không 
diệt, vì tướng nào cũng là vô tướng, vì tướng nào 
cũng là tánh. Thấy sanh tử không sanh không diệt 
bèn thấy sanh tử tức là Niết bàn. 


Tất cả không sanh không diệt, đây là tịch diệt 
hiện tiền. Tất cả không sanh không diệt, đây là lạc 
thường hằng. 

Hãu nghe kệ ta: 

Vô thượng đại Niết bàn 
Tròn sáng thường tịch chiếu 
Phàm ngu gọi là chết 

Ngoại đạo chấp là đoạn. 

Các người cầu Nhị thừa 
Thấu đó là vô tác 

Đều thuộc tình suụ tính 

Gốc sáu hai kiến chấp 


Vọng lập tên hư giả 


PHẨM CƠ DUYÊN | 205 


Đâu phải chân thật nghĩa. 

Chỉ người vượt thức lượng 
Thông đạt, không lấu bỏ 

Vì biết pháp năm uẩn 

Và ngã trong năm uẩn 

Ngoài hiện các sắc tượng 

Tất cả tướng âm thanh 

Bình đẳng như mộng huuễn 
Không khởi (cái) thấu phàm thánh 
Không tạo (cái) thấu Niết bàn 
Hai bên, ba thời dứt. 

Thường ứng (nơi) dụng các căn 
Mà chẳng khởi dụng tưởng 
Phân biệt tất cả pháp 

Chẳng khởi tưởng phân biệt. 
Kiếp hỏa đốt cháu biển 

Gió thổi núi chọi nhau 

Chân thường tịch diệt lạc 
Tướng Niết bàn như vậu. 


Ta nau cưỡng nói ra 


206 | PHẨM CƠ DUYÊN 


Khiến ông bỏ tà kiến 
Ông chớ theo lời hiểu 
Cho ông biết ít phần. 

Chí Đạo nghe nói đại ngộ, hớn hở làm lễ rồi lui 
ra. 

Tự tánh Niết bàn thì vừa tịch lặng, không sanh 
không diệt, tức là tánh Không, vừa chiếu soi, tức 
là tánh Sáng. Cái thể tròn sáng này ai cũng có, và 
Thiền là khám phá tự tánh tròn sáng này. Khám 
phá vì nó có sẵn, không phải làm ra hay trừ bớt, 
mà phải như Kinh Viên Giác nói, ““tùy thuận”?. Tùy 
thuận ““vô thượng đại Niết bàn, tròn sáng thường 
lặng chiếu), đó là tu Thiền. 


Vừa khởi lên suy nghĩ bèn rơi vào sáu mươi hai 
kiến chấp, bị thức tình trói buộc. Khi không còn 
trói buộc trong tình thức suy tính, trong cái lượng 
hẹp hòi của thức thì đây là trí, hay Định (Chỉ) tự 
nhiên, Huệ (Quán) tự nhiên, Định Huệ đồng thời 
tự nhiên. 


Định là bản tánh không sanh không diệt của 
tánh Không. Huệ là tánh Sáng thấy năm uẩn và cái 
ngã trong năm uẩn, ta, người, thế giới đều “bình 
đẳng như mộng huyễn”. Bình đẳng như mộng 
huyễn tức là xưa nay chẳng sanh nay cũng chẳng 


PHẨM CƠ DUYÊN | 207 


diệt, “trong sát na không có tướng sanh, trong sát 
na không có tướng diệt”. 


Khi đã hợp nhất tâm thức chúng sanh của mình 
với tánh Không và tánh Sáng, thì tất cả những gì 
xảy ra từ trước đến giờ ở trong khoảng cách giữa 
mình và tánh Không tánh Sáng đều trở thành 
mộng huyễn. Từ đây sống trong tánh Không tánh 
Sáng thì tất cả những gì xảy ra đều là mộng huyễn. 
Đây là Như huyễn tam muội: “Bình đẳng như 
mộng huyễn”. 


Định Huệ đồng thời là thể tịch chiếu tròn sáng 
ấy thường ứng hiện nơi dụng của các căn mà 
không có một cái ngã để khởi tưởng là dụng, phân 
biệt tất cả các pháp mà chẳng khởi tưởng phân 
biệt. Thể là tịch lặng chiếu soi thì dụng là các 
tướng cũng tịch lặng chiếu soi, “lại không có sanh 
diệt để diệt, đây là tịch diệt hiện tiền'”?. 

Khi không khởi, không tạo cái hiểu, khi không 
vọng lập về phàm thánh, về Niết bàn thì chính cái 
không khởi không tạo không vọng lập ấy là tự tánh 
Niết bàn xưa nay. Tịch diệt hiện tiền là “hai bên, 
ba thời dứt”. 

Khi “lìa tướng” thì tướng ấy thanh tịnh, nghĩa 
là không sanh không diệt. Tướng ấy chính là tâm 


208 | PHẨM CƠ DUYÊN 


vô niệm, là tánh. Bấy giờ tướng, tánh đều thanh 
tịnh, không sanh không diệt, đây là “chân thường 


tịch diệt lạc”. 


Thiền sư Hành Tư, nhà họ Lưu, sanh ở An 
Thành Cát Châu, nghe nói đạo tràng Tào Khê 
hoằng hóa rất thịnh, bèn đến tham bái và hỏi 
rằng: Nên làm thế nào mới khỏi sa lạc vào giai 
cấp? 


Sư nói: Ông từng làm việc gì? 

Bạch rằng: Thánh đế cũng chẳng làm. 

Sư nói: Sa vào giai cấp nào? 

Bạch rằng: Thánh đế còn chẳng làm, thì làm gì 
có giai cấp nào! 

Sư rất trọng, bảo Hành Tư làm thủ chúng. Một 
ngàu kia Tổ bảo: Ông phải tách ra hóa độ một 
phương, chớ để giáo pháp đoạn tuuệt. 


Hành Tư đắc pháp bèn trở về núi Thanh 
Nguuên thuộc Cát Châu, hoằng hóa hóa độ, được 
phong độ là Hoằng Tế Thiền sư. 

Thanh Nguyên Hành Tư và Nam Nhạc Hoài 
Nhượng là hai đại đệ tử của Lục Tổ, từ hai vị ấy 
mà phát sanh năm phái Thiền Trung Hoa. 


PHẨM CƠ DUYÊN | 209 


Những câu đối đáp giữa sư Hành Tư và Lục Tổ 
là những câu trực chỉ, mà về sau trở thành những 
công án, phá thấu qua được thì gọi là ngộ. Ngộ cái 
gì? Ngộ tánh Không bổn lai. 


Người tu học về sau phải học sự thiết tha cầu 
đạo của sư Hành Tư, tham thiền để thấu hiểu cái 
mà từ đó có ra những lời truyền từ thế hệ này qua 
thế hệ khác ấy. Học sự ở lại với Lục Tổ lâu ngày để 
thâm nhập, khi Tổ thấy được, cho đi thì mới đi. 

Tự tánh hay Phật tánh không do làm cũng không 
phải là không làm. Làm thì thành giai cấp, không 
làm thì thành vô tri. Thấy biết được nó mới biết tu 
là tu cái không tu, chứng cái không chứng, xưa 
như vậy nay cũng như vậy. 

Thiền sư Hoài Nhượng, nhà họ Đỗ, ở Kim 
Châu. Ban đầu uết kiến An quốc sư ở núi Tung 
Sơn. An quốc sư bảo đến Tào Khê tham vấn. Sư 
Hoài Nhượng đến lễ bái. 

Sư nói: Ở đâu đến? 

Bạch: Ở Tung Sơn. 

Sư nói: Vật gì đó, đến thế nào? 


Bạch: Nói giống một vật thì chẳng trúng. 


210 | PHẨM CƠ DUYÊN 


Sư nói: Lại có thể tu chứng chăng? 


Bạch: Tu chứng tức chẳng phải không có, ô 
nhiễm thì chẳng thể được. 

Sư nói: Chỉ cái chẳng ô nhiễm nàu là chỗ hộ 
niệm của chư Phật. Ông đã như thế, ta cũng như 
thế. 


Sư Hoài Nhượng liền suốt thông khế hội, rồi 
hầu hạ bên ngài mười lăm năm, mỗi ngàu thêm 
sâu nhiệm (huuền áo). 

Sau qua núi Nam Nhạc, xiển dương rộng lớn 
Thiền tông, được sắc phong là Đại Huệ thiền sư. 

Một câu hỏi, “vật gì đó, đến thế nào?”, đối với 
sư Hoài Nhượng, người đã tham thiền nhiều năm 
mới trả lời được. Nhưng trả lời rồi lại còn bị hỏi 
tiếp. 

Qua đây, chúng ta thấy những câu hỏi đáp trong 
Thiên tông là kinh nghiệm tâm linh tu hành nhiều 
năm chứ không phải là hỏi đáp bình thường. Hỏi 
là hỏi cái mà ta đang kinh nghiệm trong hiện tại, 
chứ không qua kinh sách, qua kiến thức. Những 
câu hỏi đáp đó về sau trở thành những công án, 
những quan mà có phá thấu qua mới thoát khỏi ý 
thức phân biệt tạo thành sanh tử. Nói như Kinh 
Lăng Già, phải vượt khỏi tâm, ý, ý thức. 


PHẨM CƠ DUYÊN | 211 


Câu trả lời cũng thế, nếu ta còn trong sanh tử, 
câu trả lời của chúng ta sẽ vướng mắc trong tấm 
lưới sanh tử. Nếu ta ở trong Niết bàn, câu trả lời 
sẽ là sự chỉ thẳng Niết bàn. Thế nên, không ích gì 
mà giải nghĩa những câu này, có giải nghĩa cỡ nào 
cũng lọt vào thức. 

Nếu thấy thích hợp, người tu phải hỏi mình mỗi 
lúc mỗi giây “cái gì đó, đến thế nào?” mới mong 
có ngày thấy trực tiếp được “thật tướng của các 
pháp”, “khuôn mặt xưa nay của mình”, “cái không 
thể ô nhiễm bởi tu chứng” là cái gì. Lúc ấy các Tổ 
mới nói, “ấy là chỗ hộ niệm của chư Phật. Ông đã 
như thế, ta cũng như thế”. 

Nhưng có ngộ như thế cũng chưa đủ đâu. Ngài 
Hoài Nhượng phải thân cận hầu hạ Tổ mười lăm 
năm, mỗi ngày thêm sâu nhiệm, rồi mới làm một 
vị thầy xiển dương rộng lớn Thiền tông. 

Nhân đây, chúng ta thấy rằng trong kinh, khi 
giới thiệu một Bồ tát, kinh không nói định huệ, 
tỉnh tấn gì của vị ấy mà nói “đã thân cận nhiều đức 
Phật, đã trồng nhiều thiện căn”. Thân cận một 
Thiền sư, đó là Thiền. 


Thiền sư Vĩnh Gia Huuền Giác, họ Đới, ở Ôn 
Châu, thuở nhỏ học tập kinh luận, chuuên về 


212 | PHẨM CƠ DUYÊN 


pháp môn Chỉ Quán của tông Thiên Thai. Nhân 
xem kinh Duu Ma Cật mà phát minh tâm địa. 
Tình cờ gặp đệ tử của Tổ là Huuền Sách đến 
thăm, cùng nhau đàm luận, thấu lời Huuền Giác 
nói đều thầm hợp với chư Tổ. 

Huuền Sách hỏi: Nhân giả đắc pháp ở thầu 
nào? 

Huuền Giác đáp: Tôi nghe kinh Phương đẳng 
và các luận đều có thầu truuền dạu, sau nhờ kinh 
Duu Ma Cật ngộ được tâm tông của Phật mà 
chưa có người chứng mữnh. 


Huuền Sách nói: Từ Phật Oai Âm Vương về 
trước thì được, nhưng từ Phật Oai Âm Vương về 
sau, nếu không thầu mà tự ngộ thì đều là ngoại 
đạo thiên nhiên. 

Huuền Giác nói: Xin nhân giả chứng mỉnh cho 
tôi. 

Huuền Sách nói: Lời tôi nói không giá trị lắm. 
Hiện nau ở Tào Khê có Lục Tổ Đại sư, bốn 
phương hội tụ mà thọ pháp với ngài. Nếu ông 
muốn đến tôi sẽ cùng đi. 


Ngài Huyền Giác đọc kinh Duy Ma Cật mà ngộ, 
nhưng cũng cẩn thận nhờ người ấn chứng. Chuyện 


PHẨM CƠ DUYÊN | 213 


tu chứng phải nghiêm khắc thì Phật giáo mới tồn 
tại ở đời được. 

Phật Oai Âm Vương về trước, Phật Oai Âm 
Vương về sau là thế nào, người ngộ rồi mới biết 

Huuền Giác cùng Huuền Sách đến tham vấn, đi 
nhiễu Tổ ba vòng, rồi chống tích trượng mà 
đứng. 

Sư nói: Phàm là sa môn thì phải đủ ba ngàn 
oai nghỉ, tám vạn tế hạnh, đại đức từ phương 
nào đến đâu mà sanh ngã mạn lớn vậu? 

Huuền Giác bạch: Sanh tử là việc lớn, vô 
thường thì nhanh chóng. 

Sư nói: Sao chẳng thể hội vô sanh, rõ không 
nhanth chóng? 

Huuền Giác bạch: Thể hội tức vô sanh, thấu rõ 
vốn không nhanh chóng. 


Sư nói: Như thế, như thế! 

Huuền Giác bèn đủ oai nghỉ lễ lạu, rồi một lát 
xin cáo từ. 

Sư nói: Trở về nhanh chóng vậu? 


Bạch: Vốn tự chẳng động, có gì là nhanh 
chóng! 


214 | PHẨM CƠ DUYÊN 


Sư nói: Ai biết chẳng động? 


Bạch: Nhân giả tự sanh phân biệt. 

Sư nói: Ông rất đắc cái ú vô sanh. 

Bạch: Vô sarth há có ú sao? 

Sư nói: Không có ú thì cái gì đang phân biệt? 

Bạch: Phân biệt cũng chẳng phải ú. 

Sư nói: Hau thau! Hãu ở lại đâu ít ra một đêm. 

Lúc bấu giờ gọi là Một đêm Giác. Về sau có làm 
Chứng Đạo Ca, thịnh hành trong đời. Được sắc 
phong là Vô Tướng đại sư, đương thời xưng là 
Chân Giác. 

Thiền nhằm chứng thực cái hiện tiền vô sanh, 
cái hiện tiên không có thời gian, đó là giải thoát. 
Cho nên Lục Tổ đưa ngài Huyền Giác vào cuộc đối 
đáp về vô sanh. Ngộ hay thấy tánh là “thể hội tức 
vô sanh, thấu rõ vốn không nhanh chóng”. 


Mặc dầu nói “như thế, như thế” nhưng Lục Tổ 
vẫn tiếp tục đẩy tới đến chỗ vi tế hơn. Người thấy 
tánh rõ ràng thì biện tài vô ngại, vì thấy pháp rõ 
ràng cho nên có thể trả lời mọi câu hỏi, vượt qua 
mọi lắt léo chướng ngại. 


PHẨM CƠ DUYÊN | 215 


“Ai biết mình chẳng động?” Về sau có những 
công án để tham thiền tập trung vào chữ “ai này 
để giải thoát khỏi bốn tướng ngã, nhân, chúng 
sanh, thọ giả. Nếu cái vô sanh mà còn có người 
đắc, còn vương vấn trong ý niệm chủ thể và đối 
tượng thì chưa thật chứng tánh Không, nên Tổ nói 
“Ông rất đắc cái ý vô sanh”. Ngài Huyền Giác trả 
lời vô sanh thì không có người đắc và không có ý 
niệm nào trong đó cả. 

Lập tức Tổ hỏi một câu rất khó trả lời nếu với 
người không thực chứng, “Không có ý thì cái gì 
đang phân biệt?”, rõ ràng là đang đối đáp, đang 
dùng ý phân biệt đây, tại sao lại nói là không có ý. 
Câu trả lời của ngài Huyền Giác thật tuyệt vời, 


33 


“Phân biệt cũng chẳng phải ý”. 

Vô sanh, giải thoát không phải là không có gì 
hoạt động cả, ý đang phân biệt mà vẫn là vô sanh, 
thế mới gọi là hiện tiền vô sanh, hiện tiền giải 
thoát. Lúc ấy, ý hay thức phân biệt cũng chính là 
trí vô phân biệt. 

Về sau ngài có sáng tác Chứng Đạo Ca, mà giá 
trị vẫn còn mãi đến ngày nay, thậm chí, như Pháp 
Bảo Đàn Kinh, càng sáng thêm theo thời gian. 


216 | PHẨM CƠ DUYÊN 


Thiền giả Trí Hoàng, ban đầu tham học với 
Ngũ Tổ, tự cho mình đã đắc chánh thọ (chánh 
định). Ở trong một cái am, ngồi thiền suốt hai 
mươi năm. 


Đệ tử của Tổ là Huụên Sách đi du phương đến 
Hà Sóc, nghe danh Trí Hoàng mới đến am hỏi 
rằng: 

Ông làm gì ở đâu? 

Trí Hoàng đáp: Nhập định. 

Huuền Sách nói: Ông nói nhập định là có tâm 
nhập, hau không có tâm nhập? Nếu không có tâm 
mà nhập thì tất cả những loài vô tình câu cỏ gạch 
đá lẽ ra cũng đắc định. Còn nếu có tâm mà nhập 
thì tất cả các loài hữu tình hàm thức cũng đều 
đắc định. 

Trí Hoàng nói: Chính trong lúc tôi nhập định 
thì không thấu có cái tâm “có tâm không tâm. 

Huuền Sách nói: Không thấu có cái tâm có 
không tức là thường định, có gì là xuất nhập! 
Còn nếu có xuất nhập thì chẳng phải là đại định. 


Trí Hoàng không đáp được. Một hồi lâu hỏi 
rằng: Thầu của ông là ai? 


Huuền Sách nói: Thầu tôi là Lục Tổ ở Tào Khê. 


PHẨM CƠ DUYÊN | 217 


Chúng ta thấy ở trên gặp sư Huyền Giác là ngài 
Huyền Sách, ở đây gặp sư Trí Hoàng cũng là ngài 
Huyền Sách. Ngài là đệ tử của Lục Tổ, đã ngộ, đã 
thấy tánh, và sự việc đi gặp vị này vị khác để đưa 
về Lục Tổ là do lòng từ bi giúp người của ngài. 
Những lời nói của ngài không phải để tranh luận 
như đời thường, mà là sự khai thị đúng đối tượng, 
đúng thời điểm, đúng căn cơ, đúng hoàn cảnh. Trí 
huệ luôn luôn đi với từ bi là như vậy. 

Sư Trí Hoàng chỉ biết cái định khi ngồi thiền 
nhập định mà chưa biết cái thường định có trong 
mọi thời gian không gian, dầu là khi ngồi hay khi 
làm việc lúc thức. Cái định có khi ngồi mà không 
có khi “hậu thiền định” là cái định bị giới hạn bởi 
điều kiện. Thường định là cái định của tự tánh “tự 
tịnh tự định”, không lúc nào chẳng có. 


Trí Hoàng hỏi: Thiền định của Lục Tổ là thế 
nào? 

Huuền Sách nói: Thầu tôi nói thiền định là 
trong trẻo mầu diệu, tròn đầu vắng lặng, thể 
dụng như như, năm uẩn vốn Không, sáu trần 
chẳng phải có, chẳng xuất chẳng nhập, chẳng 
định chẳng loạn. Tánh thiền không trụ, lìa sự trụ 
vào cái vắng lặng của thiền, tánh thiền không 


218 | PHẨM CƠ DUYÊN 


sanh, lìa sự sanh ra cái tưởng thiền. Tâm như 
hư không mà cũng không có cái lượng hư không. 


Trí Hoàng nghe nói như vậu, mới đi đến uết 
kiến Đại sư. 

Sư hỏi rằng: Nhân giả ở đâu đến? 

Trí Hoàng thuật đủ duuên do từ trước. 

Sư nói: Quả thật như lời nói ấu. Khi tâm ông 
như hư không mà chẳng bám vào cái thấu không, 
ứng dụng vô ngại, động tịnh đều vô tâm, tình 
phàm thánh dứt, năng sở đều hết, tánh tướng 
như như, thì không lúc nào chẳng định. 


Trí Hoàng ngau đó đại ngộ. Tâm sở đắc từ hai 
mươi năm nau đều không còn bóng dáng âm 
vang. Đêm ấu ở Hà Bắc người ta nghe trên không 
trung có tiếng rằng: Hoàng thiền sư ngàu nau 
đắc đạo. 

Sau đó Trí Hoàng làm lễ từ biệt Tổ, trở về Hà 
Bắc khai hóa bốn chúng. 

Cái định của sư Trí Hoàng là tướng định, cái 
định như Huyền Sách nói là tánh định. Tánh định 
là cái định của tự tánh, nó vốn là vô niệm, vô 
tướng, vô trụ, và thường hằng như vậy. 


PHẨM CƠ DUYÊN | 219 


Lời của ngài Huyền Sách đều đúng như lời của 
Lục Tổ, vì đã thấy tánh. Y theo lời ngài mà tu, thực 
hiện được như vậy là đã đủ cho một đời tu học. 
Vấn đề với người tu học chúng ta là cần phải chứng 
cho được tánh định ấy, chứ ngôn ngữ ý niệm thì 
chẳng ích gì, như muốn ăn cho no mà chỉ đọc thực 
đơn thôi vậy. 


Lời nói của Lục Tổ mạnh mẽ hơn, có oai lực hơn, 
cọng với tâm thành khẩn cầu học của sư Trí 
Hoàng, khiến cho tâm sư tương ưng được với tánh 
định vốn có này. Khi tương ưng, thấy biết được cái 
thật, thì cái giả rơi rụng không còn âm vang bóng 
dáng. 

“Động tịnh đều vô tâm”, đây là cái chúng ta vẫn 
dùng hàng ngày mà không biết. 

Có một vị tăng hỏi Sư rằng: Ý chỉ của Hoàng 
Mai người nào được? 


Sư nói: Người hội Phật pháp được. 
Tăng nói: Hòa thượng có được chăng? 
Sư nói: Ta chẳng hội Phật pháp. 


Người chứng ngộ tánh Không hoàn toàn mới trả 
lời được như vậy. Để thấy biết trực tiếp ý chỉ của 
Thiền, chúng ta phải tham thiền câu nói “ta chẳng 


220 | PHẨM CƠ DUYÊN 


hội Phật pháp” cho đến khi vỡ lẽ, thấy thấu suốt 
tánh Không. 


Đoạn này cùng một nghĩa với phần sau của Kinh 
Kim Cương, “chẳng chứng, chẳng đắc”. 


Một hôm Sư muốn giặt cái ụ đã được truuêền 
thọ, mà không tìm được suối trong. Nhân đi ra 
sau chùa ước chừng năm dặm, thấu núi rừng 
rậm rạp, khí tốt vâu quanh, Sư dộng tích trượng 
xuống đất, mạch suối theo đó mà chảu ra, chứa 
đầu thành ao. Sư quù gối trên đá mà giặt u. Bỗng 
có vị tăng người ở Tâu Thục, tên là Phương Biện 
đến ra mắt Sư. 


Sư hỏi: Thượng nhân chuuên làm nghề gì? 
Bạch: Dạ, khéo về nghề đắp tượng. 


Sư nghiêm chỉnh nét mặt, nói rằng: Ông thử 
đắp hình ta xem. 

Phương Biện bối rối, qua vài ngàu sau mới đắp 
thành tượng, cao độ bảu tấc, điểm nào cũng 
khéo. 

Sư cười mà nói: Ông chỉ khéo hiểu tánh đắp 
tượng mà chưa hiểu tánh Phật. 


PHẨM CƠ DUYÊN | 221 


Rồi Sư xoa đỉnh đầu Phương Biện mà nói rằng: 
Ông hãu hằng làm phước điền cho trời người, và 
lấu ụ đền đáp công Phương Biện. 


Phương Biện lấu ụ phân làm ba phần, một 
phần choàng vào tượng, một phần để lại cho 
mình, và một phần dùng làm hộp đựng rồi chôn 
xuống đất, thệ nguuện rằng: Sau nàu người nào 
được u nàu, tức là ta ra đời, trụ trì ở đâu, tu sửa 
lại ngôi chùa. 


Đạo Phật bắt đầu bằng hai sự tích tập phước đức 
và trí huệ ở Tư lương vị và chấm dứt với sự viên 
mãn hai tích tập ấy ở quả vị Phật. Khi Lục Tổ bảo 
sư Phương Biện, “ông hãy hằng làm phước điền 
cho trời người”, cho thấy là Thiền tông chẳng bao 
giờ coi nhẹ phước đức. Trái lại phải “hằng làm”. 
Cuộc đời Lục Tổ cho thấy điều này. Có điều hằng 
làm phước đức mà chẳng bao giờ lìa trí huệ tánh 
Không. 


Tuy chưa hiểu Phật tánh, nhưng lời thệ nguyện 
từ một thân, khẩu, tâm ý trong sạch đủ sức mạnh 
để định hình tương lai. Còn những vị thông đạt 
Phật tánh mà nguyện ở lại trần gian, không nhập 
Niết bàn, để độ chúng sanh thì lời nguyện ấy sẽ 
thành hiện thực, như trong suốt dòng Thiền Trung 


222 | PHẨM CƠ DUYÊN 


Hoa, có những vị Thiền sư đã nằm mộng thấy Lục 
Tổ và nghe sự căn dặn của ngài. Thiền sư Hư Vân 
thế kỷ 2o là một trong số những vị ấy. 

Có vị tăng đọc lại bài kệ của Thiền sư Ngọa 
Luân rằng: 

Ngọa Luân có nghề giỏi 
Dứt được trăm tư tưởng 
Đối cảnh chẳng khởi tâm 
Bồ đề ngàu ngàu lớn. 

Sư nghe kệ, nói rằng: Bài kệ ấu chưa rõ tâm 
địa. Nếu theo đó mà tu hành thì thêm sự trói 
buộc. Nhân đó khai thị một bài kệ: 

Huệ Năng không tài nghề 
Chẳng dứt trăm tư tưởng 
Đối cảnh tâm luôn khởi 
Bồ đề làm sao lớn? 

Khi chưa rõ tâm địa vốn là tánh Không thì lấy sự 
dứt được các tư tưởng, sự đối cảnh tâm chẳng khởi 
làm công phu. Đây là một bề tu Định. Tu Định được 
như vậy là tốt, nhưng nếu không có thầy chỉ bày 
thì chỉ thấy mặt Tịch mà không thấy mặt Chiếu của 
tâm, mặt Định mà không có mặt Huệ. 


PHẨM CƠ DUYÊN | 223 


Người thấy tánh, thấy tâm địa thì khác. Nếu 
không có tư tưởng thì làm sao đi đứng nằm ngồi, 
thuyết pháp, độ sanh? Người thấy tâm địa vô niệm 
thì có khởi, nhưng là những tư tưởng thiện lành 
và thật tánh của các tư tưởng thiện lành ấy là vô 
sanh. Dù là tư tưởng thiện lành hay trung tính thì 
tư tưởng ấy khởi lên rồi lại tan biến tức thì trong 
tâm vô niệm, không để lại dấu vết gì. Như một đám 
mây khởi trong bầu trời và tan biến ngay trong 
bầu trời mà không để lại dấu tích. Đây chính là 
tâm vô sanh. 

Giải thoát không phải là không có tư tưởng khởi, 
mà tư tưởng khởi trong tâm vô niệm, vô sanh, nên 
tư tưởng là vô sanh, vốn tự giải thoát. 


PHẨM ĐỔN TIỆM 


THỨ TÁM 


Lúc Tổ Sư ở chùa Bảo Lâm, Tào Khê thì Đại sư 
Thần Tú ở chùa Ngọc Tuuền, Kinh Nam. Bấu giờ 
cả hai tông hóa độ thịnh hành, người đời đều 
xưng là Nam Năng Bắc Tú nên mới có phân hai 
tông Đốn và Tiệm Nam và Bắc. Nhưng người học 
đạo chẳng biết tông thú. 


Sư nói với đại chúng rằng: Pháp vốn có một 
tông, còn người thì có Nam và Bắc. Pháp là một 
giống mà cái thấu thì có nhanh chậm. Sao gọi 
đốn tiệm? Thật ra pháp không có đốn tiệm mà vì 
con người có sắc bén có cùn lụt, cho nên gọi là 
đốn tiệm. 

Khi Lục Tổ ở ẩn trong rừng núi thì đại sư Thần 
Tú đã hoằng hóa thịnh hành ở phía Bắc, ảnh hưởng 


226 | PHẨM ĐỐN TIỆM 


mạnh ở kinh đô ngay cả khi Lục Tổ ra hoằng hóa. 
Phải đến về sau, nhờ các thiền sư xuất chúng các 
đời sau mà đốn giáo vượt lên để thành Thiền tông 
Trung Hoa, truyền qua Việt Nam, Triều Tiên, Nhật 
Bản cho đến ngày nay. 


“Pháp vốn một tông, pháp là một giống” vì Pháp 
thân chỉ là một, chung cho cả chư Phật, các Bồ tát 
Pháp thân ở hàng Thập địa và tất cả các chúng 
sanh. Đốn giáo là chỉ thẳng Pháp thân ấy để cho đệ 
tử ngộ nhập. Pháp thân ấy vừa là nền tảng, vừa là 
phương tiện, vừa là cứu cánh. Trong khi ấy, Tiệm 
giáo chú trọng nhiều đến phương tiện và quan 
niệm cứu cánh ở ngoài nền tảng và phương tiện. 

Song các đồ chúng của đại sư Thần Tú thường 
chê Tổ Sư Nam tông chẳng biết một chữ, có gì 
hau đâu. 


Đại sư Thần Tú nói rằng: Vị kia được cái trí vô 
sư, thâm ngộ thượng thừa, ta đâu chẳng bằng 
vậu. Vả lại thầu ta là Ngũ Tổ đã đích thân truuêền 
U pháp, đâu phải là việc vô cớ. Ta tiếc không thể 
đi xa được để thân cận người mà luống chịu ân 
huệ của vua. Các ông chớ trì trệ ở đâu, nên qua 
Tào Khê mà tham học giải quuết. 


Ngài Thần Tú được phong làm quốc sư, được 
triều đình lần đầu tiên dùng danh hiệu Thiền sư 


PHẨM ĐỐN TIỆM | 227 


ban cho. Xem cách ngài nói về Lục Tổ, chúng ta 
thấy trong đạo pháp, làm gì có sự xích mích bất 
hòa giữa các cao tăng với nhau, như người đời 
thường nghĩ. 

Một ngàu kia Sư Thần Tú bảo đệ tử là Chí 
Thành rằng: Con thông mỉnh đa trí, nên vì ta mà 
đến Tào Khê nghe pháp. Nếu nghe được chỗ gì 
hãu hết lòng nhớ lấu rồi về nói lại ta nghe. Chí 
Thành vâng mệnh đến Tào Khê, theo chúng tham 
hỏi mà chẳng nói từ đâu đến. 

Khi ấu Sư nói với chúng rằng: Nau có người 
trộm pháp, lén ở trong hội nàu. Chí Thành liền 
bước ra làm lễ và trình bàu hết sự việc. 


Sư nói: Ông ở chùa Ngọc Tuuền đến, có phải để 
do thám? Thưa: Chẳng phải. Sư nói: Sao lại 
chẳng phải? Thưa rằng: Chưa nói thì phải, còn 
nói ra rồi thì chẳng phải. 

Sư nói: Thầu ông dạu chúng thế nào? 


Thưa rằng: Thầu thường chỉ dạu đại chúng trụ 
tâm quán tịnh, ngồi mãi không nằm. 

Sư nói: Trụ tâm quán tịnh là bệnh, chẳng phải 
thiền. Ngồi hoài thì bó buộc cái thân, với đạo lú 
có ích gì đâu. Hãu nghe kệ ta: 


228 | PHẨM ĐỐN TIỆM 


Khi sống ngồi chẳng năm 
Chết rồi nằm chẳng ngồi 

Chỉ một đống xương thúi 
Sao lập được công phu. 

Chí Thành lại lạu và bạch: Đệ tử ở với Đại sư 
Thần Tú, học đạo chín năm chẳng được khế ngộ. 
Nau nghe một lời của Hòa thượng bèn khế hội 
bản tâm. Đệ tử vì sanh tử là việc lớn, xin Hòa 
thượng đại từ chỉ dạu cho. 


Sư nói: Ta nghe nói thầu ông dạu cho người 
học đạo pháp giới định huệ, chưa rõ thầu của 
ông nói tướng hạnh của giới định huệ như thế 
nào, hấu nói cho ta nghe. 


Chí Thành bạch: Đại sư Thần Tú nói, các điều 
ác chớ làm, gọi là giới; các điều lành vâng làm, 
gọi là huệ; tự tịnh Úú mình, gọi là định. Ngài dạu 
như vậu, chưa rõ Hòa thượng lấu pháp gì dạu 
người. 

Sư nói: Nếu ta nói có pháp để dạu cho người, 
đó là dối gạt ông. Ta chỉ tùu phương tiện mở chỗ 
trói buộc cho người, giả danh gọi là tam muội. 
Như giới định huệ thầu ông nói quả là chẳng thể 
nghĩ bàn, nhưng cái thấu giới định huệ của ta lại 
khác. 


PHẨM ĐỐN TIỆM | 229 


Chí Thành bạch: Giới định huệ thì chỉ có một 
thứ, sao lại khác? 

Sư nói: Giới định huệ của thầu ông để tiếp 
người Đại thừa, giới định huệ của ta để tiếp 
người tối thượng thừa, ngộ hiểu chẳng đồng, cái 
thấu có mau chậm. 


Ông nghe ta nói có đồng với vị kia chăng? Chỗ 
thuuết pháp của ta không lìa tự tánh. Lìa bản thể 
mà thuuết pháp gọi là thuuết theo tướng, tự 
tánh thường mê. Phải biết tất cả muôn pháp đều 
từ tự tánh khởi dụng, ấu là giới định huệ chân 
thật. 

Hãu nghe kệ ta: 

Tâm địa không lỗi, tự tánh giới, 

Tâm địa không sỉ, tự tánh huệ, 

Tâm địa không loạn, tự tánh định, 
Chẳng tăng chẳng giảm, tự kim cương, 
Thân tới thân Iui, vốn tam muội. 


Trụ tâm quán tịnh, thường ngồi chẳng nằm là 
không tin rằng tâm mình vốn tịnh, vốn vô niệm, 
không niệm nào có thể làm ô nhiễm, như không 
một đám mây nào có thể làm biến chất bâu trời. 
Công phu là niệm niệm tương ưng với bầu trời tâm 


230 | PHẨM ĐỐN TIỆM 


vô niệm ấy, bởi vì tâm vô niệm ấy không chỉ có 
trong khi ngồi thiền. Trụ tâm quán tịnh, ngồi hoài 
chẳng nằm là tu theo tướng, tướng tịnh và tướng 
ngồi. 

Ở trong tánh thì quả là “nếu nói có pháp để dạy 
cho người, đó là dối gạt ông; chỉ tùy phương tiện 
mà mở chỗ trói buộc cho người, giả danh gọi là 
tam muội”. Trói buộc vào các tướng mà hết, đó là 
tự tánh vô niệm, vô tướng và vô trụ. Đây là trạng 
thái bình thường của tâm, chớ đâu phải cái gì khác 
lạ để được đặt tên là tam muội. 

Giới định huệ không phải là tướng giới định huệ 
lấy tự bên ngoài, mà tự tâm, tự tánh vốn là giới 
định huệ. Tu hành không phải là làm theo tướng ở 
bên ngoài, mà là thấy tánh và hằng sống với tự 
tánh. 


Tâm địa không lỗi, không có vọng tưởng phân 
biệt, đây là tự tánh vốn giới. Tâm địa không si, 
không mê, đây là tự tánh vốn huệ. Tâm địa không 
loạn, đây là tự tánh vốn định. Đời sống, cử động, 
nói năng, suy nghĩ của mỗi người vẫn xảy ra trên 
cái tâm địa tự tánh bất biến như hư không này. Nó 
luôn luôn hiện tiên mà chỉ bởi vì không biết khiến 
cho lỗi, si, loạn mà mất dấu. 


PHẨM ĐỐN TIỆM | 231 


Phải thấy cho được cử động, nói năng, suy nghĩ 
đang diễn ra trên nền tảng tâm địa tự tánh này, và 
không bao giờ ra khỏi nền tảng ấy, đó gọi là thấy 
tánh. 

“Phải biết tất cả muôn pháp đều từ tự tánh khởi 
dụng, ấy là giới định huệ chân thật”, thấy biết tất 
cả muôn pháp trước mắt là tự tánh khởi dụng, do 
đó muôn pháp đều thanh tịnh, viên mãn, sáng rỡ, 
không thiếu hụt dù chỉ bằng hạt bụi. 


Chứng thực được tâm địa tánh Không không 
tăng không giảm, làm hay không làm đều không 
tăng không giảm, đây là tự mình là tánh kim 
cương bất hoại. Chứng thực được sự lui tới của 
thân đều nằm trên nền tảng tánh Không, mọi hoạt 
động đều không dính dáng gì đến tánh Không, thì 
đây là chánh định có từ vô thủy đến vô chung. 

Sống trong tự kim cương, trong vốn tam muội 
thì sắc thanh hương vị xúc pháp, mắt tai mũi lưỡi 
thân ý, cái gì chẳng phải là tự kim cương, cái gì 
chẳng phải là vốn tam muội? 

Chí Thành nghe kệ, cảm hối tạ ơn, rồi trình 
một bài kệ: 


Năm uẩn huuễn thân 


232 | PHẨM ĐỐN TIỆM 


Huuễn đâu cứu cánh 
Xoau hướng Chân Như 
Pháp lại chẳng tịnh. 

Sư khen là phải, lại nói với Chí Thành rằng: 
Giới định huệ của thầu ông là để khuuên người 
căn trí nhỏ, giới định huệ của ta để khuuên 
người căn trÝ lớn. 

Nếu ngộ tự tánh thì cũng chẳng lập Bồ đề Niết 
bàn, cũng chẳng lập giải thoát tri kiến. Không có 
một pháp có thể đắc mới có thể kiến lập vạn 
pháp, nếu rõ ú nàu, cũng gọi là Phật thân, cũng 
gọi là Bồ đề Niết bàn, cũng gọi là giải thoát tri 
kiến. 

Người thấu tánh thì lập cũng được, không lập 
cũng được, đến đi tự do, không ngưng không 
ngại, ứng dụng tùu làm, ứng lời tùu đáp, hiện 
khắp Hóa thân mà chẳng lìa tự tánh, tức là được 
tự tại thần thông, du hú tam muội, ấu gọi là thấu 
tánh. 


Người thấy tánh khi nhìn ra ngoài chỉ thấy tánh 
Không, đúng hơn, sự hóa hiện của tánh Không, 
“như mộng huyễn, bọt, ảnh, như sương, như điện 
chớp”°. Nhìn vào trong cũng là tánh Không, chẳng 


PHẨM ĐỐN TIỆM | 233 


xoay hướng đến Chân Như, Bồ đề Niết bàn... 
những danh tự giả lập (Vô nguyện). 


Nhìn tất cả các tướng sanh tử, chúng sanh mà 
nói rằng “lập cũng được, không lập cũng được”, 
thì đây là tự do, tự do với cả sanh tử và Niết bàn. 


Theo lời Lục Tổ, thấy tánh là thấy và sống thuần 
thục tánh Không tánh Như. Tánh Không là không 
một pháp có thể đắc, trên nền tảng này lập ra các 
pháp phương tiện để độ người. Phương tiện hóa 
hiện từ tánh Không, nên vô sở hữu, bất khả đắc. 
Tánh Như thì có đâu sanh tử và chúng sanh vì có 
cái gì không phải là tánh Như. ““Lập cũng được, 
không lập cũng được”, vì đâu cũng là tánh Không 
tánh Như, cái gì cũng là tánh Không tánh Như. 


Sống trong tánh Không thì lập cũng là không lập, 
không lập mà tất cả hiện hữu sẵẳn trong tánh 
Không. Đến là đến trong tánh Không, đi là đi trong 
tánh Không, không ngưng không ngại. Ứng dụng 
tùy làm, ứng lời tùy đáp vì làm việc gì cũng chẳng 
dính đến thân tâm, nói lời nào cũng chẳng dính 
đến môi miệng. Hiện khắp Hóa thân vì tướng nào 
cũng là sự hóa hiện của tánh Không. Làm tất cả 
hạnh Bồ tát mà chẳng lìa tánh Không, đó gọi là tự 
tại thần thông, du hý tam muội. 


234 | PHẨM ĐỐN TIỆM 


Chí Thành lại bạch với Sư rằng: Thế nào là 
nghĩa chẳng lập? 


Sư nói: Tánh mình không quấu, không sỉ, 
không loạn, niệm niệm trí huệ Bát nhã quán 
chiếu, thường lìa pháp tướng, tự do tự tại, dọc 
ngang đều được, thì có cái gì lập được? Tự tánh 
tự ngộ, đốn ngộ đốn tu, cũng không thứ lớp, cho 
nên chẳng lập tất cả pháp. Các pháp vốn tịch 
diệt, thì có thứ lớp nào? 


Chí Thành lễ bái, nguuện theo hầu hạ sớm tối 
chẳng bê trễ. 


Không quấy, không si, không loạn, đó là tự tánh. 
Không tịch như vậy mà thường chiếu soi, đó là tự 
tánh. Trong tánh, tướng các pháp đều vốn lìa, đều 
bất khả đắc, như hoa giữa hư không. Thanh tịnh 
như vậy thì vọng lập cái gì đều là vô ích, có khi 
thành bệnh. Đây là sự tự do tự tại của tánh Không, 
dọc ngang đều được vì có tướng nào đâu. 


Tánh Không được Lục Tổ điễn tả rõ ràng cụ thể 
như vậy, nhưng không chứng ngộ được nó thì dù 
có diễn tả qua nhiều đời cũng vô ích. Chứng ngộ 
được nó thì mới biết tự do của tánh Không là gì. 
Không có trời để đội, không có đất để đạp, không 
có sanh tử để bỏ, không có Niết bàn để lấy, không 
có cái gì có thể lập được, đó là tự do. 


PHẨM ĐỐN TIỆM | 235 


Có lập ra tướng thì có thứ lớp, trong tánh Không 
không có tướng nào lập được nên tánh Không thì 
không có thứ lớp, trước sau, cao thấp, mau chậm. 
Các pháp vốn tịch diệt, trong cái tịch diệt toàn 
khắp này, làm gì có tướng nào để lập nên thứ lớp? 
“Tự tánh tự ngộ, đốn ngộ đốn tu”, hai chữ “tự” và 
“đốn” này, chỉ có người ngộ tánh Không mới biết, 
vì nói có tu có chứng là sai vì chấp thường mà nói 
không tu không chứng thì càng hỏng vì chấp đoạn. 

Tất cả các pháp là Không, các pháp vốn tịch diệt, 
hãy Nghe (Văn), Tư duy (Tư), Tham thiền (Tu) 
điều đó cho đến lúc trực tiếp thấy biết thì mới hiểu 
“tự tánh tự ngộ, đốn ngộ đốn tu” là gì. Người tham 
thiền phải nhắm vào cái ““lập cũng được không lập 
cũng được” để thấu hiểu thực tại ấy mà thoát khỏi 
sanh tử. 


Vị tăng pháp danh Chí Triệt, họ Trương, tên 
Hạnh Xương, người ở Giang Tâu, lúc trẻ là một 
hiệp sĩ. 

Từ khi bắc nam phân chia việc hóa độ, hai vị 
tông chủ tuụ không có tâm ta người, nhưng các 
môn đồ lại cạnh tranh sanh lòng uêu ghét. 


Bấu giờ môn nhân bên Bắc tông tôn Sư Thần 
Tú làm Tổ thứ sáu, nhưng còn e chuuện Tổ sư 


236 | PHẨM ĐỐN TIỆM 


truuền ụ khiến thiên hạ đều nghe, nên sai Hành 
Xương đến thích khách Đại Sư. 


Đại sư là bậc tâm thông, biết trước việc ấu, 
lấu mười lượng vàng để sẵn nơi chỗ ngồi. Đêm 
khuua Hành Xương vào thất của Tổ, toan muốn 
làm hại. Sư đưa cổ ra, Hành Xương quơ đao 
chém ba lần mà không hề hấn gì. 

Sư nói: Gươm chánh chẳng dùng vào việc tà, 
gươm tà chẳng hại được người chánh. Ta chỉ nợ 
ngươi vàng, chớ chẳng nợ ngươi mạng. Hành 
Xương kinh hãi té xỉu, hồi lâu mới tỉnh lại, cầu 
khấn ăn năn tội lỗi và xin xuất gia. Sư lấu vàng 
cho và nói: Ngươi hãu đi, e đồ chúng trở lại hại 
ngươi. Ngàu sau hãu thau đổi hình dáng rồi đến 
đâu ta sẽ nạp thọ. Hành Xương vâng theo ú dạu, 
trốn liền trong đêm ấu, sau xuất gia làm tăng. 


Một ngàu nọ nhớ lời Sư dạu, từ xa đến đảnh lễ 
ra mắt ngài. Sư nói: Ta nhớ ông đã lâu, sao ông 
đến muộn vậu. 


Bạch: Ngàu trước nhờ ơn Hòa thượng xá tội, 
nau tuụ xuất gia khổ hạnh, nhưng sau nàu khó 
báo đáp ân đức nàu, chỉ mong Tổ truụền pháp độ 
sanh mà thôi. 


PHẨM ĐỐN TIỆM | 237 


Đệ tử thường xem kinh Niết bàn mà chưa rõ 
nghĩa thường và vô thường, xin Hòa thượng từ 


©Ồ 2 e© 


bỉ giải nói sơ lược cho. 


Sư nói: Vô thường tức là Phật tánh vậu. Hữu 
thường là tất cả các pháp thiện ác do tâm phân 
biệt vậu. 

Bạch: Lời Hòa thượng nói rất trái với kinh 
văn. 


Sư nói: Ta truụền tâm ấn của Phật, đâu dám 
trái với kinh Phật. 

Bạch: Kinh nói Phật tánh là thường, Hòa 
thượng lại nói là vô thường. Các pháp thiện ác 
cho đến tâm Bồ đề đều là vô thường, Hòa thượng 
lại nói là thường. Trái nhau như thế khiến kẻ học 
nàu càng thêm nghỉ hoặc. 


Sư nói: Kinh Niết Bàn ngàu trước ta đã nghe 
Ni Vô Tận Tạng đọc tụng một lần, bèn giảng nói 
cho, không có một chữ một nghĩa nào chẳng hợp 
với kinh văn, cho đến bâu giờ nói cho ông thì rốt 
cuộc cũng không nói thành hai. 

Bạch: Chỗ hiểu của kẻ học đạo nàu còn cạn cợt 
mờ tối, cỉin Hòa thượng cặn kẻ khai thị. 


238 | PHẨM ĐỐN TIỆM 


Sư nói: Ông biết chăng, Phật tánh nếu thường 
thì làm sao nói có các pháp thiện ác, cho đến 
cùng kiếp cũng không có một người phát tâm Bồ 
đề, thế nên ta nói vô thường, chính là đạo chân 
thường Đức Phật nói. 


Lại nếu tất cả các pháp là vô thường, tức là 
vật gì đều có tự tánh chứa đựng sanh tử, thì 
tánh chân thường có chỗ chẳng khắp, cho nên ta 
nói thường, chính là nghĩa vô thường Đức Phật 
nói. 

Ngàu xưa Phật vì phàm phu ngoại đạo chấp 
nơi tà thường và các bậc nhị thừa nơi thường 
mà cho là vô thường, cọng thành tám điều đảo 
ngược, thế nên trong kinh giáo liễu nghĩa Niết 
Bàn phá những cái thấu thiên lệch mà nói rõ 
nghĩa chân thường, chân lạc, chân ngã, chân 
tịnh. 


Nau ông u theo lời mà trái với nghĩa, lấu cái 
vô thường đoạn diệt và xác định cái thường chết 
cứng mà lầm hiểu lời viên diệu tối hậu của Phật 
thì dù có xem kinh điển đến ngàn lần cũng có ích 
gì? 

Những bậc tu hành chân chánh thì không còn 
tâm ta người, như ngài Huệ Năng và ngài Thần Tú, 
lấy gì cạnh tranh mà sanh yêu ghét, hơn thua. 


PHẨM ĐỐN TIỆM | 239 


Hành Xương ám hại Lục Tổ, nhưng ngài là một 
biển trí huệ và đại bi, cho nên xá tội và còn hẹn 
sau này đến sẽ dạy. ““Ta nhớ ông đã lâu, sao ông 
đến muộn vậy', tánh Không thì tràn đầy từ bi. 


Sư Hành Xương tuy thường đọc kinh Niết Bàn, 
nhưng không có thầy chỉ dạy trực tiếp nên lạc vào 
kiến giải của phàm phu ngoại đạo và các người nhị 
thừa, tức là Thanh Văn thừa và Độc Giác thừa. Sư 
Hành Xương khi nghe nói vô thường bèn có cái 
thấy thiên lệch, cho vô thường chỉ là vô thường, 
và trong đó không có cái thường nào cả. Lấy một 
bài kinh ngắn như Bát nhã Tâm kinh, thì “sắc tức 
là Không”, sắc là vô thường, nhưng tức là Không, 
tức là tánh Không, “không chỗ nào chẳng khắp”, 
mà không chỗ nào chẳng khắp tức là thường. 

Người đời và các tôn giáo đều có cái thấy phân 
hai, thế gian là vô thường còn bên kia, cái siêu 
việt, cái toàn thể vô biên thì thường. Tục đế hay 
thế đế là vô thường, chân đế thì thường. 


Với Đại thừa ở mức rốt ráo, như trong Kinh Pháp 
Hoa, Hoa Nghiêm, Đại Bát Niết Bàn thì không có 
sự phân hai này. Không phải tướng thì vô thường, 
có sanh có diệt, còn tánh là thường, không sanh 
không diệt. Mà tướng hay sanh tử chưa từng sanh 


240 | PHẨM ĐỐN TIỆM 


nên cũng chưa từng diệt, tướng cũng không sanh 
không diệt nên là thường. Tướng chính là tánh, 
tánh tướng không hai. 


Chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh thì 
“khắp tất cả chỗ”, đó cũng là Vô trụ xứ Niết bàn 
của hàng Bồ tát. 

Thấy tất cả pháp thiện ác, các tâm niệm sanh 
điệt trước mắt là chân thường, chân lạc, chân ngã, 
chân tịnh, đó là cái Thấy, Thiền định và Hạnh của 
Thiền giả. 

Hành Xương hốt nhiên đại ngộ, nói kệ rằng: 

Bởi giữ tâm vô thường 
Phật nói tánh hữu thường 
Chẳng biết lời phương tiện 
Như ao xuân lượm ngói. 
Con nau chẳng ra công 

Mà Phật tánh hiện tiền 
Chẳng phải Thầu trao cho 
Con cũng không chỗ đắc. 

Sư nói: Nau ông đã thông suốt (triệt) nên đặt 
tên là Chí Triệt. 


Chí Triệt lễ tạ rồi lui ra. 


PHẨM ĐỔN TIỆM | 241 


Tự tánh hay cái “không chỗ đắc”, cái trí vô sư 
không hề ngăn che chướng ngại ai cả. Chỉ có mình 
tự che chướng mình, có khi tu thì càng thêm phiền 
não ta người, càng thêm tà kiến, biên kiến.... vì 
hiểu kinh theo ý của mình, rồi có được và chẳng 
được, sâu cạn... 


Sư Hành Xương là một thí dụ. Phiền não chướng 
là nghe lời đi ám hại một bậc cao tăng chứng ngộ. 
Sở tri chướng là tự hiểu kinh theo ý mình, không 
có người chỉ dạy. Hai cái ấy không khéo thì tích 
tập ngày càng dày mà tự mình che chướng mình 
với cái luôn luôn hiện tiền trước mắt. 

Cho nên, như Lục Tổ nói với sư Chí Thành, “Ta 
chỉ tùy phương tiện mở chỗ trói buộc cho người, 
giả danh gọi là tam muội”, khi ngài mở sự trói 
buộc của phiền não chướng và sở tri chướng của 
Hành Xương thì sư hốt nhiên đại ngộ. Đại ngộ là 
đích thân thấy biết cái tam muội xưa nay vẫn ở 
trước mặt mình, xưa nay mình vẫn ở trong đó. Đâu 
cần phải “ra công”, đâu cần lặn hụp nơi “ao xuân” 
(Kinh Niết Bàn) chỉ làm thêm nước đục, mà chỉ 
lượm được gạch đá. 


Đoạn này, tuy đọc chỉ mất năm phút, nhưng phải 
thấy đó là tâm lực của cả một đời người, tâm lực 


242 | PHẨM ĐỐN TIỆM 


ăn năn hối lỗi và tâm lực tìm hiểu cái chân thường. 
Với tâm lực như vậy mới mong phá sập được phiền 
não chướng và sở tri chướng mà ai cũng có để Phật 
tánh hiện tiền. 

Có một đồng tử, tên là Thần Hội, con nhà họ 
Cao ở Tương Dương, mười ba tuổi, từ chùa Ngọc 
Tuuền đến tham lễ. 


Sư nói: Người tri thức khó nhọc đi từ xa đến, 
có đem theo được cái gốc chăng? Nếu có gốc thì 
phải biết ông chủ, nói thử xem. 

Hội bạch: Lấu vô trụ làm gốc, thấu tức là chủ. 

Sư nói: Sa di kia sao lại bắt chước lời nói của 
người. 

Thần Hội bèn thưa: Hòa thượng ngồi thiền, 
thấu hau chẳng thấu? 


Sư lấu gậu đánh ba cái, nói: Ta đánh người 
đau hau chẳng đau? 


Thần Hội bạch: Cũng đau cũng chẳng đau 
Sư nói: Ta cũng thấu cũng chẳng thấu. 


Thần Hội hỏi: Sao là cũng thấu cũng chẳng 
thấu? 


PHẨM ĐỔN TIỆM | 243 


Sư nói: Ta thấu là thường thấu lỗi trong tự 
tâm, chẳng thấu những phải trái, tốt xấu của 
người, đó là cũng thấu cũng chẳng thấu. 


Ngươi nói cũng đau cũng chẳng đau là thế 
nào? Ngươi nếu chẳng đau thì đồng với gỗ đá, 
còn đau thì đồng với phàm phu, liền sanh giận 
hờn. Trước ngươi hỏi thấu hau chẳng thấu, đó 
là hai bên, cũng đau cũng chẳng đau, đó là sanh 
diệt. Tự tánh của ngươi, ngươi còn chẳng thấu, 
sao dám đùa cợt người? 

Thần Hội lạu tạ hối lỗi. 

Sư lại nói: Nếu ngươi tâm mê chẳng thấu, thì 
hỏi thiện tri thức tìm ra con đường. Còn nếu 
ngươi tâm ngộ, tức là tự thấu tánh, thì ụ pháp 
tu hành. Ngươi tự mê chẳng thấu tự tâm, lại hỏi 
ta thấu hau chẳng thấu. Ta thấu thì tự biết, đợi 
gì cái mê của ngươi? Ngươi nếu tự thấu cũng 
chẳng dính dáng gì cái mê của ta. Sao chẳng tự 
biết tự thấu, lại hỏi ta thấu cùng chẳng thấu. 

Thần Hội làm lễ hơn trăm lạu, xin tha tội lỗi, 
rồi chuuên cần hầu hạ bên Tổ, chẳng khi nào rời. 

Thần Hội có trí nên đối đáp nhanh lẹ, có phần 
giống, nhưng chỉ bắt chước lời người khác, chỉ vì 
tu còn ít, chưa đủ định để giữ gìn cái thấy hiểu 


244 | PHẨM ĐỔN TIỆM 


chân chánh, chưa đủ ánh sáng của huệ để thấy biết 
thật. Từ đó mà sanh lỗi lầm, cách ứng xử có phần 
kiêu mạn. Với người ưa nói lý này, Tổ đưa vào thế 
giới của sự. Sự có thông thì lý mới thật. 


Tổ nói, “ta thấy là thường thấy lỗi trong tự tâm, 
chẳng thấy những trái phải, tốt xấu của người”, 
đây là sự tu hành chân chánh trong tự tánh. Đây 
là đã thấy cái vốn sạch của tự tâm rồi, mới y trên 
sự vốn sạch ấy mà thấy để giải tan các vết dơ đã 
nhiễm. 


Còn cứ thấy người khác - thấy có pháp ngoài 
tâm đã là lỗi rồi - lại thấy chuyện phải trái, tốt xấu 
của người thì càng thêm nhiễm ô, càng thêm tội 
chướng. Phân biệt ta người đã là lỗi, thấy lỗi 
người, thấy cái xấu của người (và do đó ta thì tốt) 
thì lỗi lầm phân biệt càng thêm nặng, sự che 
chướng càng thêm nhiều, tự tâm càng thêm tối 
tăm. Tu như vậy thì càng tu càng tự che chướng, 
càng tu càng xa, vì là tu nhân ngã chứ chẳng phải 
tu Phật. 


“Tự thấy tánh mình, y theo pháp mà tu hành” 
thì có dính dáng gì đến cái mê cái ngộ của người 
khác? Tánh như vậy mới thật là không nhiễm ô, 
giải thoát, tự do. 


PHẨM ĐỔN TIỆM | 245 


Một ngàu kia Sư bảo chúng rằng: Ta có một 
vật không đầu không đuôi, không danh không 
tự, không lưng không mặt, các ông có biết 
chăng? 


Thần Hội bước ra bạch rằng: Ấu là cái bổn 
nguuên của chư Phật, là Phật tánh của Thần Hội. 


Sư nói: Ta đã nói với ông là không danh không 
tự, mà ông lại nói là bổn nguuên, Phật tánh. Ông 
đi đâu cũng có nắm tranh che đầu, chỉ thành một 
tông đồ tri giải mà thôi. 

Sau khi Tổ tịch rồi, Thần Hội vào thành Lạc 
Dương truuêền bá rộng rãi đốn giáo của Tào Khê, 
trước tác sách Hiển Tông kú thịnh hành ở đời, 
được xưng là Hà Trạch Thiền sư. 

Sư Thần Hội vào lúc này tuy đã phần nào thấy 
tánh, nhưng chưa hoàn toàn nên còn vướng vào ý 
thức và chữ nghĩa, nghĩa là đã đạt đến trí nhưng 
còn chưa nhổ neo xa lìa khỏi thức. Tự tâm còn phải 
dựa vào ngôn ngữ văn tự ý niệm nên chưa thể tự 
do, “tâm thông và thuyết thông”,““không có một 
pháp có thể đắc mới có thể kiến lập vạn pháp, lập 
cũng được, không lập cũng được, đến đi tự do, 
không ngưng không ngại, ứng dụng tùy làm, ứng 
lời tùy đáp, khắp hiện Hóa thân mà chẳng lìa tự 


246 | PHẨM ĐỐN TIỆM 


tánh, tức là được tự tại thần thông, du hý tam 
muội, ấy gọi là thấy tánh”. 


Sau khi Tổ viên tịch, lúc Thần Hội đã tròn vẹn 
sự tu học, ngài vào kinh thành Lạc Dương, truyền 
bá rộng rãi Đốn giáo của Tào Khê. Danh tự ngôn 
ngữ ngày trước là một chướng ngại, một nắm 
tranh che đầu, thì bây giờ là một phương tiện hữu 
hiệu để hoằng pháp. Nhờ sư Thần Hội mà phái 
Thiền phía Nam lấn lướt làm cho phái Bắc tiệm 
dần dần mai một. 

Sư khi thấu các môn đồ các tông nạn vấn lẫn 
nhau, đều khởi ác ú, số đông tập hợp dưới pháp 
tòa, thương xót mà bảo rằng: Người học đạo thì 
phải trừ hết tất cả các niệm thiện niệm ác. Không 
có danh gì có thể gọi, gọi là tự tánh, cái tánh 
không hai gọi là thật tánh. Trên thật tánh nàu 
lập ra tất cả giáo môn. Vậu ngau dưới lời nàu 
liền phải tự thấu. 


Mọi người nghe nói, thảu đều làm lễ, xin thờ 
Đại sư làm thầu. 


Pháp hay Pháp thân hay thật tánh không hai thì 
đứng trên cả Tăng đoàn trong Tam Bảo. Và tăng 
dù thánh hay phàm đều có nhiệm vụ phụng sự 
Pháp. Pháp hay Pháp thân thì không có ranh giới 
nên phân biệt các tông phái theo hình tướng một 


PHẨM ĐỔN TIỆM | 247 


cách chết cứng là một sai lầm. Sai lầm hơn nữa là 
đứng trong tông phái “của ta” mà sanh ác ý với các 
tông phái “của người”. 


Pháp môn hay phương tiện tu hành đều được lập 
ra trên nên tảng Pháp hay thật tánh không hai này, 
và đưa đến quả cũng chính là nền tảng đã được 
khai mở trọn vẹn. Pháp môn nào không lập ra trên 
nền tảng này và nhắm đến cùng một mục đích là 
Pháp hay Pháp thân hay thật tánh không hai thì 
không phải là Phật pháp. Tất cả các pháp môn đều 
được lập ra trên cùng một nền tảng, đi trên và 
trong cùng một nền tảng và chứng quả cũng chính 
là nền tảng ấy được kinh nghiệm trọn vẹn. 

Nền tảng ấy của Phật giáo là Pháp thân vô ngã 
và vô pháp. Nếu tu mà càng thêm lớn chấp ngã và 
chấp pháp thì trái ngược với Phật pháp. Chúng ta 
có thể kiểm chứng sự tu hành đúng hay sai, nhanh 
hay chậm khi quan sát sự chứng ngộ vô ngã vô 
pháp của chúng ta đến đâu, tức là tự tánh hiển lộ 
đến đâu. 

“Không có danh gì có thể gọi, gọi là tự tánh; cái 
tánh không hai gọi là thật tánh”, thấy hay chẳng 
thấy? 


PHẨM HỘ PHÁP 


THỨ CHÍN 


Niên hiệu Thần Long, năm đầu, ngàu rằm 
thượng nguuên, hoàng thái hậu Tắc Thiên và vua 
Trung Tông ra lời chiếu rằng: Trẩm thỉnh hai đại 
sư Huệ An và Thần Tú vào cung để cúng dường, 
thừa khi công việc có rảnh thì nghiên cứu về 
Nhất thừa. Nhưng hai sư đều nhường và nói: Ở 
phương Nam có Thiền sư Huệ Năng được mật 
truuền u pháp của Đại sư Hoằng Nhẫn, truuền 
tâm ấn của Phật, nên thỉnh người đến mà hỏi. 
Nau sai nội thị là Tiết Giản mang chiếu nghỉnh 
thỉnh, xin Đại sư từ bỉ nghĩ đến, nhanh đến kinh 
đô. 

Sư dâng sớ cáo bệnh xin từ, nguuện trọn đời 
ở nơi rừng núi. 

Tiết Giản bạch: Các vị thiền đức ở kinh thành 
đều nói rằng: Muốn được ngộ đạo ắt phải ngồi 
thiền tập định. Nếu chẳng do thiền định mà được 


250 | PHẨM HỘ PHÁP 


©Ồ 2 e© 


giải thoát là điều chưa từng có. Vậu chưa rõ chỗ 
thuuết pháp của Đại sư như thế nào? 


Sư nói: Đạo do tâm ngộ, đâu phải do ngồi. 
Kinh nói: Nếu nói Như Lai hoặc ngồi hoặc nằm. 
đó là hành tà đạo. Vì sao thế? Không từ chỗ nào 
đến, cũng không có chỗ nào đi. 


Không sanh không diệt, đâu là Như Lai thanh 
tịnh thiền. Các pháp không tịch, đâu là Như Lai 
thanh tịnh tọa. Cứu cánh không có gì là chứng, 
huống chỉ là ngồi? 

Đạo do tâm ngộ, do sự sáng tỏ của tâm. Sự sáng 
tỏ của tâm bao la trùm khắp, đâu có lệ thuộc gì vào 
tư thế đi đứng nằm ngồi của thân. Nếu Thiền chỉ 
có khi ngồi thì khi chết làm sao? “Khi sống ngồi 
chẳng nằm, chết rồi nằm chẳng ngồi, một đống 
xương thịt thúi, sao lập nên công phu?” 


Tánh của tâm không thể giới hạn trong tướng 
của thân. Nên cho Như Lai ngồi hay nằm, ấy là 
hành tà đạo. Tánh của tâm là Như Lai thanh tịnh 
thiền, không từ chỗ nào đến, cũng không có chỗ 
nào đi, không sanh không diệt. Tánh của tâm là 
Như Lai thanh tịnh tọa, hằng ngồi nơi các pháp 
không tịch. 


Hai phẩm chót này Lục Tổ tóm lại, tổng trì 
những điều quan trọng ngài đã dạy. Ngài không 


PHẨM HỘ PHÁP | 251 


bác bỏ việc ngồi thiền, bởi ngài cũng có ngồi, như 
khi gặp Thượng tọa Minh, dấu ngồi thiền còn in 
trên đá, khi ngồi trên Tảng đá lánh nạn, và khi 
ngài viên tịch. 

Ngài chỉ bác bỏ cho rằng Phật giáo chỉ có ngồi 
thiên như là phương tiện duy nhất. Ngài bác bỏ sự 
chú trọng vào chỉ việc ngồi, vào tướng ngôi, thay 
vì chú trọng vào tánh của tâm, cái ngồi thiền trong 
mọi lúc, nghĩa là cái xuyên suốt cả thiền định và 
sau thiền định. Ngài chú trọng vào cái tâm vốn 
ngộ, cái tâm “không tu nữa”, “vô học”, “không 
chứng”, vì vô tướng, vô niệm và vô trụ. 


Chính vì điều này ngài đã đưa thiền vào mọi mặt 
của đời sống, đưa thiên vào mọi hoạt động của Bồ 
tát hạnh, mở ra một lối sống toàn diện cho cả vùng 
Đông Á. 

Tiết Giản bạch: Đệ tử về kinh, Chúa Thượng 
chắc sẽ hỏi. Xin Sư từ bi chỉ bàu uếu nghĩa của 
tâm để truuền tâu lại với hai cung cùng các vị 
học đạo ở kinh thành. Ví như một ngọn đèn thắp 
ra cho trăm, ngàn ngọn đèn, các chỗ tối đều 
sáng, sáng sáng không cùng. 


Sư nói: Đạo không có sáng tối, sáng tối là cái 
nghĩa thau nhau; còn sáng sáng không cùng 


252 | PHẨM HỘ PHÁP 


cũng là có cùng, đối đãi nhau mà lập ra hai cái 
tên. Cho nên kinh Tịnh Darnth nói: “Pháp không 
có so sánh, vì không đối đãi nhau”. 


Tâm phân biệt vọng tưởng ra sự đối đãi rồi đặt 
tên cho sự đối đãi này: sáng và tối, cùng và không 
cùng. Chính từ đây mà sống trong vọng tưởng là 
có sanh tử đối đãi thật đã sanh ra. Thật ra sanh tử 
chỉ có trong danh tướng, danh phân biệt và tướng 
phân biệt. 


Pháp hay thực tại thì không có tâm phân biệt so 
sánh, cho nên không có tướng và danh đối đãi 
nhau. Trong tánh, thì không có tướng đối đãi. Thấy 
và sống được như vậy gọi là giải thoát, giác ngộ. 


“Pháp không có so sánh, vì không đối đãi nhau”, 
đó là cái gì, hãy mở mắt nhìn cho rõ. Thấy được 
Pháp như vậy thì bốn tướng ta, người, chúng sanh, 
thọ giả chết sạch. 


Tiết Giản bạch: Sáng ví như trí huệ, tối ví như 
phiền não. Người tu đạo nếu không lấu trí huệ 
soi phá phiền não thì làm sao ra khỏi sanh tử từ 
vô thủu? 

Sư nói: Phiền não tức Bồ đề (giác ngộ), không 
hai không khác. Nếu lấu trí huệ chiếu phá phiền 
não, đó là kiến giải Nhị thừa, căn cơ xe nai xe dê. 
Người thượng trí đại căn chẳng phải như vậu. 


PHẨM HỘ PHÁP | 253 


© 2 e© 


Tiết Giản bạch: Thế nào là kiến giải Đại thừa? 


Sư nói: Sáng và không sáng, người phàm thấu 
là hai, người trí thì rõ thông tánh chúng không 
có hai, tánh không hai là tức là thật tánh. Thật 
tánh nàu nơi phàm ngu chẳng giảm, nơi hiền 
thánh chẳng tăng, trụ phiền não mà chẳng loạn, 
ở thiền định mà chẳng lặng, chẳng đoạn chẳng 
thường, chẳng đến chẳng đi, chẳng ở giữa hau 
chẳng ở ngoài, chẳng sanh chẳng diệt, tánh 
tướng như như, thường trụ chẳng đổi, gọi đó là 
đạo. 


Người đời vì không có cái thấy tròn vẹn dung 
nhiếp nên cứ phân hai, trí huệ soi phá phiền não, 
sáng soi phá tối... mà không biết tận nguồn gốc thì 
trí huệ và phiền não, sáng và tối chỉ là một vị, một 
tánh. Phiền não là một vị một tánh với Bồ đề giác 
ngộ. Thấy là thấy cái một vị một tánh ấy, và tu là 
niệm niệm thấy cái một vị, một tánh ấy, để rồi tất 
cả tướng tiêu dung là một vị, một tánh. Tất cả 
tướng là một vị, một tánh. 


Tâm hay tánh thì như tấm gương không biên 
không bờ. Khi thấy gương, niệm niệm là gương thì 
tất cả các bóng đều là gương, tất cả tướng đều là 
tâm hay tánh, không hai không khác. 


254 | PHẨM HỘ PHÁP 


Cái gương sáng không hai ấy là thật tánh không 
hai. Gương ấy nơi tướng thánh chẳng tăng, nơi 
tướng phàm chẳng giảm, nơi tướng phiền não 
chẳng loạn, nơi tướng thiền định mà chẳng lặng, 
chẳng đến chẳng đi, chẳng sanh chẳng diệt. Ở nơi 
tướng nào thì cũng chỉ là một tánh không hai ấy. 


Vì tánh và tướng không hai, gương và bóng 
không hai, nên tánh không đến không đi, chẳng 
sanh chẳng diệt thì tướng hay bóng cũng không 
đến không đi, chẳng sanh chẳng diệt, nên gọi là 
tánh tướng như như, gương bóng như như. 


2° € 


Tiết Giản bạch: Đại sư nói “chẳng sanh chẳng 
điệt? thì có gì khác với ngoại đạo? 


Sư nói: Chỗ nói chẳng sanh chẳng diệt của 
ngoại đạo là lấu cái diệt mà dừng dứt cái sanh, 
lấu cái sanh mà hiển bàu cái diệt, diệt như vậu 
thì giống như chẳng diệt, sanh như vậu mà nói 
là chẳng sanh. 


Ta nói chẳng sanh chẳng diệt là vốn tự vô sanh 
nau cũng chẳng diệt, nên chẳng đồng ngoại đạo. 
Ông nếu muốn biết uếu nghĩa của tâm thì chỉ tất 
cả thiện ác đều chẳng nghĩ suụ bèn tự nhiên vào 
được tâm thể thanh tỉnh, trong trẻo thường lặng 
mà diệu dụng như số cát sông Hằng. 


PHẨM HỘ PHÁP | 255 


Chẳng sanh chẳng diệt của ngoại đạo là lấy cái 
diệt để dừng dứt cái sanh, nhìn cái sanh để thấy 
ra cái đã diệt. 

Chẳng sanh chẳng diệt như vậy là nằm trong 
vòng tương đối của duyên sanh, trong đối đãi của 
tướng. 


Lục Tổ đứng trong tánh mà nói, “vốn tự vô sanh, 
nay cũng chẳng diệt”. Muốn thấy thực tại của tâm 
này thì phải vô niệm, chẳng nghĩ suy tất cả thiện 
ác, bèn tương ưng với tâm thể thanh tịnh vốn vô 
niệm này. Khi đã quen nhiều với tâm thể thanh 
tịnh ấy thì mới thấy tất cả các niệm nghĩ suy đều 
khởi từ tâm thể thanh tịnh nên chúng cũng thanh 
tịnh. 


Như ban đầu, phải thấy đại dương giữa hai làn 
sóng, thấy tâm thể thanh tịnh giữa hai niệm. Khi 
đã thấy rõ ràng đại dương thì ngay các sóng cũng 
là đại dương. Các sóng là diệu dụng của đại dương, 
đại dương “vốn tự vô sanh, nay cũng chẳng diệt” 
thì sóng cũng không sanh không diệt, cũng vốn là 
giải thoát. Các niệm là diệu dụng của tâm thể 
thanh tịnh, các niệm chính là tâm thể thanh tịnh, 
theo nghĩa không sanh không diệt, vốn tự giải 
thoát. 


256 | PHẨM HỘ PHÁP 


Tiết Giản nhờ ơn chỉ dạu, hoát nhiên đại ngộ, 
làm lễ từ giả về kinh đô, dâng biểu ghi các lời 
của Tổ. 

Trong năm ấu, ngàu mồng ba tháng chín, có 
lời chiếu dụ khen tặng rằng: Đại sư cáo từ vì già 
bệnh, vì trẩm mà tu hành, là ruộng phước của 
nước. Sư cũng rthư ngài Tịnh Darth xưa kia bàu 
ra việc bệnh ở thành Tù da lụ mà xiển dương Đại 
thừa, truuền pháp bất nhị tâm uếu của chư Phật. 

Tiết Giản có truuền lời Sư chỉ dạu về tri kiến 
Như Lai. Trẫm nhờ tích tập việc thiện và trồng 
căn lành đời trước, được gặp Sư ra đời mà tỏ 
hiểu pháp thượng thừa, thật cảm ơn Sư, đầu đội 
chẳng xiết. 


Trẩm xin dâng cái áo cà sa và bình bát bằng 
thủu tỉnh. Lệnh cho quan Thứ sử ở Thiều Châu 
sửa sang ngôi chùa và sắc tứ chùa cũ của đại sư 
ở là Quốc Ân tự. 


À € 


Một vị Tổ là bậc trí huệ và từ bi, là “ruộng phước 
của nước”. Qua những lời tri ân tôn kính này 
chúng ta thấy các vua nhìn thấy sự hỗ trợ lẫn nhau 
giữa Tam Bảo Phật, Pháp, Tăng và xã hội như thế 
nào để xây dựng nên đời Đường, một triều đại 
thịnh vượng nhất của Trung Hoa và cả thế giới vào 
lúc đó, về tất cả mọi mặt, chính trị, kinh tế, văn 
hóa và tôn giáo. 


PHẨM PHÓ CHÚC 


THỨ MƯỜI 


Một hôm Sư gọi các môn nhân Pháp Hải, Chí 
Thành, Pháp Đạt, Thần Hội, Trí Thường, Trí 
Thông, Chí Triệt, Chí Đạo, Pháp Trân, Pháp Như 
mà nói răng: Các ông chẳng phải như những 
người khác, sau khi ta diệt độ mỗi người hãu đi 
làm thầu một phương. Nau ta dạu các ông nói 
pháp chẳng lạc mất bổn tông. 


Đây là mười đại đệ tử của Lục Tổ. Theo trong 
phẩm này có nói “nối pháp được bốn mươi ba vị”, 
tức là số đệ tử nhập thất của Tổ, đã ngộ tánh, thấy 
tánh, nhưng chính thức cho đi làm thầy thì chỉ có 
mười vị. 

Điều này cho chúng ta thấy tuy thấy tánh, tuy 
vào thất Tổ sư, nhưng vẫn có mức độ sâu cạn. Thế 
nên, trong phái Lâm Tế về sau chia ra ba quan: Tổ 
sư quan hay sanh tử quan, Trùng quan và Lao 


258 | PHẨM PHÓ CHÚC 


quan. Có lẻ muốn làm thầy thì phải qua hết quan 
thứ ba. 


Trước hết phải nêu ba khoa pháp môn, động 
dụng ba mươi sáu phép đối, mọc ra lặn vào đều 
là đạo tràng Bồ đề. Nói tất cả pháp mà chẳng lìa 
tự tánh. 

Bỗng có người hỏi các ông về pháp, thì nói ra 
đều có đôi cặp, đều dùng pháp đối, đến và đi làm 
nhân cho nhau. Rốt ráo hai pháp đều trừ bỏ hết, 
không có chỗ đến. 


e # ©° 


Ba khoa pháp môn là: Ẩm, Giới, Nhập. Ấm là 
năm ấm sắc thọ tưởng hành thức. Nhập là mười 
hai nhập, ngoài thì sáu trần sắc thanh hương vị 
xúc pháp, trong thì sáu cửa mắt tai mũi lưỡi 
thân ú. Giới là mười tâm giới, sáu trần, sáu cửa, 
sáu thức. 


Tự tánh bao gồm vạn pháp, gọi là Hàm tàng 
thức, nếu khởi suu nghĩ tức là chuuển thức. 
Sanh ra sáu thức, ra sáu cửa, thấu sáu trần. 
Mười tám giới như vậu đều từ tự tánh khởi 
dụng. 

Cuộc đời, thế giới chúng ta kinh nghiệm được 
đều được gói tròn trong năm ấm, mười hai nhập 
và mười tám giới. Nói rút gọn là căn (cửa), trần, 


PHẨM PHÓ CHÚC | 259 


thức. Những yếu tố này duyên sanh lẫn nhau và 
tương tác lẫn nhau để tạo thành cuộc đời và thế 
giới ta đang sống. 


Ở trước, khi đại ngộ Lục Tổ đã nói “tự tánh hay 
sanh muôn pháp”, ở đây ngài cũng nói “tự tánh 
bao gồm vạn pháp”. Nhưng ở đây ngài giảng theo 
tám thức từ Kinh Lăng Già, mà Sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma 
đã trao cho các đệ tử. 

Tự tánh bao gồm tất cả các pháp, và tự tánh vốn 
thanh tịnh nên các pháp đều thanh tịnh. Tự tánh 
ấy là trí, và khi có nhiễm ô thì gọi là Hàm tàng 
thức, tức là đã có vô minh. Vô minh sinh hành, 
hành sinh thức, thức sinh danh sắc, danh sắc sinh 
sáu cửa, sáu cửa sinh xúc, xúc sinh thọ, thọ sinh 
ái, ái sinh thủ, thủ sinh hữu, hữu sinh sanh, sanh 
sinh lão tử. Đây là vòng mười hai nhân duyên 
tương thuộc sanh nhau và tiếp nối nhau tạo thành 
sự tương tục của sanh tử. 


Khi tự tánh đã là thức, Hàm tàng thức, thì có sự 
“chuyển thức”, tức là sự sanh ra cái tiếp theo. 
Sanh ra, chuyển thức là cái động ban đầu, cái vô 
minh phân biệt ban đầu, từ đây có sáu thức, sáu 
căn, sáu trần, có ta người, có tôi và thế giới, có 
thương ghét... tức là các pháp riêng rẽ nhau, phân 


260 | PHẨM PHÓ CHÚC 


mảnh, không còn là “tự tánh bao gồm muôn pháp”, 
không còn là một tự tánh, một Phật tánh, một Pháp 
thân. 


Tóm lại chuyển thức là trí chuyển thành thức, 
tánh chuyển thành tướng, lìa tự tánh tự tịnh tự 
định để chạy theo tướng. 


Tu là đưa các pháp về tự tánh, đó là công phu “ở 
nơi tướng mà lìa tướng, ở nơi niệm mà vô niệm, 
vô trụ là tánh vốn sẵn của người” (Phẩm Định 
Huệ thứ 4), để thấy tất cả là một, tất cả các tướng 
đều là một tánh. Thấy tánh là thấy tất cả tướng 
đều là một tánh, không có ngã tướng, nhân tướng, 
chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Tất cả là Chân 
Như, là Viên thành thật tánh. 

Thật ra, ''mười tám giới như vậy đều từ tự tánh 
khởi dụng”, tự tánh nhiễm ô, thì sự khởi dụng 
thành ra mười tám giới nhiễm ô của sanh tử. Còn 
tự tánh thanh tịnh thì khởi dụng ra mười tám giới 
thanh tịnh của Niết bàn vì “bản tánh của sanh tử 
là Niết bàn”. 

Cụ thể người tu có thấy tất cả pháp trước mắt, 
bên ngoài và bên trong là “tự tánh khởi dụng” 
không. Thấy được như thế tức là sống trong tánh. 


PHẨM PHÓ CHÚC | 261 


Nếu tự tánh nhiễm tà thì khởi ra mười tám cái 
tà, nếu tự tánh là chánh thì khởi ra mười tám 
cái chánh. Nếu dụng xấu ác tức là dụng của 
chúng sanh, dụng thiện lành tức là dụng của 
Phật. 


Dụng do đâu có? Do tự tánh mà có. 


Ngoại cảnh vô tình có năm pháp đối: trời đối 
với đất, mặt trời đối với mặt trăng, sáng đối với 
tối, âm đối với dương, nước đối với lửa. Đâu là 
năm pháp đối. 

Pháp tướng ngôn ngữ có mười hai pháp đổi: 
lời đối với pháp, có đối với không, có sắc đối với 
không sắc, có tướng đối với không tướng, hữu 
lậu đối với vô lậu, sắc đối với Không, động đối 
với tịnh, trong đối với đục, phàm đối với thánh, 
tăng đối với tục, già đối với trẻ, lớn đối với nhỏ. 
Đó là mười hai pháp đối. 

Tự tánh khởi dụng có mười chín pháp đối: dài 
đối ngắn, tà đối chánh, sỉ đối huệ, ngu đối trí, 
loạn đối định, từ đối độc, giới đối sai, thẳng đối 
cong, thật đối hư, hiểm đối bằng, phiền não đối 
Bồ đề, thường đối vô thường, bi đối hại, mừng 
đối giận, rộng lượng đối bỏn xẻn, tới đối Iui, 


262 | PHẨM PHÓ CHÚC 


sanh đối diệt, pháp thân đối sắc thân, hóa thân 
đối báo thân. Đó là mười chín pháp đối. 

Ba mươi sáu pháp đối ấu nếu hiểu mà dùng thì 
đó là đạo, thông suốt tất cả kinh pháp, ra vào lìa 
cả hai bên. 

Cái khởi dụng để có ra ba mươi sáu pháp đối 
nhau tạo thành chủ thể và đối tượng, ta và người, 
ta và thế giới đều có nền tảng là tự tánh, hiện hữu 
trên tự tánh và tiêu tan trong tự tánh. Cho nên 
chính tự tánh giải quyết cho các sự đối nhau không 
cùng tạo thành sanh tử này. 


Chúng ta thấy năm pháp đối nhau của “ngoại 
cảnh vô tình”, cái mà ở trên gọi là trần, thì sự 
phân biệt đối địch là chuyện tự nhiên, có rất ít 
thức phân biệt thương ghét, ta người, ta và thế 
giới. Khi có mặt trời thì không có mặt trăng, khi 
có sáng thì không có tối.... 


Khi có ngôn ngữ của con người chen vào thì 
chính ngôn ngữ làm cho sự đối nghịch nặng nề 
hơn, sự phân biệt càng nhiều, cái ta và cái của ta, 
thích và không thích, giá trị và không giá trị. 

Ở mười chín pháp đối sau, thức phân biệt càng 
sâu sắc vi tế hơn, đâm sâu rễ vào toàn bộ hiện hữu 
để thế gian trở thành đối nghịch không thể cứu 


PHẨM PHÓ CHÚC | 263 


chữa, là tôi thiện anh ác, tôi đúng anh sai, tôi trí 
anh ngu... đưa đến chiến tranh không dứt. 


Để thoát khỏi cuộc sanh tử duyên sanh tương 
thuộc nhưng đối nghịch nhau này, người tu phải 
trở lại cái nền tảng khởi dụng chưa bị nhiễm ô. Để 
giải quyết đối pháp, phải học và thực hành lời dạy 


A” 


của Lục Tổ: “Dụng do đâu có? Do tự tánh mà có”. 


Như nếu cứ thấy sóng, cứ sống nơi sóng thì cả 
đời dồn dập khổ đau, đối nghịch. Còn thấy tất cả 
sóng khởi dụng từ đại dương, là những biểu hiện 
của đại dương thì tất cả là đại dương, hết đối 
nghịch, hết chiến tranh. 

Ba mươi sáu tướng đối đãi ấy nếu hiểu mà dùng, 
nghĩa là chúng chỉ là phương tiện, “ở nơi tướng 
mà lìa tướng”, ở nơi tướng mà “chẳng phải 
tướng”, thì đó là đạo, dùng tướng mà lìa cả hai bên 
thì ngay khi dùng bèn là giải thoát, vì “bình đẳng 
như mộng huyễn”, “dụng vốn vô sanh”, “tánh 
tướng như như”. 

Người tu hành cả ngày sống trong các pháp đối, 
“nếu hiểu mà dùng thì đó là đạo”. Đạo là cái mà 
chúng ta vẫn dùng hàng ngày vậy. 

Tự tánh động dụng, giao tiếp nói năng, ngoài 
thì ở nơi tướng mà lìa tướng, trong thì ở nơi 


264 | PHẨM PHÓ CHÚC 


không mà lìa không. Nếu toàn bám tướng tức là 
thêm lớn tà kiến, còn nếu toàn chấp không thì 
thêm lớn vô mỉnh. 


Người chấp không thì hủu báng kinh, nói rằng 
chẳng cần văn tự. Nhưng đã nói chẳng dùng văn 
tự thì cũng chẳng nên nói ra mới phải, vì lời nói 
ra ấu lại là tướng của văn tự. Lại nói, thẳng vào 
đạo chẳng lập văn tự, thì hai chữ chẳng lập ấu 
cũng đã là văn tự rồi. Thấu người nói pháp thì 
chê bai cho là dính mắc văn tự. 

Các ông phải biết tự mình mê thì còn khá, lại 
hủu báng kinh Phật. Chớ nên chê kinh mà mắc vô 
số tội chướng. 


Tự tánh vốn là trí huệ và từ bi, nên tự tánh động 
dụng là tự giác (ở nơi tướng mà lìa tướng) và giác 
tha, làm lợi lạc cho người. Nhưng nếu tự tánh 
nhiễm tà, thì thành ra chấp ngã chấp pháp, từ đó 
có những tà kiến nảy sanh. 


Vì cái ta, cho nên chê bai văn tự của người, thậm 
chí văn tự của kinh. Thiền tông chú trọng đến tu 
chứng, nên không đặt nặng chuyện nghiên cứu văn 
tự trong kinh điển. Nhưng vì cái ta mà giải thích 
“chẳng lập văn tự” theo một lối cực đoan coi 
thường kinh điển thì tạo tội chướng vô số. 


PHẨM PHÓ CHÚC | 265 


Phải thấy rằng tự tánh khởi dụng, tự tánh động 
dụng là khởi dụng từ trí huệ vô ngã vô pháp, từ 
tâm từ bi cứu độ chúng sanh, chứ không phảitừ cái 
tavà cái của ta, từ sự ích kỷ hạn hẹp của ta và cái 
của ta. 


Nếu bám tướng bên ngoài mà lập ra phép tắc 
để cầu chân, hoặc mở rộng đạo tràng, nói những 
điều lỗi lầm về cái có cái không, những người 
như vậu dầu bao kiếp cũng chẳng thể thấu tánh. 

Chỉ nghe nói rồi ụ pháp tu hành, lại đừng 
chẳng nghĩ đến trăm việc mà làm ngăn ngại tánh 
đạo. Còn nghe nói mà chẳng tu, khiến cho người 
trở lại sanh tà niệm. Chỉ ụ pháp tu hành, bố thí 
pháp mà chẳng trụ vào tướng. 


Các ông nếu ngộ thì ụ vào đó mà nói, u vào đó 
mà dùng, u vào đó mà hành, ụ vào đó mà làm, thì 
chẳng mất bổn tông. 

Lục Tổ hay nói về “lỗi, lỗi lầm, sai, chẳng phải, 
tội” vì không lỗi, đó là trí, là tự tánh. Lỗi là cái 
mình tự tạo để tự che lấp với tự tánh: “Tâm địa 
không lỗi, tự tánh giới”. Cho nên khi chuyển lỗi thì 
ngay nơi chỗ chuyển đó là trí huệ: “Chuyển lỗi ắt 
sanh trí huệ”. 


266 | PHẨM PHÓ CHÚC 


Thấy tướng và làm theo tướng, đó là lỗi. Thấy 
tánh và làm theo tánh, đó là Như Lai thanh tịnh 
thiền. 


Bám tướng mà tu thì chỉ tăng thêm phân biệt ta 
người, nói gì thì cũng rơi vào tướng có tướng 
không, như vậy là xây đắp sanh tử ngày thêm kiên 
cố, có bao giờ ra khỏi. 


Người thực tu là người thực sự mong cầu giải 
thoát. Giải thoát là lìa tướng chứ không phải đẳm 
chìm theo tướng, tạo lập thêm tướng. 


Chỉ y pháp tu hành, tức là y tánh mà tu. Đến khi 
ngộ tánh, thấy tánh thì y vào tánh mà nói, mà 
dùng, mà hành, mà làm, bấy giờ càng ngày càng 
nhập sâu vào tánh cho đến lúc hoàn hảo thì đây là 
tánh nói, tánh dùng, tánh hành, tánh làm. Tất cả 
là tánh. 


Khi ấy thấy gì cũng vui, nghe gì cũng vui, sờ 
chạm cái gì cũng vui, nghĩ gì cũng vui. Đây là ““tự 
tánh khởi dụng”. 

Nếu có người hỏi các ông về nghĩa, hỏi có thì 
lấu không mà đối, hỏi không thì lấu có mà đối, 
hỏi phàm thì lấu thánh đối, hai đường nương 
nhau, sanh nghĩa trung đạo. Một câu hỏi một câu 


PHẨM PHÓ CHÚC | 267 


đối đáp, còn các câu hỏi khác thì cứ ụ theo đó mà 
đáp thì chẳng sai lú vậu. 

Giả sử có người hỏi “sao gọi là tối? thì đáp rằng 
“sáng là nhân, tối là duuên, sáng hết thì tối?. Lấu 
cái sáng để hiển cái tối, lấu cái tối để hiển cái 
sáng, đến đi nương nhau, thành nghĩa trung 
đạo. Còn hỏi khác nữa thì u theo đó mà trả lời. 


Ngàu sau các ông đi truuền pháp, cứ ụ theo đó 
mà truuụên dạu nhau, chớ làm mất tông chỉ. 


Lập ra các pháp đối, sử dụng pháp đối để làm rõ 
nghĩa trung đạo. Trung đạo chính là tự tánh. Đối 
lại câu hỏi người khác để đưa họ vào trung đạo, 
vào tự tánh. Chính nơi các pháp đối là cái dụng 
của tự tánh mà người ta thấy được “tự tánh khởi 
dụng”, và “dụng vốn vô sanh''. 

Năm Nhâm Tú, niên hiệu Thái Cực Diên Hòa, 
vào tháng bảu, Đại sư bảo môn nhân qua chùa 
Quốc Ân ở Tân Châu xâu một cái tháp nhưng 
phải hối thợ làm gấp. Cuối mùa hạ năm sau thì 
hoàn thành. 

Ngàu mồng một tháng bảu, Đại sư nhóm các 
đồ chúng mà nói rằng: Đến tháng tám, ta muốn 
Hlìa thế gian, các ông có chỗ nào nghỉ, phải cùng 


268 | PHẨM PHÓ CHÚC 


nhau hỏi sớm, ta phá nghỉ cho để hết mê mờ. Sau 
khi ta đi không có ai dạu các ông. 

Các đệ tử Pháp Hải.... nghe nói, cả thảu đều 
khóc. Chỉ có Thần Hội tâm thần tình cảm không 
động, cũng không khóc lóc. 

Đại sư nói: Tiểu sư Thần Hội đã được thiện và 
chẳng thiện như nhau, khen chê không động, 
buồn vui chẳng sanh, số còn lại thì chưa được 
như vậu. 


Ở trong núi mấu năm, các ông tu đạo gì? Nau 
các ông buồn khóc là lo cho ai? Nếu lo cho ta 
chẳng biết chỗ đi, thì ta tự biết chỗ đi. Nếu ta 
chẳng biết trước chỗ đi thì ta đã chẳng báo trước 
cho các ông. Các ông buồn khóc vì chẳng biết chỗ 
ta đi, nếu biết chỗ ta đi thì chẳng nên buồn khóc. 
Pháp tánh vốn không có sanh diệt, đến đi. 


Một bậc chứng ngộ Pháp thân vô tướng, vô niệm 
và vô trụ thì thấy thân cha mẹ sanh ra này chỉ là 
một Hóa thân bằng vật chất thế gian. Vị ấy biết khi 
nào hết kỳ hạn sử dụng thân này, và chuẩn bị ra 
đi, từ bỏ Hóa thân để trở lại Pháp thân. 

Tiểu sư Thần Hội không động vì ngài đã chứng 
ngộ phần nào Pháp thân ấy, cho nên biết sự việc 
như thế nào, sanh là từ đâu sanh, chết là đi về đâu. 


PHẨM PHÓ CHÚC | 269 


Pháp thân hay pháp tánh thì vốn không có sanh 
diệt, đến đi, còn Hóa thân thì có sanh diệt, đến đi 
nhưng là sanh diệt đến đi trong Pháp thân không 
sanh diệt đến đi, nên chỉ ứng hiện như huyễn. Như 
một làn sóng trên đại dương, như một bóng trăng 
trên mặt nước. 

Một vị Bồ tát là sanh từ Pháp thân, làm việc ở 
thế gian bằng Hóa thân, và chết là trở lại Pháp 
thân. Đây gọi là tự do ra vào sanh tử. 

Các ông hãu ngồi xuống hết, ta nói cho một bài 
kệ, gọi là Kệ Chân Giả Động Tịnh. Các ông tụng 
bài kệ nàu thì cùng đồng một tâm ú với ta, ụ theo 
đó tu hành thì chẳng mất tông chỉ. 

Chúng tăng làm lễ, thỉnh Sư nói kệ. Kệ rằng: 

Tất cả không có chân 
Chớ thấu là có chân 
Nếu thấu là có chân 

Cái thấu ấu chẳng chân. 
Nếu được tự có chân 
Lìa giả tức tâm chân 
Tâm mình chẳng lìa giả 


Không chỗ nào có chân. 


270 | PHẨM PHÓ CHÚC 


Đạo Phật giúp con người đi tìm và thấy ra cái 
chân thật, cái chân thật của mình, của người, của 
thế giới. 

Nhưng cái chân thật ấy chẳng phải do ai lập ra, 
nó đã có sẵn tại đây, bây giờ. Mặt trăng đã có sẵn, 
nhưng chính vì vọng tưởng lập ra một cái chân, thì 
mặt trăng duy nhất ấy liền biến thành mặt trăng 
thứ hai. Chính sự lập ra ý niệm cái chân, chính sự 
động niệm tưởng đến cái chân, mà cái vốn chân 
thật trước mắt biến mất và biến dạng, méo mó. 

Cái vốn tự chân thì không cần thêm thắt, tạo tác, 
tăng giảm gì cả. Chỉ cần lìa giả, la những che 
chướng giả lập thì cái chân thật hiện tiền. Cái chân 
thật hiện tiền khi tâm trở lại bản tánh chân thật 
của nó là vô niệm, vô tướng và vô trụ. Vì vô niệm, 
vô tướng và vô trụ chính là cái chân thật, còn 
niệm, tướng, trụ là cái giả. 

Thấy mà không có niệm, không có tướng, không 
có trụ, đó là thấy cái chân thật. 

Hữu tình thì biết động 
Vô tình thì chẳng động 
Nếu tu hạnh chẳng động 
Đồng vô tình chẳng động. 


Nếu tìm chân bất động 


PHẨM PHÓ CHÚC | 271 


Ngau động có bất động 

Bất động mà bất động 

(Thì) Vô tình vô Phật chúng. 
Hau khéo phân biệt tướng 
(Trong) đệ nhất nghĩa chẳng động. 
Chỉ cái thấu như vậu 

Tức là Chân Như dụng. 

Báo cho người học đạo 

Nỗ lực nên dụng úÚ 

Chớ trong cửa Đại thừa 

Lại chấp trí sanh tử. 

Nếu nghe liền tương ưng 
Cùng rrthau luận nghĩa Phật 
Nếu chẳng tương ưng được 
Chắp tau khiến hoan hủ. 
Tông nàu vốn không tranh 
Tranh luận mất đạo Ú 

Giữ pháp môn trái cãi 

Tự tánh vào sanh tử. 


Tu hành là để giải thoát khỏi sanh tử, mà sanh 
tử là động, nên cứ nghĩ rằng cứu cánh là cái chẳng 


272 | PHẨM PHÓ CHÚC 


động. Cái chẳng động rốt ráo chẳng phải là chẳng 
động đối với động mà “ngay động có chẳng động”. 
Thấy biết được cái chẳng động có mặt ở mọi lúc 
mọi nơi này mới thực sự giải thoát, vì khi ấy đâu 
cũng là giải thoát, cái gì cũng là giải thoát. 

Trong thật tướng vô niệm, vô tướng và vô trụ, 
không có sự tranh luận, phân chia ta người, cái 
này cái kia. Những sự phân chia, tranh chấp đều 
thuộc về thức tạo ra sanh tử. Vô niệm, vô tướng, 
vô trụ là vô sanh, “đường ngôn ngữ dứt, chỗ tâm 
hành diệt”. 

“Hãy khéo phân biệt tướng, mà ở trong đệ nhất 
nghĩa chẳng động, đây là cái dụng của Chân Như”. 
Dụng mê lầm khởi tướng theo tướng là dụng của 
sanh tử, đây là cái dụng của tự tánh nhiễm ô. Còn 
tự tánh thanh tịnh thì tất cả đời sống là dụng của 
Chân Như. 


Khi chúng nghe kệ rồi đều làm lễ, thể theo úÚ 
thầu, mỗi mỗi nhiếp tâm, ụ pháp tu hành, chẳng 
dám tranh luận. 

Biết rằng Đại sư không còn ở thế gian lâu, 
thượng tọa Pháp Hải lại lễ lạu mà hỏi rằng: Sau 
khi Hòa thượng nhập diệt rồi thì u pháp sẽ 
truuền phó cho người nào? 


PHẨM PHÓ CHÚC | 273 


Sư nói: Những lời ta thuuết pháp từ ở chùa 
Đại Phạm đến ngàu nau nên chép lại để lưu hành, 
nhan đề là Pháp bảo đàn kinh. Các ông hãu giữ 
gìn, thau nhau truuền thọ, độ các quần sanh. 
Hãu u theo lời đó mà tu hành, gọi là chánh pháp. 


Nau ta nói pháp cho các ông mà chẳng truuền 
U vì các ông tín căn đã thuần thục, quuết định 
không nghỉ, đủ sức nhận lãnh việc lớn. Nhưng 
cứ như ú bài kệ của tiên tổ Đạt Ma đại sư truuên 
lại, thì  nàu chẳng nên truuền. 


Kệ rằng: 
Vốn ta đến cõi nàu 
Truuền pháp cứu tình mê 
Một hoa nở năm cánh 
Kết quả tự nhiên thành. 
Từ Lục Tổ, Thiền tông đã đặt căn bản vững vàng 
ở đất Trung Hoa, có chùa chiền, có kinh pháp, có 
các đệ tử lãnh nhận việc truyên bá cho nên không 
truyền y, vì như Ngũ Tổ nói với Lục Tổ: Y là đầu 
mối của sự tranh giành, đến đời ông thì không nên 
truyền nữa. 
Một hoa là Tổ Bồ Đề Đạt Ma, năm cánh là từ Nhị 
Tổ Huệ Khả cho đến Lục Tổ Huệ Năng. Về sau này, 


274 | PHẨM PHÓ CHÚC 


Thiên tông có phát triển như thể nào cũng không 
ra ngoài nền tảng Lục Tổ đã thiết định trong Pháp 
Bảo Đàn Kinh. Các thiền sư về sau có nói gì thì 
cũng không ra khỏi kinh nghiệm tu chứng của Lục 
Tổ và càng không ra ngoài hay vượt khỏi lời của 
Đức Phật trong kinh. Có thấy như vậy mới trân 
trọng và thực hành theo từng “lời nói pháp” của 
ngài. Không ra khỏi, không khác, là một nghĩa của 
pháp ấn, tâm ấn. 


“Các ông hãy giữ gìn, thay nhau truyền thọ”, 
đây là trí huệ; “*'độ các quần sanh'?, đây là đại bi. 


Sư lại nói: Các thiện tri thức, các ông mỗi 
người phải tịnh tâm nghe ta nói pháp. 


Nếu muốn thành tựu Nhất thiết chủng trí thì 
phải đạt đến Nhất tướng tam muội, Nhất hạnh 
tam muội. 


Nơi tất cả mọi chỗ mà chẳng trụ tướng, trong 
các tướng kia chẳng sanh uêu ghét, cũng không 
lấu bỏ, chẳng nghĩ niệm các việc lợi ích thành 
bại, an nhàn điềm tĩnh, rỗng rang đạm bạc, đâu 
gọi là Nhất tướng tam muội. 

Nơi tất cả mọi chỗ, đi đứng nằm ngồi, thuần 
một trực tâm, chẳng động đạo tràng, thành chân 
Tịnh độ, đâu gọi là Nhất hạnh tam muội. 


PHẨM PHÓ CHÚC | 275 


Nếu người có đủ hai tam muội nàu, như đất có 
hạt giống, ngậm chứa nuôi lớn đến khi thành 
trái. Nhất tướng, nhất hạnh tam muội cũng lại 
như vậu. 


Nhất tướng tam muội là an trụ trong tự tánh vô 
tướng, vô niệm và vô trụ. Tâm thấu thoát qua mọi 
tướng, mọi niệm, rỗng rang khắp cả. 


Nhất tướng tam muội là chánh định thường 
hằng của Nhất tướng Vô tướng, tức là của tánh 
Không. 


Nhất hạnh tam muội là chánh định của một 
hạnh, hạnh ấy là thuần một trực tâm, ở trong đạo 
tràng chẳng động, tức là hạnh sống trong tánh 
Không. Khi thấy và sống trong tánh Không, tức là 
thấy và sống trong cái thanh tịnh vô tướng, vô 
niệm và vô trụ, thì đây là Tịnh độ chân thực. 


Ban đầu người tu chỉ mới tương ưng với tánh 
Không và cứ niệm niệm tương ưng như vậy thì cái 
tam muội của tánh Không này lớn dần lên, cho đến 
khi tất cả vũ trụ đều ở trong tam muội ấy. 


Nhất tướng tam muội và Nhất hạnh tam muội là 
cuộc sống hàng ngày ở đời này, chỉ với tâm vô 
niệm, vô tướng và vô trụ, người ta đưa cuộc sống 
hàng ngày vào giải thoát giác ngộ. 


276 | PHẨM PHÓ CHÚC 


Nau ta nói pháp cũng như trời mưa, thấm 
khắp đất đai, Phật tánh các ông ví như hạt giống, 
gặp mưa thấm ướt thì đều phát sanh. Vâng theo 
Ú chỉ của ta thì chắc được giác ngộ, ụ theo hạnh 
của ta thì chắc chứng diệu quả. Hãu nghe kệ ta: 

Tâm địa ngậm mmuôn giống 
Mưa khắp thảu nảu sanh 
Hoa tình đốn ngộ rồi 

Bồ đề quả tự thành. 

Nói kệ xong, Sư tiếp: Pháp vốn không hai, tâm 
cũng như vậu. Đạo vốn thanh tịnh cũng không có 
các tướng. Các ông hãu cẩn thận, chớ quán tịnh 
và làm không cái tâm. Tâm đâu vốn tịnh, chẳng 
thể lấu bỏ. Mỗi người hãu tự nỗ lực, tùu duuên 
mà hóa độ. 

Lúc ấu đồ chúng đảnh lễ mà lui ra. 

Phật tánh là tâm địa, là tự tánh. Nhờ nghe pháp 
mà biết được sự có mặt thường hằng của nó, gọi 
là đốn ngộ. Khi đã biết được nó, quả giác ngộ sẽ 
dần dần tự thành, vì nhân Phật tánh ắt tự nhiên 
thành quả Phật tánh. Bấy giờ như kinh Viên Giác 
nói: “Tất cả đều là Giác”. 

Phật tánh hay Phật là cái vốn thanh tịnh, không 
hai, không có các tướng này. Trong cái vốn thanh 


PHẨM PHÓ CHÚC | 277 


tịnh này mà thanh tịnh được bao nhiêu thì các địa 
Bồ tát theo đó mà tạm thời thành lập. Tu là y vào 
cái vốn thanh tịnh, không có các tướng ấy mà tu. 
Chớ lập ra ý tưởng, lập ra niệm về cái tịnh, về cái 
không có niệm rồi theo đó mà quán tịnh, làm 
không cái tâm thì như người xưa nói muốn có im 
lặng mà nói hãy im đi, muốn không có bóng mà ra 
đứng dưới ánh mặt trời. 

Chỉ cần một câu “tâm đây vốn tịnh”, “không có 
các tướng”, “chẳng thể lấy bỏ” mà tham thiền liên 
tục thì sẽ có ngày gặp nó. Gặp được diệu nhân, đốn 
ngộ diệu nhân, thì diệu quả tự nhiên thành, vì tất 
cả xưa nay vốn đã hiện thành vậy. 


Ngàu mồng tám tháng bảu, Đại sư bỗng gọi các 
môn đồ: Ta muốn vê Tân Châu, các ông mau sửa 
soạn thuuền bè. Đại chúng buồn thảm xin cầm 
ngài ở lại. 

Sư nói: Chư Phật ra đời rồi cũng Niết bàn. Hễ 
có đến thì có đi, lẽ thường như vậu. Hình hài của 
ta đâu ắt phải có chỗ về. 

Chúng thưa: Thầu đi phen nàu, về sớm hau 
muộn? 


Sư nói: Lá rụng về cội, ắt không ngàu trở lại. 


278 | PHẨM PHÓ CHÚC 


Chúng lại hỏi: Chánh pháp nhãn tạng truuền 
trao cho ai? 

Sư nói: Người có đạo thì đắc, người vô tâm thì 
thông. 

Lại hỏi: Ngàu sau có nạn gì không? 

Sư nói: Sau khi ta nhập diệt nắm, sâu nắm, sẽ 
có người muốn trộm lấu đầu ta. Hãu nghe lời kú 
của ta: 

Trên đầu nuôi thân 

Trong miệng cần ăn 

Gặp nạn tên Mãn 

Dương Liểu làm quan. 

Một người đã chứng ngộ tánh Không vô sanh thì 
đến từ tánh Không, làm việc trong tánh Không, và 
đi về tánh Không. Tất cả niệm đều giải thoát, tất 
cả tướng đều giải thoát, tất cả trụ đều giải thoát, 
thế nên tất cả đều như chơi. Thậm chí trả lời về 
chánh pháp nhãn tạng cũng nói như chơi: “Người 
có đạo thì đắc, người vô tâm thì thông”. Ai có đạo? 
Ai vô tâm? 


Không, Vô tướng, Vô nguyện thì như chơi vậy. 


PHẨM PHÓ CHÚC | 279 


Bạch hỏi rằng: Chúng con chưa biết từ trên 
Phật Tổ ứng hiện ra đời đến nau, truuền thọ 
được bao nhiêu đời, xin Tổ chỉ dạu. 


Sư nói: Phật xưa ra đời đã vô số, không thể kể 
hết. Nau kể bảu vị Phật làm đầu mà thôi. 

Đời quá khứ kiếp Trang Nghiêm có Phật Tù Bà 
Thi, Phật Thi Khí, Phật Tù Xá Phù. 

Đời hiện tại Hiền kiếp có Phật Câu Lưu Tôn, 
Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Phật Ca Diếp, Phật 
Thích Ca Văn. Ấu là bảu vị Phật. 


Phật Thích Ca Văn đầu tiên, truuên cho 1⁄ Tôn 
giả Ma Ha Ca Diếp, 2/ Tôn giả A Nan, 3⁄ Tôn giả 
Thương Na Hòa Tu, 4/ Tôn giả Ưu Ba Cúc Đa, 5/ 
Tôn giả Đề Ca Đa, 6/ Tôn giả Di Giá Ca, 7⁄ Tôn 
giả Bà Tu Mật Đa, 8/ Tôn giả Phật Đà Nan Đế, 9/ 
Tôn giả Phục Đà Mật Đa, 10/ Tôn giả Hiếp, 11/ 
Tôn giả Phú Na Dạ Xa, 12/ Đại sĩ Mã Minh, 13/ 
Tôn giả Ca Tù Ma La, 14/ Đại sĩ Long Thọ, 15/ 
Tôn giả Ca Na Đề Bà, 16/ Tôn giả La Hầu Đa La, 
17/ Tôn giả Tăng Già Nan Đề, 18/ Tôn giả Già Da 
Xá Đa, 19/ Tôn giả Cưu Ma La Đa, 20/ Tôn giả Xà 
Da Đa, 21/ Tôn giả Bà Tu Đàn Đầu, 22/ Tôn giả 
Ma Noa La, 23/ Tôn giả Hạc Lặc Na, 24/ Tôn giả 
Sư Tử, 25/ Tôn giả Bà Xá Tư Đa, 26/ Tôn giả Bất 


280 | PHẨM PHÓ CHÚC 


Như Mật Đa, 27/ Tôn giả Bát Nhã Đa La, 28/ Tôn 
giả Bồ Đề Đạt Ma (Sơ tổ Thiền Trung Hoa). 29/ 
Đại sư Huệ Khả, 30/ Đại sư Tăng Xán, 31/ Đại sư 
Đạo Tín, 32/ Đại sư Hoằng Nhẫn, 33/ Huệ Năng 
là Tổ thứ 33. 

Từ trên các Tổ đều thừa kế nhau. Các ông về 
sau phải lưu truuên đời nàu sang đời khác, 
không để sai lầm. 

- Sự truyền thừa Phật pháp trong các tông, kể 
cả Mật giáo sau này, đều có dòng truyền riêng, 
không giống nhau. 

- Theo Kinh Đại Bát Niết Bàn (Kinh Trường Bộ), 
Đức Phật không chỉ định vị nào thay thế ngài làm 
Đạo sư mà, “chớ có nghĩ rằng các ông không có 
Đạo sư, sau khi ta diệt độ, chính Pháp và Luật sẽ 
là Đạo sư của các ông”. Vì không có một Giáo chủ 
mà Phật giáo mới được truyền bá khắp các nước. 


- Dù cho dòng truyền thừa này là chính xác, thì 
một vị Tổ không chỉ có một đệ tử truyền thừa duy 
nhất. Chẳng hạn Thiền sư Tỳ Ni Đa Lưu Chỉ lập 
phái Thiền đầu tiên của Việt Nam là đệ tử đắc pháp 
của Đệ tam Tổ Tăng Xán. Nếu chỉ tính có một vị đệ 
tử của Tổ Tăng Xán là ngài Đạo Tín, thì không có 
dòng Thiên Tỳ Ni Đa Lưu Chỉ ở Việt Nam. 


PHẨM PHÓ CHÚC | 281 


- Cho nên, nói rằng Lục Tổ là vị Tổ thứ 6 của 
Thiền tông Trung Hoa là điều chắc chắn. 


Truyền thừa hay tâm truyền tâm, theo truyền 
thống Thiền tông, ở hội Linh Sơn, Đức Phật cầm 
một bông sen đưa lên và mỉm cười. Ngài Ca Diếp 
cũng mỉm cười, và Đức Phật nói với ngài Ca Diếp: 
“Ta có chánh pháp nhãn tạng, Niết bàn diệu tâm, 
thật tướng vô tướng, nay phó chúc cho ông”. 

Niên hiệu Tiên Thiên thứ hai, nắm Quú Sửu 
(713), ngàu mồng ba tháng tám, tại chùa Quốc 
Ân, sau khi thọ trai, Đại sư nói với đồ chúng 
rằng: Các ông hãu ụ theo thứ tự mà ngồi, ta cùng 
các ông từ biệt. 

Pháp Hải bạch rằng: Hòa thượng để lại giáo 
pháp gì khiến cho những người mê đời sau thấu 
được Phật tánh? 


Sư nói: Các ông hãu nghe kỹ, những người mê 
đời sau nếu chẳng biết chúng sanh thì muôn kiếp 
tìm Phật cũng khó gặp. 


Nau ta dạu các ông biết tự tâm chúng sanh, 
thấu tự tâm Phật tánh. Muốn cầu thấu Phật thì 
chỉ cần biết chúng sanh. Chỉ vì chúng sanh mê 
Phật, chẳng phải Phật mê chúng sanh. 


282 | PHẨM PHÓ CHÚC 


Tự tánh nếu ngộ, chúng sanh là Phật. 
Tự tánh nếu mê, Phật là chúng sanh. 
Tự tánh bình đẳng, chúng sanh là Phật. 
Tự tánh tà hiểm, Phật là chúng sanh. 

Nếu tâm các ông cong hiểm thì Phật ở trong 
chúng sanh, một niệm bằng thẳng tức là chúng 
sanh thành Phật. Tâm ta tự có Phật, Phật chính 
mình là chân Phật. Nếu tự thấu mình không có 
tâm Phật thì chỗ nào cầu chân Phật. 


Tự tâm các ông là Phật chớ có hoài nghỉ. Ngoài 
không có một vật gì kiến lập được, đều chính bản 
tâm sinh muôn thứ pháp. Kinh nói: Tâm sanh thì 
thảu thảu pháp sanh, tâm diệt thì thảu thảu 
pháp diệt. 

Tức tâm tức Phật là Nền tảng, Con đường và Quả 
của những tông phái lớn Phật giáo. Như Đại Toàn 
Thiện (Dzogchen), Đại Ấn (Mahamadra)... của Tây 
Tạng, Thiên Thai tông, Hoa Nghiêm tông... của 
Trung Hoa. 

Ở đây chúng ta nói trong ngữ cảnh của kinh này. 

Khi nhìn thẳng vào tâm, tìm kiếm cho đến rốt 
ráo chúng ta vẫn không tìm thấy một niệm nào cả. 
Bản chất của tâm là vô niệm. Tìm hết mức, chúng 
ta vẫn không tìm thấy tâm có tướng gì cả, không 


PHẨM PHÓ CHÚC | 283 


tròn không vuông, không xanh đỏ trằng vàng, 
không âm thanh, không mùi vị. Bản chất của tâm 
là vô tướng. Chúng ta cũng không tìm thấy đâu là 
chỗ trụ của tâm, vì không chỗ trụ nên nó có mặt 
khắp cả. Bản chất của tâm là vô trụ. 


Không bị quy định, định hình bởi niệm, tướng 
và trụ nên tâm vốn là giải thoát. Hiện hữu không 
do duyên nào cả, đây là một nghĩa của vô tự tánh, 
tâm vốn tự do. Tâm này là Phật, ngoài tâm này ra 
không có Phật nào khác. 

Người mê cứ nghĩ rằng phải tìm Phật ngoài cái 
chúng sanh này. Nhưng chúng sanh sanh ra từ 
Phật, như sóng sanh ra từ biển, như các món đồ 
bằng vàng sanh ra từ một chất vàng. Tất cả mọi 
cái sanh ra đều có bản chất Phật, chỉ có khác nhau 
về hình tướng là do nghiệp (hành động) của mỗi 
chúng sanh. 


Lục Tổ nói, “hãy biết chúng sanh tức là Phật 
tánh”, biết tất cả tướng sanh ra từ Phật tánh, đây 
là cái thấy biết của giải thoát. “Muốn cầu Phật thì 
chỉ cần biết chúng sanh”, biết thật tướng của 
chúng sanh là Phật tánh, đây là cái thấy biết của 
giác ngộ. Như biết thật tướng của sóng là đại 


284 | PHẨM PHÓ CHÚC 


dương, biết thật tướng của bóng là gương, biết 
thật tướng của mọi đồ gốm là đất sét. 


Tự tánh vốn là Phật, chỉ vì mê, chẳng bình đẳng, 
tà vạy, hiểm hóc cong queo mà từ một vị Phật tánh 
bỗng hóa thành méo mó, ta người, của tôi của anh, 
thân tâm đối chọi với thế giới... Còn tự tánh 
không nhiễm ô, không biến thành các tướng méo 
mó thương ghét, lấy bỏ... thì chỉ có Phật biến 
thành Phật, Phật thấy Phật, Phật nói với Phật, Phật 
làm cho Phật. Tất cả đều là tự tánh thanh tịnh, đó 
là chân Phật. 


Phật là Giác, Pháp là Chánh, Tăng là Tịnh (phẩm 
Sám hối). Tùy theo sống được cái Giác, cái Chánh, 
cái Tịnh ấy được bao nhiêu bèn là sống trong tự 
tánh Tam Bảo thường trụ được bấy nhiêu. 


Bản tâm là Phật thì khi tâm sanh, đó là thảy thảy 
Phật sanh, khi tâm diệt thì thảy thảy Phật diệt, 
sanh hay diệt cũng chỉ là Phật. Bản tâm là Pháp 
thân Phật, thì chẳng có gì ngoài, và tất cả hiện hữu 
là Báo thân và Hóa thân Phật. Đây là “nơi tất cả 
mọi chỗ, đi đứng nằm ngồi, thuần một trực tâm 
Phật, đạo tràng chẳng động, thành chân Tịnh độ”. 


Nau ta để lại một bài kệ mà từ biệt cùng các 
ông, gọi là Kệ Tự Tánhh Chân Phật. Người đời sau 


PHẨM PHÓ CHÚC | 285 


biết được Úú nghĩa bài kệ ấu thì tự thấu bản tâm, 
tự thành Phật đạo. 
Kệ rằng: 

Tự tánh Chân Như là chân Phật 
Tà kiến ba độc là ma vương 
Lúc mà tà mê, ma tại xá 
Khi mà chánh kiến Phật trong nhà. 
Trong tánh tà kiến, ba độc sanh 
Tức là ma vương đến trụ xá 
Chánh kiến tự trừ ba độc (trong) tâm 
Ma biến thành Phật, thật không giả. 
Pháp thân, báo thân cùng hóa thân 
Ba thân xưa nau vốn một thân 
Nếu trong tánh mình hau tự thấu 
Tức là nhân thành Phật Bồ đề. 
Vốn từ hóa thân sanh tánh tịnh 
Tánh tịnh thường ở trong hóa thân 
Tánh khiến hóa thân hành chánh đạo 
Tương lai viên mãn thật không cùng. 


Tánh dâm vốn là nhân tánh tịnh 


286 | PHẨM PHÓ CHÚC 


Trừ dâm tức là thân tánh tịnh 
Trong tánh mỗi tự lìa năm dục 
Sát na thấu tánh tức là chân. 

Đời nau nếu ngộ môn đốn giáo 
Bỗng ngộ tánh mình thấu Thế Tôn 
Nếu muốn tu hành tìm thành Phật 
Chẳng biết chỗ nào khác tìm chân. 
Nếu trong tâm tự thấu chân được 
Có chân tức là nhân thành Phật 
Chẳng thấu tánh mình ngoài kiếm Phật 
Khởi tâm thảu là người ngu sỉ. 
Pháp môn đốn giáo nau truuên lại 
Cứu độ người đời phải tự tu 

Bảo các người học đạo đời sau 
Chẳng theo chánh kiến lắm lù mù. 


Từ tự tánh Chân Như vốn là chân Phật này, từ 
tự tâm vô niệm, vô tướng, vô trụ này bỗng nhiên 
khởi lên cái thấy biết phân biệt, tà kiến, ba độc, 
tức khắc Niết bàn biến thành sanh tử, cảnh Phật 
biến thành cảnh ma. Gương biến thành các bóng 
và gương biến mất. Còn trong tự tánh mà không 
khởi vọng niệm phân biệt, thì vẫn nguyên chánh 
kiến, gương vẫn nguyên ánh sáng, thì khi ấy tất cả 


PHẨM PHÓ CHÚC | 287 


các bóng là gương, đều thanh tịnh, không dấu vết 
nhiễm ô. 

Tánh là tất cả các tướng, tất cả các tướng là 
tánh, đây là “Ba Thân xưa nay vốn một thân”, đây 
là nhân Phật mà cũng là quả Phật. 


“Tự tánh khởi dụng” thì sanh ra hóa thân, đó là 
các niệm, các tướng. Nhưng tự tánh luôn luôn là 
tánh tịnh, nên “tánh tịnh thường ở trong hóa 
thân”, bản tánh của các niệm, các tướng là thanh 
tịnh, trong ngoài đều thanh tịnh, tánh tướng đều 
thanh tịnh, “tương lai viên mãn thật không cùng”. 


Tự tánh khởi dụng cho nên “tánh dâm vốn là 
nhân tánh tịnh”, chuyển hóa tướng dâm về tánh 
tịnh thì thấy ngay tánh tịnh khởi dụng, “trừ dâm 
tức là thân tánh tịnh”. 


Tất cả các giác quan, các đối tượng của giác 
quan chẳng phải là tự tánh khởi dụng sao? Và khi 
nào sống trong tự tánh khởi dụng, đây là sống 
trong Phật. 


Tu hành đốn giáo là đưa tất cả niệm và tướng về 
tánh, và tánh ấy là “nhân thành Phật” mà cũng 
chính là quả Phật. Thấy ngay tất cả niệm chính là 
tánh vô niệm, tất cả tướng chính là tánh vô tướng, 


288 | PHẨM PHÓ CHÚC 


tất cả pháp chính là tánh vô trụ, đó là “bỗng ngộ 
tánh mình thấy Thế Tôn”. 


Cứ tu như vậy thì nghiệp chướng, tập khí đều 
chuyển thành tánh tịnh, “ma biến thành Phật, thật 
không giả”, “tương lai viên mãn thật không cùng”. 


Đại sư nói kệ rồi, bảo rằng: Các ông ở lại, sau 
khi ta diệt độ, chớ theo tình đời mà buồn khóc 
rơi lệ, và thọ sự viếng điếu của người hoặc mặc 
đồ hiếu phục. Làm như vậu thì chẳng phải đệ tử 
của ta, cũng chẳng phải chánh pháp. 

Chỉ biết bản tâm mình, thấu bản tâm mình, 
không động không tịnh, không sanh không diệt, 
không đi không đến, không phải không trái, 
không ở không về. 

Bởi e các ông tâm mê, chẳng rõ Ú ta, nên nau 
ta lại dặn các ông, khiến các ông thấu tánh. Sau 
khi ta diệt độ, ụ đó mà tu hành, như ngàu ta còn 
tại thế. Nếu làm trái lời ta dạu thì dù ta còn tại 
thế cũng chẳng ích gì. 

Sư lại nói kệ rằng: 

Trơ trơ chẳng tu thiện 
Sừng sửng chẳng tạo ác 


Lặng lặng bặt thấu nghe 


PHẨM PHÓ CHÚC | 289 


Bao Ila tâm không dính. 

“Chỉ biết tâm mình, thấy bản tánh mình, không 
động không tịnh, không sanh không diệt, không 
đến không đi, không phải không trái, không ở 
không về” lời cuối của Lục Tổ cũng là lời nói đầu 
tiên với đại chúng về bản tâm. 

Bản tâm mình, bản tánh mình, không có gì gần 
gủi thân thiết hơn chữ mình này. Có nghĩa là suốt 
ngày, cả đời có bao giờ nó lìa mình đâu, không ở 
với mình đâu. Suốt cả ngày mỗi chúng ta đều tự 
tánh khởi dụng, nói năng, đi đứng, im lặng, ngồi 
nằm, ngủ nghỉ, có cái gì chẳng phải là sự khởi 
dụng của tâm mình, tánh mình. 

Cho nên phải biết sự hiện diện của nó, thì mới 
nói đến chuyện giải thoát, giác ngộ. Tất cả Phật 
giáo, dù tu cách nào, cũng chỉ để “biết bản tâm 
mình, thấy bản tánh mình”, cái ấy chưa từng dính 
líu với sanh tử khổ đau. 


Biết bản tâm mình, thấy bản tánh mình thì mới 
biết mùi vị của giải thoát: trơ trơ, sừng sửng, lặng 
lặng, bao la. Còn có cái gì, người nào đụng chạm, 
làm hề hấn được nó? Không động không tịnh, 
không sanh không diệt, không đi không đến, không 
phải không trái, không ở không về. 


290 | PHẨM PHÓ CHÚC 


Sư nói kệ rồi, ngồi ngau thẳng đến canh ba 
bỗng nhiên nói với môn nhân rằng: Ta đi đâu. 
Rồi im lặng thoát hóa. Khi ấu mùi hương lạ đầu 
nhà, cầu vồng bạc xuống sát đất, rừng câu biến 
thành sắc trắng, cầm thú kêu giọng bì ai. 


Người thấy tánh, sống tự tánh thì khi thân thể 
hết năng lực bèn ra đi dễ dàng, như im một hơi 
thở. Bởi vì người ấy thường sống và là bản tánh 
của con người, thiên nhiên, trời đất, nên khi ra đi 
làm xúc động đến muôn loài có sự sống và không 
có sự sống. 


Một cuộc đời phục vụ chúng sanh, phục vụ Phật 
pháp chấm dứt nhẹ nhàng như vậy. 


Còn chúng ta? Không phải là nói kinh này quá 
hay, không phải là ca ngợi ngài bằng đủ thứ ngôn 
từ và ý niệm đẹp đẽ. Để khỏi phụ lòng cuộc đời và 
sự thuyết pháp của ngài, chúng ta phải nghe cho 
kỹ (văn), tư duy tới cùng (tư), và thực hành (tu) 
để những lời dạy của ngài thành hiện thực, cụ thể 
như một vật gì thấy được, sờ được, ăn uống được. 

Những lời nói của ngài là tất cả Phật pháp, 
không có một cái gì của Phật pháp mà ngài không 
giảng rõ để thực hành. Chỉ cần một câu, một đoạn 
kệ, mà ngài đã không tiếc lời “dặn đi dặn lại”, mà 


PHẨM PHÓ CHÚC | 291 


thực hành cho đến nơi đến chốn thì mới biết Phật 
pháp là gì và dùng nó để cứu độ người khác. 

Nếu cuốn kinh này là Bốn hoằng thệ nguyện của 
ngài, chúng ta cũng phải nguyện như vậy mới có 
phần tương ưng, mới mong nắm được trong lòng 
bàn tay mình “cái nhân thành Phật chẳng còn 
nghĩ”. 


Qua tháng mười một, các quan liêu ở ba quận 
Quảng Châu, Thiều Châu, Tân Châu cùng các môn 
nhân tăng tục, giành rước chân thân của ngài, 
chưa quuết đưa về đâu, bèn đốt hương vái rằng: 
Khói hương bau hướng nào thì Sư về chỗ ấu. Lúc 
ấu khói hương bau thẳng về Tào Khê. 


Ngàu mười ba tháng mười một, dời khám thờ 
và U bát của Tổ về Tào Khê. 

Qua năm sau, ngàu hai mươi lắm tháng bảu, 
mở khám thờ, đệ tử là Phương Biện lấu bột 
hương dâng cúng. Các môn nhân nhớ lại lời sấm 
kú về sự lấu đầu, bèn dùng lá sắt mỏng bao chặt 
cổ Đại sư rồi đưa vào tháp. Chợt có một làn ánh 
sáng trắng xuất hiện, xông thẳng lên trời, ba 
ngàu mới tan. 


Quan ở Thiều Châu làm biểu tâu vua, và vâng 
sắc chỉ dựng bia ghỉ đạo hạnh của Tổ như vầu: 


292 | PHẨM PHÓ CHÚC 


“Tổ sư được bảu mươi sáu tuổi, năm hai mươi 
bốn tuổi được truuụền ụ, ba mươi chín tuổi xuống 
tóc, thuuết pháp lợi sanh ba mươi bảu năm. Nổi 
pháp bốn mươi ba vị, người ngộ đạo vượt phàm 
chẳng biết bao nhiêu mà kể. 


Tín ụ của Sơ Tổ Đạt Ma truuền lại, ụ bát do vua 
Trung Tông ban, chân tượng do Phương Biện 
đắp và những đạo cụ đều giao cho người coi tháp 
chăm sóc giữ gìn, vĩnh viễn để ở đạo tràng Bửu 
Lâm. Lưu truuền Pháp Bảo Đàn Kinh để hiển rõ 
tông chỉ, hưng thịnh Tam Bảo, lợi lạc khắp cho 
quần sanh”. 

Thiền tông Trung Hoa bắt đầu với Sơ Tổ Bồ Đề 
Đạt Ma nhưng phải đến năm đời sau (một hoa nở 
năm cánh) là Lục Tổ thì mới thực sự hình thành, 
với địa điểm, giáo lý để lại, cuộc đời tu hành của 
vị Tổ, và các đệ tử đắc pháp. 

Thiền tông thực sự có mặt và bám rễ sâu vào đời 
sống người dân Đông Á cho đến ngày nay. 


Giáo pháp Lục tổ dạy không ra ngoài những kinh 
điển của Đức Phật, ngài đã trích dẫn rất nhiều 
kinh, và giảng tất cả những chủ đề căn bản và 
chính yếu của Phật giáo. Nhưng ngài đã sống cái 
cốt lõi, cái huệ mạng của Phật pháp bằng một cuộc 
đời bình đị của một người dân Đông Á, với cách 


PHẨM PHÓ CHÚC | 293 


thuyết pháp bình dân khiến cho ai cũng thấy ngài 
quá đỗi gần gủi, Phật pháp quá đỗi bình thường 
thân quen (“Bình thường tâm là đạo”_ Thiền sư 
Mã Tổ (7oo-789)). Chính vì vậy, Thiền tông đã tạo 
ra lối sống Phật giáo Châu Á. 

Có thể nói rằng đời sống văn hóa, xã hội, chính 
trị, kinh tế của Đông Á là đời sống Thiền. Cho nên 
khi nào Phật giáo Thiền tông hưng thịnh, đất nước 
Đông Á ấy hưng thịnh. Chúng ta hẳn nhớ đến tác 
phẩm Hưng Thiền hộ quốc luận của Thiền sư Vinh 
Tây (1141-1215) Nhật Bản. Chúng ta cũng nhớ vua 
Trần Nhân Tông (1258-1308) là một Thiền sư, và 
dòng chảy chính của Phật giáo Việt Nam là Thiền 
tông. 


Chỉ lướt sơ qua như vậy chúng ta thấy lý do cần 
phải học Thiền tông, và phải “biết bản tâm mình, 
thấy bản tánh mình”, như lời nói cuối cùng của 
Lục Tổ dặn dò những thế hệ mai sau. Bởi vì “biết 
bản tâm mình, thấy bản tánh mình” là cái đầu tiên 
và cuối cùng của tất cả Phật pháp. 


® mx © ƠI +> 062 


CÁC ĐẦU SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN 


THIỆN TRI THỨC 


Những Khai Thị Từ Đức Liên Hoa Sanh về Con Đường Đại Toàn 
Thiện - Pa4masambhava - 1998 

Trí Huệ Và Đại Bi - Dalai Lama Thứ 14 - 1998 

Một Tia Sấm Chớp Sáng Trong Đêm Tối - Dalai Lamna Thứ 14 - 1999 
Kho Tàng Tâm Của Các Bậc Giác Ngộ - Dilgo Khyenrse - 1999 

Đại Toàn Thiện Tự Nhiên - Khenpo Nyoshul - 1999 

Con Đường Đến Tự Do Vô Thượng -Dalai Lama Thứ 14 - 1999 

Con Đường Kim Cương Thừa về Sự Tịnh Hóa - Lama Yeshe - 1999 
Cuộc Đời Siêu Việt Của 16 Vị Tổ Karmapa Tây Tạng-Karma Thinley- 
1999 

Mật Thừa Tây Tạng - Tsong Khapa và Dalai Lama Thứ 14 - I999 
Những Yoga Tây Tạng về Giấc Mộng Và Giấc Ngủ - Tenzin Wangyal 
Rinpoche - 2000 

Những Giáo Huấn Của Gampopa-Lama Yeshe Gyamntso và Evans Wentz-2000 


Tu Hành Tâm Linh Liên Hệ Với Trung Ấm- Tulku Pema Wangyal - 
2000 


Năng Lực Chữa Lành Của Tâm - Tulku Thondup - 2000 

Phật Tâm - Longchen Rabjam - 2000 

Milarepa - Lobsang P. Lhalungpa - 2000 

Con Đường Căn Bản Đến Giác Ngộ - Chôgyam Trungpa - 2001 


17. 
18 


1 
2. 
2L 
VZA 


23. 
21 
25. 


%6. 


Tử Thư Tây Tạng - Chöeyam Trungpa và Francesca Fremanile - 2001 
Nghệ Thuật Để Sống Trọn Vẹn Ý Nghĩa Cuộc Đời - Akong Tulku 
Rinpoche - 2001 

Đại Ấn - Karmapa Thứ Chín Wangchug Dorje - 2001 

Sông Lửa Sông Nước - 14ïfefsu Unno - 2001 

Vài Chú Giải Về Thiển Đốn Ngộ - Nguyên Giác Phan Tấn Hải - 2001 
Một Kho Tàng Các Giáo Huấn Siêu Việt - H. H. Orgyen Kusumn Lingpa- 
2002 

Bát Nhã Tâm Kinh Thiền Giải - Đương Đạo - 2002 

Những Chữ Vàng - Garab Dorje - 2002 

Bức Thư Bồ Tát Long Thọ Gởi Cho Vua Gautamiputra -Sakya Trizin 
- 2002 

Yoga Giấc Mộng Và Sự Thực Hành Ánh Sáng Tự Nhiên - Namkhai 
Norbu - 2002 

Tịnh Độ Tư Tưởng Luận - Các đại sự Tịnh Độ Trung Hoa - 2002 
Uống Dòng Suối Núi - Milarepa - 2002 

Đức Đạt Lai Lạt Ma Nói về Chúa Jesus - Dalai Lama Thứ 14 - 2003 
Mười Tư Tưởng Pháp Hoa Trong Đời Sống Hàng Ngày - Đương Đạo - 
2003 

Tánh Giác Lộ Toàn Thân - Karma Chagrmé -2003 

Chánh Pháp Nhãn Tạng - Thiển sự Đạo Nguyên - 2003 


._ Sống Trong Tham Thiền Chu Kỳ Ngày Và Đêm-Namkhai Norbu-2003 


Thực Tại Thiền - Đương Đạo - 2003 

Sáu Yoga Của Naropa-Garma Œ.C.Chang và Glenn H. Mullin-2003 
Xã Hội Giác Ngộ - Chôgyam Trungpa - 2003 

Đánh Thức Trí Thông Minh - Krisnamurti - 2004 

Viên Ngọc Như Ý - Dilgo Khyentse - 2004 


5. 


S7, 


99. 


Chú Giải về Phowa - Chagdud Khadro - 2004 

Những Lối Vào Thực Tại Tối Hậu - Duđjomn Lingpa - 2004 
Ngữ Lục Bồ Đề Đạt Ma - Nguyên Hảo dịch - 2004 

Yên Tĩnh Và Trong Sáng - Lama Mipham - 2004 


._ Thấy Thẳng Nhất Tâm - Thiên sử Nhật Bản Bạt Đội (1327-1387)-2005 


Thiền Tập - Cư sĩ Nguyên Giác biên dịch - 2005 


._ Sự Nhảy Múa Ảo Diệu - Thinley Norbu - 2005 


Kinh Duy Ma Cật Chú Giải - Đại sự Tăng Triệu - 2007 


._ Đại Toàn Thiện - hững giáo lý Đại Toàn Thiện giảng ở Tây phương - 


Dalai Lama Thứ 14 - 2007 
Sự Tu Hành Kalachakra - Glenn H. Mullin - 2009 


._ Lòng Rộng Mở, Tâm Trong Sáng - Thubfen Chôdron - 2009 


Đi Vào Kim Cương Thừa - Thinley Norbu - 2009 
Những Giáo Lý Thiết Yếu Của Đại Thừa-Dalai Lama Thứ 14-2010 
Ngồi không - Jonh Daido Loori - 2010 


._ Hành Trình Vô Trụ Xứ - Chõgyam Trurnpa - 2011 


Thực Hành Con Đường Bồ Tát Qua Kinh Duy Ma Cật - Đương Đạo - 
2011 

Tự Giải Thoát Qua Thấy Với Tánh Giác Trần Trựụi - Paửnasambhava 
— 2012 

Tràng Ngọc Giải Thoát - GAMPOPA - 2013 

Những Điểm Thiết Yếu Của Đại Ấn: Nhìn Thẳng Tâm - Khenchen 
Thrangu Ringpoche - 2014 

Vòng Hoa Báu Bốn Pháp - Một Dẫn Nhập Vào Đại Toàn Thiện - 
Longchen Rabjampa - 2014 

Bạn Là Đôi Mắt Của Thế Giới - Longchenpa - 2015 


Thực Hành Kinh Kim Cương Bát Nhã - Đương Đạo - 2015 

Đi Vào Kinh Hoa Nghiêm - Nguyễn Thế Đăng - 2015 

Kinh Viên Giác Lược Giảng - Đương Đạo - 2015 

Kinh Lăng Nghiêm Hành Giải - Đương Đạo -2016 

Lục Tổ Pháp Bảo Đàn Kinh Giảng Giải - Đương Đạo - 2016 

Hiện Quán Trang Nghiêm Luận - Phật Di Lặc - Thrangu Rinpoche - 2016 
Einstein Và Đức Phật - Những Lời Nói Tương Tự - Biên tập: Thomas 
].Mc Farlane - 2016 


.. Gương Thiền - Tây Sơn Đại Sư - Thị Giới - 2016 


Kinh Nhập Lăng Già - Dịch và Giảng Đương Đạo - 2016 


._ Đạo Phật Và Đời Sống - Nguyễn Thế Đăng - 2017 


Những Kho Tàng Từ Đỉnh Cây Tùng Xù - Padmasambhava - 2017 
Con Người Toàn Diện Và Tự Do - Nguyễn Thế Đăng - 2017 
Tìm Thấy Nhàn Nhã Và Thong Dong Trong An Vui-Longchenpa - 2017 


.-- Những Bài Ca chứng ngộ của tông phái thực hành - Khenchen Tsultrim 


Gyamífso Rinpoche - 2018 

Nguồn Tối Thượng - Chögyal Namkhai Norbu - 2018 

Đại Toàn Thiện: Khám Phá Tánh Giác - Dalai Lama - 2018 
Lâm Tế Ngữ Lục - Ban Dịch Thuật Thiện Tri Thức - 2018 
Đời Sống Hoan Hỷ - Nguyễn Thế Đăng - 2018 

Trái Tim Đại Toàn Thiện - Dudjơm Lingpa - 2019 


